tiếng việt và ngôn ngữ học hiện đại 
sơ khảo về cú pháp 


cà»s& 


DŨNG VŨ 


tiếng việt và ngôn ngữ học hiện đại 


sơ khảo về cú pháp 


333) 


In ..': 


STUTTGART 
2003 


Copyright © 2000-2004 by Dung Vu. 


Tác giả giữ bản quyền. Không một phần nào của cuốn sách này được phép tái dụng 
hoặc sao chép duới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà không có sự đồng ý 
của tác giả. 


Xin chỉ sử dụng tài liệu này cho mục đích vô vụ lợi (giáo dục, nghiên cứu, ...). Xin 
liên lạc với tác giả: Tien-Dung.Vu(2)siemens.com 





In lần thứ nhất, VIET Sftutfgart — Germany, 2003 
Phiên bản V02.00, VIET Stuttgart - Germany, 2004 


AlI rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted In 
any form or by any means, electronically or mechanically, including photocopying, 
recording or any Information storage or retrievial system, without written permission 
of the author. 


FIrst printing, VIET Stuttgart — Germany, 2003 
Version V 02.00, VIET Stuttgart — Germany, 2004 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


MỤC LỤC 


LỜI NÓI ĐẦU 


CHƯƠNG 1: NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


NGÔN NGỮ LÀ GÌ ? 
ĐỐI TƯỢNG CỦA NGÔN NGỮ HỌC 
1. _ Đối tượng chất liệu và đối tượng hình thức của ngôn ngữ học 
2. _ Sự hình thành đối tượng khoa học 
3. Khái niệm ngôn ngữ theo Ferdinand de Saussure 
4. _ Đối tượng của ngôn ngữ học theo Chomsky 
PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ 
NGÔN NGỮ KHÔNG BẤT ĐỊNH - SỰ THÀNH THẠO NGÔN NGỮ 
CÚ PHÁP VÀ KHOA HỌC NHẬN THỨC 


CHƯƠNG 2: NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT ~ ĐẶC ĐIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


ĐỐI TƯỢNG 

CÁCH PHẢN ÁNH ĐỐI TƯỢNG QUYẾT ĐỊNH CÁCH HÀNH NGÔN 
VÀI ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRONG TIẾNG VIỆT 

Tính tịnh tiến 

Tính giàu thông tin cụ thể 

Tính tỉnh lược 

Tính cảm đề 

Tính đề diễn 

CHƯƠNG 3: SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


TIẾNG VIỆT XƯA 
1. _ Tính tịnh tiến 


TU co YN vi) Mơ" 


2. _ Tính giàu thông tin cụ thể 
3. Tính tỉnh lược 

4. _ Tính cảm để 

3. Tính đề diễn 


TIẾNG VIỆT NAY 
VĂN NÓI VÀ VĂN VIẾT 


CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


VẬT LIỆU NGÔN NGỮ 
CẢM GIÁC VỀ MỘT CÂU NÓI ĐƯỢC 


-_ 


© tơ + + — 


13 
14 


17 


17 
17 
21 
21 

27 
29 
32 
36 


41 


43 
50 
52 
53 
54 
55 
5Z 
65 


67 


67 
Z7 


MỤC LỤC 


VỊ TRÍ VÀ QUAN HỆ LỆ THUỘC CỦA TỪ 
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÂU 


1. Phépthế 
2. Phép thử câu hỏi 
3. Phép bố trí 
4. Phép tỉnh lược 
5. _ Phép hoán vị 
6. _ Phép biến hình 
TÓM LƯỢC 
ĐIỂM MỞ 


CHƯƠNG 5: CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


PHAMI TRÒ NGỮ PHÁP 
PHAMI TRÒ TỪ VỰNG 
PHAMI TRÙ CÚ PHÁP 

1. _ Ngữ đoạn danh từ NP 


2. _ Ngữ đoạn tính từ AP 
3. Ngữ đoạn giới từ PP 
4. _ Ngữ đoạn động từ VP 
5. Câu 


VÀI VẤN ĐỀ TRONG NGÔN NGỮ 
1. Tính hồi quy 
2. Tính đa nghĩa 
TÓM LƯỢC 
NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 
CHƯƠNG 6: CÂY CÚ PHÁP 
CÂY CÚ PHÁP 
1. _ Hình học của cây 
2. _ Tính chi phối 
3. _ Thế tiền vị 
4. Lệnh-C 
CÁCH VẼ CÂY CÚ PHÁP 
1. _ Vẽ cây từ dưới lên trên 
2. _ Vẽ cây từ trên xuống dưới 
NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


CHƯƠNG 7: TÍNH RÀNG BUỘC 


SỰ RÀNG BUỘC 
NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


CHƯƠNG 8: LÝ THUYẾT X-GẠCH 
NGUYÊN TẮC X-GẠCH 


61 
89 
90 
91 

91 

93 
94 
95 
97 
98 


99 


99 
101 
109 
116 
124 
127 
128 
132 
137 
137 
138 
140 
14T 


143 


143 
143 
144 
148 
150 
151 
151 

156 
159 


161 


163 
170 


171 
173 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


VÀI VÍ DỤ X-GẠCH 178 

1.  N-gạch 178 

2. V-gạch 182 

3. A-gach 185 

4. P-gạch 186 
TỔNG KẾT CÁC QUY TẮC X-GẠCH CỦA TIẾNG ANH 187 

1. Bình diện chính 188 

2. Bình diện trung gian 188 

3... Bình diện tận cùng 189 

4. _ Tổng kết các quy tắc 189 

TÓM LƯỢC 190 
ĐIỂM MỞ 191 
CHƯƠNG 9: LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 193 
BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 193 
BIỆT ĐỊNH NGỮ 215 
NGỮ ĐOẠN CHỈ ĐỊNH TỪ 216 
TÓM LƯỢC 220 
NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 220 
CHƯƠNG 10: LÝ THUYẾT X-GẠCH - CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 221 
THÔNG SỐ VÀ THỨ TỰ CỦA TỪ 221 
NGỮ ĐOẠN THÌ VÀ NGỮ ĐOẠN TÁC TỬ BỔ NGỮ HÓA 222 

1. Mệnh để 223 

2. _ Ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa CP 228 

3. Ngữ đoạn thì 240 

TÓM LƯỢC 242 
NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 243 
CHƯƠNG 11: TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG - X-GẠCH HẠN CHẾ 245 
TỪ VỰNG 247 

1. _ Vị từ và tham số 247 

2. _ Tiểu phạm trù 250 

3. _ Quan hệ chủ để và vai trò “theta” 258 

TIỂU PHẠM TRÙ HÓA 262 
X-GẠCH HẠN CHẾ 264 
MÔ HÌNH NGỮ PHÁP 265 
NGYÊN TẮC CHIẾU MỞ RỘNG 267 
TÓM LƯỢC 268 
NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 270 
CHƯƠNG 12: PHÉP BIẾN HÌNH 271 


Ý NGHĨA CỦA PHÉP BIẾN HÌNH 3ƒ 


MỤC LỤC 


CHUYỂN VỊ ĐẦU TỚI ĐẦU 
1. Chuyển vị động từ V (V —> T) 
2. Chuyển vị thì T (T — €) 

QUY TẮC LỒNG 

CHUYỂN VỊ NP 

CHUYỂN VỊ - WH 

TÓM LƯỢC 

NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


PHỤ LỤC 


BẰNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 
BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


CHỈ LỤC 


279 
279 
285 
289 
290 
301 
309 
310 


313 
327 
341 


347 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


LỜI NÓI ĐẦU 


Cú pháp học vốn là một bộ môn khoa học ngôn ngữ xuất xứ từ Âu châu, được 
xây dựng trên nên tắng ngôn ngữ Âu châu và được dùng để giải thích cấu trúc 
ngôn ngữ Âu châu. 


Được du nhập vào Á Đông, trong đó có Việt Nam, bộ môn cú pháp học đã gặp 
nhiều trở ngại trong việc giải thích những ngôn ngữ lạ. Điều này rất tự nhiên, bởi 
lẽ không phải ngôn ngữ nào cũng giống ngôn ngữ Âu châu. Ngay cả trong nội bộ 
ngôn ngữ Âu châu cũng có điểm khác biệt. 


Ứng dụng một lý thuyết không có giá trị toàn thể với hy vọng giải quyết được 
vấn để thực tế của mình một cách hoàn hảo hiển nhiên là không thực tế. Lại 
càng không thực tế khi chưa hiểu rõ nó. Ngược lại, nhìn nó bằng đôi mắt thành 
kiến cũng không hẳn là đúng. 


Thiết nghĩ, việc cần làm trước tiên khi muốn sử dụng một lý thuyết là nên nắm 
bắt thông tin về nó càng nhiều càng tốt, phân tích cho thật kỹ lưỡng. Chỉ bằng 
cách đó, mới mong rút tỉa được những điều bổ ích, thích hợp cho hoàn cảnh của 
mình, có thể giải quyết được vấn để riêng của mình. 


Trong tinh thần thông tin xây dựng và đồng thời để các bạn không chuyên có dịp 
tìm hiểu về tiếng Việt, chúng tôi xin giới thiệu các bạn đọc tập tài liệu này. Đây 
là tập thứ nhất thuộc chuỗi chuyên luận Tiếng Việt và Ngôn Ngữ Học hiện đại. 
Ngay bước đầu, chúng ta sẽ tìm cách: 


° Nắm bắt những kiến thức căn bản về cú pháp học. 
° Tìm hiểu về lý thuyết ngữ pháp tạo sinh (Generative Grammar). 
° Tìm hiểu sự khác biệt của cấu trúc tiếng Việt so với cấu trúc ngoại ngữ. 


° Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của lý thuyết ngữ pháp phương 
Tây. Đặc biệt, ghi nhớ những điểm không ứng dụng được cho tiếng Việt 
để từ đó nên tìm hướng nghiên cứu thích hợp hơn. 

° Khai thác những điểm có thể ứng dụng tin học vào ngôn ngữ cho những 
mục đích cần thiết và hữu ích. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Để đối chiếu với tiếng Việt, chúng tôi chọn hai ngôn ngữ tiêu biểu có cấu trúc 
tương đối khác nhau: tiếng Anh và tiếng Đức. Tiếng Anh là ngôn ngữ thông 
dụng và tuyến tính gần giống tiếng Việt, trái lại là tiếng Đức. 


Tài liệu dùng ký hiệu ngôn ngữ học theo truyền thống quốc tế. Có phần phụ 
trương, đối chiếu thuật ngữ Việt-Anh, Anh-Việt. Các thuật ngữ tạm dịch chỉ là ý 
kiến riêng trong khi chờ đợi sự góp ý, thống nhất. Ngoài ra, còn có nhiều điểm 
mở cho bạn đọc tự đặt vấn đề, tìm hiểu và mở rộng. 


Ở những phân chưa vào sâu, chúng tôi sẽ cố gắng viết giản dị, kèm theo nhiều ví 
dụ để mọi người đọc được. Đối với các bạn đọc cho vui, nhất là giới văn thi sĩ, 
các bạn có thể đọc từ chương 1 đến chương 5. Các chương ấy sẽ cho chúng ta 
thấy sự khác biệt của ngôn ngữ là do đâu, cấu trúc của nó ra sao. Đặc biệt, 
chương 2 và 3 sẽ cho chúng ta một cái nhìn bao quát về một vài đặc điểm chính 
của tiếng Việt, nguyên tắc hành ngôn, cách diễn tả đối tượng của người Việt 
khác dân tộc khác thế nào, sự biến đổi của tiếng Việt xưa và nay, hiện tượng lai 
tiếng nước ngoài, ... hy vọng nhờ đó mà sẽ đỡ lẫn lộn cấu trúc tiếng Việt với cấu 
trúc ngôn ngữ khác. Tất nhiên tiếng Việt cũng có vấn để và sẽ được nêu ra. 
Phần nào quá lý thuyết, bạn đọc không hiểu, cứ lướt qua. Các chương còn lại 
dành cho các bạn thích đào sâu, khảo cứu. 


Sau hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các viện, đại học, diễn đàn văn 
hóa/văn học nghệ thuật, các anh chị văn nghệ sĩ và bạn hữu đã nhiệt tình giúp 
đỡ, khuyến khích chúng tôi làm công việc này; đặc biệt, xin chân thành cảm tạ 
Prof. Dr. Wagner, Prof. Dr. Carnie, Prof. Dr. Lê Văn Đặng và chị Nguyễn 
Phương Lan (Viện Việt Học, Hoa Kỳ), Dr. Tanaka, Dr. Lohnstein, Bộ Văn Hóa 
Pháp, Dr. Trần Duy Trác (trang Văn Hóa Việt Nam, Hoa Kỳ), chị Phạm Chi Lan 
(trang Văn Học Nghệ Thuật VHNT, Hoa Kỳ), anh Phạm Việt, bạn Nguyễn Văn 
Quân, bạn Ian Bùi. Chúng tôi cũng mong đón nhận và cảm ơn tất cả mọi ý kiến 
đóng góp, phê bình xây dựng của bạn đọc. 


Dũng Vũ 


Stuttgart, 02.2003 


1 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương † 


NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


NGÔN NGỮ LÀ GÌ 2 


Thượng Đế đã ban cho con người nhiều thứ thông minh, thế nhưng có lẽ một 
trong những thứ thông minh thuần túy người nhất vẫn là thẩm năng ngôn ngữ. 


Là loài động vật cao cấp nhất hành tinh, con người tổn tại và phát triển nhờ ngôn 
ngữ. Không có diễn đạt nào không nhờ ngôn ngữ. Người bình thường dùng ngôn 
ngữ tự nhiên (natural language). Hai người câm nói chuyện với nhau bằng những 
ngón tay: ngôn ngữ cơ thể (body language). Một bài toán đầy ký hiệu ngoằn 
ngoèo: ngôn ngữ hình thức (ƒformal language). Một chương trình được mã hóa 
bằng Basic, Java, C/C++, ...: ngôn ngữ lập trình (programming language). Đến 
cả âm nhạc, hội họa, ... cũng đều có ngôn ngữ riêng. Có thể nói tổng quát, con 
người dùng ngôn ngữ như một phương tiện nhằm phản ánh vũ trụ, diễn đạt tình 
cảm, tư duy và để thông tin. 


Trong thực tế, nếu nhìn thật trừu tượng, thì tình cẩm, tư duy gì đi nữa, tất cả đều 
là vấn đề. Muốn trình bày vấn để, con người dùng ngôn ngữ. Song ngôn ngữ 
không chỉ được dùng để írình bày vấn đề mà còn để giải quyết luôn cả vấn đề. 
Bởi lẽ một giải pháp cũng được trình bày thông qua ngôn ngữ. 


Đã là vấn để, hẳn phải có độ phức tạp. Vấn đề càng phức tạp, sự trình bày vấn 
để càng phức tạp. Nhiều khi ngôn ngữ được sử dụng không thể diễn tả hết hoặc 
giải quyết hết mức độ phức tạp của vấn để, bắt buộc người ta phải dùng loại 
ngôn ngữ khác phức tạp hơn. Vì thế mà ngôn ngữ còn được ví như một cây thước 
đo lường độ phức tạp của vấn đề. 


Dùng ngôn ngữ để trình bày vấn để, vậy muốn hiểu vấn đề, thì phải hiểu ngôn 
ngữ ? Đúng ! Thế thì làm thế nào để hiểu được ngôn ngữ ? Suy ra ngôn ngữ phải 
nhận diện được, ít nhất là phẩi có quy ắc. 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


Bước chân vào khoa học ngôn ngữ, công việc đầu tiên phải làm là đi định nghĩa 
“Ngôn ngữ là gì ?”. Trong lịch sử ngôn ngữ học đã có nhiều câu trả lời khác 
nhau. Edward Saprr định nghĩa: 


“Ngôn ngữ là một phương pháp truyền thông thuần túy người và phi bản năng, 
được dùng nhằm biểu đạt ý /ưởng, cảm xúc và ước vọng nhờ một hệ thống ký hiệu 
tự tạo (system oƒvoluntarily produced symbols)” (Saprr 1921: 8). 


Điểm nổi bật nhất của định nghĩa trên là phương pháp truyên thông (method øƒ 
communication) và hệ thống ký hiệu (system oƒ symbols). Song John Lyons lại 
cho rằng, suy nghĩ của Sapir vẫn chưa ổn lắm: 


“Định nghĩa này còn vướng mắc nhiều khuyết điểm. Cho dù có cắt nghĩa các từ 
như “ý ưởng”, “cảm xúc” và “ước vọng” bao quát đến mấy, rõ ràng vẫn có những 
cái được truyền thông qua ngôn ngữ mà không nằm trong sự giải thích ấy; đặc 
biệt nữa là “ý zzởng”, tự bản chất nó đã không chính xác. Mặt khác, còn nhiều hệ 
thống ký hiệu tự tạo chỉ có thể được coi là ngôn ngữ theo nghĩa nới rộng hoặc ẩn 
dụ của từ “øgôn ngữ”. Ví dụ, cái thường được gọi là ngôn ngữ cơ thể (body 
language) - tức dùng cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt - dường như thỏa điểm Sapir định 
nghĩa. Tính thuần túy người và phi bản năng có lẽ vẫn là điểm đáng ngờ. Và cũng 
đáng ngờ y thế là câu hỏi liệu mọi ngôn ngữ nói chung đều thuần túy người và phi 
bản năng ? Đây là điểm cần lưu ý nơi định nghĩa của Sapir” (Lyons 1981: 3f.). 


Leonard Bloomfield, người đồng thời với Sapir, lại hiểu ngôn ngữ theo kiểu 
khác: 


“Toàn thể mọi phát ngôn của một cộng đông tiếng nói (speech-communiiy) là 
ngôn ngữ của cộng đồng tiếng nói ấy” (Bloomfield 1926: 153). 


Đối với Bloomfield, ngôn ngữ có nghĩa như một tập hợp bao gồm mọi phát ngôn 
chấp nhận được của một cộng đồng tiếng nói. Nhìn sơ, suy nghĩ ấy không khác 
suy nghĩ của Chomsky cho lắm: 


“Kể từ nay, tôi sẽ coi mỗi ngôn ngữ là một tập hợp (hữu hạn hoặc vô hạn) chứa 
mọi câu, mỗi câu có độ dài giới hạn” (Chomsky 1957: 13). 


Định nghĩa của Chomsky rộng và tổng quát. Theo quan điểm của Chomsky, mỗi 
ngôn ngữ trong trường hợp cụ thể còn tùy thuộc vào những phần tử đã dựng nên 
nó. Ví dụ, hằng đẳng thức (a+b)2 = a2 + 2ab +b? là một câu (senfence) của ngôn 
ngữ toán, trong khi đó ?{a+b) = ?a + +2ab ?b không phải. Ngôn ngữ tự nhiên 
(natural language), tức ngôn ngữ con người, chỉ là một trường hợp đặc biệt: 


2 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


“Mọi ngôn ngữ tự nhiên dưới dạng nói hay viết đều là những ngôn ngữ theo nghĩa 
này, vì mỗi ngôn ngữ tự nhiên đều có một số âm vị (phoneme) giới hạn (hay số 
chữ cái trong bộ mẫu tự) và mỗi câu đều có thể được trình bày dưới dạng một 
chuỗi giới hạn chứa những âm vị (hoặc chữ), mặc dù số câu không giới hạn. 
Tương tự vậy, một tập hợp “câu” trong vài hệ thống lập thức của toán cũng có thể 
được xem là ngôn ngữ” (Chomsky 1957: 13). 


Sự khác biệt của Chomsky đối với những nhà ngôn ngữ học khác được John 
Lyons nhận xét: 


“Điều đó không nói gì đến chức năng truyền thông của ngôn ngữ tự nhiên hoặc 
phi tự nhiên (non-natural); nó cũng không nói gì đến yếu tố / nhiên có tính cách 
biểu tượng của những phần tử hoặc những chuỗi phần tử. Mục đích của nó là chú 
trọng vào những tính chất thuần cấu trúc của ngôn ngữ nhằm nói lên rằng, người 
ta có thể khảo sát những tính chất này từ những quan điểm chính xác của toán 
học. Điều đóng góp chính yếu của Chomsky cho ngôn ngữ học là ông đã đặc biệt 
nhấn mạnh được cái ông gọi là mối quan hệ lệ thuộc cấu trúc (structure 
dependence) trong tiến trình tạo thành câu của ngôn ngữ tự nhiên, và đã đưa ra 
được một lý thuyết ngữ pháp tổng quát tựa vào cơ sở định nghĩa cá biệt về tính 
chất ấy” (Lyons 1981: 7f.). 

Nhà ngôn ngữ học Halliday lại xem ngôn ngữ là một cái gì “năng động” hơn một 

chút: 


“Ngôn ngữ không hiện hữu, nó chỉ xảy ra. Nó không phải là bộ phận hữu cơ như 
nhiều nhà ngôn ngữ học trong thế kỷ 19 đã trông thấy vậy; nó cũng chẳng phải là 
một tòa nhà như người ta đã nhìn ngắm nó vào đầu thời “cấu rúc luận” hiện đại 
của ngành ngôn ngữ học. Ngôn ngữ là một hoạt động căn bản bao gồm bốn thứ: 
nói, nghe, viết và đọc” (Halliday et al. 1964: 9). 


Tựu trung, mỗi nhà khoa học đều có cách định nghĩa ngôn ngữ từ những góc độ 
nhìn riêng: 


° Hệ thống ký hiệu dùng để thông tin (Sapir 1921) 

° Toàn thể phát ngôn chấp nhận được trong cộng đổng tiếng nói 
(Bloomñield 1926) 

° Tập hợp câu (Chomsky 1957) 

° Một hoạt động (Halliday et al. 1964) 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


“Ngôn ngữ là gì ?”, tra cứu quanh câu hỏi này, chúng ta sẽ thấy còn nhiều quan 
điểm khác. (Xem từ điển ngôn ngữ học của Theodor Lewandowski 1990). 


ĐỐI TƯỢNG CỦA NGÔN NGỮ HỌC 


Đối với ngôn ngữ tự nhiên, nhiều nhà khoa học đã cố tránh định nghĩa ngôn ngữ 
một cách hiển ngôn. Thay vì thế, họ nhìn ngôn ngữ như một đớƒ £øng nghiên 
cứu của ngành ngôn ngữ học. Nhà cấu trúc luận H. A. Gleason quan niệm: 


“Ngôn ngữ có nhiều mối quan hệ với nhiều khía cạnh trong đời sống con người và 
có thể được nghiên cứu từ nhiều quan điểm khác biệt. Tất cả mọi quan điểm đều 
có giá trị và hữu ích, và tự chúng cũng rất lý thú. Ngôn ngữ học là một khoa học 
luôn cố gắng đi tìm hiểu ngôn ngữ dưới quan điểm cấu trúc nội tại của nó” 
(Gleason 1961: 2). 


Hoặc R.H. Robins: 


“Ngôn ngữ và tất cả các hình thức biểu lộ của nó, tức tất cả các ngôn ngữ trên thế 
giới và cách dùng chúng trong những trạng huống khác nhau của loài người, là 
những cái tạo ra môi trường cho nhà ngôn ngữ học. Nhà ngôn ngữ học là kẻ đi tìm 
hiểu một cách khoa học chỗ đứng của ngôn ngữ trong đời sống con người, những 
cách nó được tổ chức nhằm thỏa đúng những điều cần thiết nó cần làm và thỏa 
đúng chức năng nó giữ” (Robins 1964: 2 f.). 


1. _ Đối tượng chất liệu và đối tượng hình thức của ngôn ngữ học 


Vào khoảng đầu thế kỷ 20, Ferdinand de Saussure, người sáng lập chính của cấu 
trúc luận Âu châu, đã phân biệt hai yếu tố chất liệu và đối tượng của ngành 
ngôn ngữ học trong giáo trình Cours đe linguistique générale (1916) của ông như 
Sau: 


“La maiière de la linguistique est constituée đabord par toutes les manifestations 
du langage humain” (Saussure 1916: 20). 


“Bien loin que /*ø5/ef précède le point de vue, on dirait que c”est le point de vue 
qui crée lÏobJet” (Saussure 1916: 23). 


Ferdinand de Saussure cho cách nhìn của người nghiên cứu ngôn ngữ là cái đặc 
biệt của khoa học có liên quan đến ngôn ngữ. Thực ra ý nghĩ này chẳng có gì 


4 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


đặc biệt, bởi lẽ từ thời trung cổ, người ta đã biết phân biệt giữa đó? tượng chất 
liệu (obiectuum maferíale) cụ thể và đối tượng hình thức (obiectum formale) 
trừu tượng. 


Hiểu theo Leontev (1971: 15ff.), một nhà ngôn ngữ học tâm lý người Nga, thì 
đối tượng chất liệu (material object) của một ngành khoa học, cái mà bao gồm 
mọi hiện tượng thực tế khách quan cần được khảo sát một cách cụ thể, thực ra 
đã tổn tại trước khi có ngành khoa học. Nó hoàn toàn độc lập đối với ngành khoa 
học, người nghiên cứu, nhận thức và cách nhìn của người nghiên cứu. Dựa trên 
lý lẽ này, có thể nói, nhiều ngành khoa học khác nhau có thể có chung một đối 
tượng chất liệu, mặc dù góc độ nhìn nó hoặc nhận thức về nó có thể khác nhau. 
Ngôn ngữ là một hiện tượng đối tượng chất liệu điển hình đối với nhiều ngành 
như triết học, tâm lý học, xã hội học, ... Chính vì sự khác biệt về cách nhìn mà 
mỗi ngành khoa học mới có mục đích riêng, từ đó mới có một đối tượng hình 
thức riêng và được xem như đối tượng nghiên cứu của ngành khoa học ấy. 


Xét về mặt cụ thể là như thế. Ngược lại, nếu xét về mặt hình thức (formal), th 
hình thức chẳng qua là lập thức một cách trừu tượng những tính chất thật của một 
đối tượng dưới cái nhìn bao quát. Cũng theo Leontev, đối fượng hình thức 
(ormal object) là tất cả mọi cái trừu tượng được dựng nên nhằm quan sát đối 
tượng chất liệu bằng nhiều góc độ nhìn và hướng nhận thức khác nhau. 


2. __ Sự hình thành đối tượng khoa học 


Sự hình thành đối tượng hình thức của một môn khoa học vào một thời điểm nhất 
định còn lệ thuộc vào những điều kiện khách quan như ý định chủ quan và khách 
quan, tình hình phát triển khoa học, cơ sở khoa học và nhận thức lý thuyết của 
người nghiên cứu. 


Từ thuở ban đầu, nhu cầu phát triển nghiên cứu ngôn ngữ đã nảy sinh từ những ý 
định chủ quan và khách quan của con người. Một mặt, nghiên cứu ngôn ngữ 
nhằm thỏa mãn tính hiếu kỳ về khoa học, mặt khác, không thiếu những câu hỏi 
đặc thù, quan trọng đối với xã hội được đặt ra và cần được trả lời. Một vài ví dụ 
lịch sử: 


Ngay thời đại cổ Trung Hoa, khoa học ngôn ngữ đã ra đời từ sự khảo cứu những 
bản cổ văn nhằm thiết lập một hệ thống có thể diễn tả được hình tự tiếng Tàu. Ở 
Ân Độ, cũng trong thời đại cổ, ý định chính của khoa học ngôn ngữ là làm sao 


5 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


mô tả ngữ nghĩa, ngữ pháp và ngữ âm của tiếng Phạn (Sanskrir) hầu bảo tồn nét 
tinh nguyên của những “văn bản thánh” đã được truyền khẩu vào khoảng 1100 
năm trước Công nguyên. Cũng chính nhờ công lao của các nhà ngữ âm học Ấn 
Độ xưa kia mà ngày nay người ta mới có thể hiểu cách phát âm của tiếng Phạn 
nhiều hơn bất kỳ cách phát âm của một loại tiếng cổ nào khác. Về phía Á Rập, 
khoa học ngôn ngữ đã phát triển từ nhu cầu tôn giáo và hoàn cảnh thế giới thời 
bấy giờ. Sự bành trướng của Hồi giáo đến các xứ không theo đạo Hồi đã giúp 
tiếng Ả Rập thu thập thêm nhiều kiến thức ngôn ngữ mới, rất hữu ích cho mục 
đích chính trị, thương mại, quản lý và pháp luật. Cũng một trường hợp tương tự ở 
thời đại cổ nữa là Hy Lạp. Vào khoảng 300 năm trước Công nguyên, sau cuộc 
xâm lăng Tiểu Á và Ai Cập của Đại đế Alexandre, nền văn minh và văn hóa Hy 
Lạp đã lan rộng khắp nơi. Lúc đó, tiếng Hy Lạp đã được dùng phổ biến như một 
thứ tiếng mẹ đẻ thứ hai ngay tại thuộc địa. Thế nhưng dần dà những ngôn ngữ 
trong vùng lại trà trộn phát triển rồi biến thành một ngôn ngữ chung gọi là 
Koiné. Sự phát triển này dĩ nhiên đã gặp sức kháng cự của giới bảo thủ đang 
ráng giữ gìn và truyền bá tiếng Hy Lạp cổ (s.s. Robins 1973:8ff). Ở Việt Nam 
tựa vậy, xưa kia chữ Nôm đã ra đời thay cho chữ Hán. Ý nghĩa của nó dường như 
chỉ có tính biểu tượng muốn nói lên nền độc lập nước Nam nhiều hơn là tiện 
dụng. Là một loại hình tự vay mượn từ chữ Hán, chữ Nôm có khả năng phối 
triển thêm những âm vị mà chữ Hán không có. Chữ Nôm khá phức tạp và hầu 
như chỉ phổ biến trong giới học giả, trí thức, văn thi sĩ thời bấy giờ. Không thiếu 
những tác phẩm văn chương được viết bằng chữ Nôm còn để lại cho tới ngày 
nay: thơ Nguyễn Trãi, thơ Hồ Xuân Hương, Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên 
của Nguyễn Đình Chiểu, ... Sau thời kỳ chữ Nôm, hình dáng chữ Việt lại thay 
đổi thêm lần nữa qua cách dùng mẫu tự La tỉnh do các nhà truyền giáo Tây 
phương đem tới. Một trong số các giáo sĩ như Christofora Borri, Gasparo 
d°Amiral, Antonio Barbosa,..., có thể nói, Alexandre de Rhodes là người được 
biết đến nhiều nhất qua quá trình La tinh hóa chữ Việt. (Đỗ Quang Chính 1972). 


(CATHE CHISMVS sớP TT N 


NT jaoAo đies điui{u1. 

-_ Dịc Primu$, _ 

, L1 \ 07 5 Gà. lu b6 Nhi Toan ẹ 

lở Jer Fel4zuz ab -9 ¡® ' 
S sghốt ca h biện giáp chờ 
“diwu£F tai vác| l@£ tí 1a¬ mà tố An hN 


- #iiltgarass preb‡ ÍcgereDo-ˆ “Chúa ;l " 
D92, T4 jeudigcsduee 462 bia.» bàn đây phi phi MỳC Ẵ 








TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


án, tỔi: £/€røi obfcurus› 
3q; trưn, tenebzoftus, 4a tran, 


›A'FLIEŒ 3Ñ4XƑ ẩm phú: Z/‡rzø : 18fetriS ; 
CATHECHISMVS cœuia ]ocbs iIle c tencbro~ 
táo ìg„Quì solunt Eif©ere {hs „ 
BAPTISMVM âm đdư'09ng: f74 £ (€6 ¿ 
1! 





ựa đu tcrra & cœlurn ; putant cÉc 
đÌ¿2as náttes íq quas địu1ởi tr 
trioium principitra, caiuni 
Vocant Patrern „ & terfärn » 
Mlatr€m š €oitiim ctiáte 1ã 
tỉ: & fœmine ; ẩm đư'ong/¿) 
iodeffiề dicuiL, 
âm dưỡng ; Xứt Ẩm: 
đương : iancar (ÔPfEE coi 
ze#da: [Gft€$ šnitt££e tirojs 
ti$. 
#m, vât âm mình : œegoz- 





BOM -ZipL1U0s Coggecssxk Đi Vnf¿ XoU 6ạt đo Öo0ïtH3 0H 0710ÌÙ£F, V€- 
tờ renda . orun ; f£ modeftèl 
vOzänt s 


Giáo sĩ Alexandre de Rhodes và hai tác phẩm: Cathéchismus (Phép giảng tám 
ngày) (Roma 1651), La Dicfionarium Annamaticum Lusitium et Latinum (RÑoma 
1651). (Tài liệu: Bộ Văn Hóa Pháp. Paris, 1999) 


Khách quan mà nói, dù là công lao của bất kỳ người đi trước nào đi nữa, việc 
phiên âm tiếng Việt dựa vào mẫu tự La tinh xưa kia chỉ thuần mục đích truyền 
giáo, cụ thể là để giúp cho các giáo sĩ hiểu tiếng Việt dễ dàng hơn khi giao lưu 
với dân bản xứ, trên thực tế chỉ là một cộng đồng rất nhỏ gồm giáo dân và giáo 
sĩ ở đàng trong cũng như đàng ngoài. Các nhà truyền giáo đã không hề nghĩ 
rằng, La tinh hóa tiếng Việt là nhằm lật đổ chữ Nôm và thay vào đó mô hình 
alphabet của phương Tây. Chính việc phát triển chữ Quốc Ngữ sau này chủ yếu 
do người Việt chủ động vì sự tiện dụng của nó. 


Suốt hành trình phát triển lâu dài, ngôn ngữ còn lệ thuộc vào fình hình phát triển 
chung của khoa học. Ngành ngôn ngữ học đã thụ hưởng nhiều thành tựu của các 
ngành như vật lý, tâm lý học, tin học, ngôn ngữ học điện toán, ... hoặc sự chế tạo 
thành công máy thu âm, máy phân tích âm, máy vi tính, ... Trong các ngành có 
liên quan đến ngôn ngữ, đáng kể nhất, phải nói là ngành in học (informatics) và 
ngôn ngữ học điện toán (computafional linguisiics). Hàng loạt những ngôn ngữ 
lập trình đã nối tiếp nhau chào đời, từ những ngôn ngữ máy (machine language) 
thô sơ dưới dạng Assembler cho đến những ngôn ngữ lập trình cao (high 
programming language) Basic, Cobol, Fortran, PƯ/M, Pascal, Modula II, Prolog, 
ADA, C, C++, Java, C#, ... Như một phương tiện, ngôn ngữ lập trình đã đẩy 
mạnh mọi ngành khoa học cùng phát triển. Ngày nay không có ngành nào không 
hưởng lợi nhờ sự tiến bộ vượt bực của ngành tin học, ngôn ngữ học và ngôn ngữ 
học điện toán. Từ trường học cho tới kỹ nghệ, tất cả đều cần ngôn ngữ lập trình 
cho mục đích giáo dục, tự động hóa, nâng cao chất lượng, năng suất sản xuất. Từ 


7 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


văn phòng, nhà băng, nhà thương, nhà thờ, ... cho tới nhà tù, đâu đâu cũng cần 
cái máy computer cho việc quản trị, xử lý dữ liệu, trao đổi thông tin. Đặc biệt 
nữa là ngành ngôn ngữ học điện toán đã và đang phát triển tối đa việc xử lý 
ngôn ngữ tự nhiên. Bằng những phương pháp ứrí thông minh nhân tạo (artjficial 
intelligence), ngành này dần dần đã đạt tới khả năng làm cho máy có thể nhận 
diện, hiểu và nói được tiếng người. Việc ứng dụng ngôn ngữ tự nhiên không chỉ 
thấy qua các hệ thống phức tạp như hệ nhận diện ngôn ngữ (language 
recognizing system), hệ chuyên gia (expert system), mà còn thấy ở những chiếc 
xe lăn biết nói, dịch vụ điện thoại hiểu nhiều thứ tiếng, ... Ngay đến cả đổ chơi 
trẻ con, ví dụ, một con búp bê cũng biết nói chuyện với đứa bé đang chơi với nó. 
Phải nói, mọi phát triển đều dựa vào ngôn ngữ. Thời đại thông tin đã bùng nổ dữ 
dội nhờ ngôn ngữ. Một ứng dụng cụ thể hẳn ai cũng thấy là #mfernef. Sức mạnh 
của nó như thế nào hẳn ai cũng thấy. Nhờ Internet mà ngày nay quả đất đã được 
thu nhỏ lại. Nhờ nó mà con người có thể giao lưu với nhau dễ dàng hơn, học hỏi 
dễ dàng hơn, đỡ tốn kém hơn, ... Nhờ ngôn ngữ, khoa học phát triển, thông tin 
phát triển, kỹ nghệ phát triển, kinh tế phát triển và đòi hỏi tri thức phải phát 
triển. Chưa bao giờ nhân loại làm chủ nhiều tri thức như hôm nay. Tri thức là 
chất xám của con người, làm sao có thể lập thức, ứng dụng được chất xám ấy 
nếu không nhờ ngôn ngữ ? Dùng phương tiện gì để cất giữ, chuyển tải chất xám 
nhanh chóng nhất nếu không nhờ khoa học thông tin. Nền kinh tế tri thức đã hình 
thành mà tri thức là nhân tố chính. Tin học sẽ còn thúc đẩy kinh tế tri thức phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa vào thế kỷ 21. Nhưng hãy nên cẩn thận, tin học vừa có 
thể là một nàng tiên vừa có thể là con ma của nhân loại. Xưa nay nhân loại đã 
không ngừng phát triển và mọi phát triển - bao giờ cũng thế - vẫn được biện 
minh là nhằm phụng sự con người. 


Có vài câu hỏi. Nếu xem ngôn ngữ là đối tượng hình thức của nhiều ngành khoa 
học khác nhau, thì ngôn ngữ sẽ được xử lý thế nào ? Cái gì biện minh cho đặc 
điểm của từng ngành ? Các câu hỏi này còn tùy vào cơ sở khoa học và nhận thức 
lý thuyết của người nghiên cứu. 


Để giải thích ý nghĩa của ngôn từ, ngành ngôn ngữ học có bộ môn nø# nghĩa 
học (semanfícs). Dĩ nhiên làm rõ ý nghĩa nội dung là một việc không thể thiếu 
đối với những ngành có liên quan đến ngôn ngữ văn tự, ví dụ như triết học, tâm 
lý học, xã hội học, sinh học,.... Tuy nhiên, cách xử lý ngữ nghĩa ở đó không 
giống như ở ngành ngôn ngữ học. Đối tượng ở đó không phải là chính bản thân 
ngôn ngữ mà là một cơ sở lý thuyết khoa học khác. Về phía ngôn ngữ học, bản 
thân ngôn ngữ chính là cái để người ta thắc mắc và tìm hiểu, nói chung là nhận 
thức. Xét cho cùng, mục đích của những ngành khác ngoài ngôn ngữ học không 


8 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


phải là đi giải thích ngôn ngữ hoặc cung cấp một cách có hệ thống những gì có 
liên quan đến ngôn ngữ. Công việc đó là của ngành ngôn ngữ học. 


Ngoài các ngành có liên quan đến ngôn ngữ vừa nêu, trên thực tế còn có cả các 
ngành có liên quan đến ngôn ngữ học như ngôn ngữ học triết học, ngôn ngữ học 
xã hội, ngôn ngữ học tâm lý, ngôn ngữ học sinh học, ... Trong khi ngôn ngữ học 
cố gắng giới hạn ngành học của mình bằng cách, một là chú trọng vào phạm vi 
nghiên cứu cấu trúc nội tại của ngôn ngữ, hai là phân biệt ranh giới với những 
ngành khác như thể muốn tự cô lập và thu nhỏ đối tượng (ngôn ngữ) của mình, 
thì các ngành phụ khác, ít nhất là trong vài thập niên qua, lại tìm cách “xào nấu 
ngôn ngữ” bằng đủ loại công thức, nào là ngôn ngữ và xã hội, nào là ngôn ngữ 
và tư duy, nào là ngôn ngữ và sinh học, nào là ngôn ngữ và chính trị, ... Kết quả, 
có rất nhiều điểm chồng chéo ngoài những đặc điểm tiêu biểu đại diện cho bản 
thân một ngành. Có thể nói, các ngành vừa nêu “cũng” làm việc với “ngôn ngữ”. 
Ngôn ngữ học vốn dĩ chỉ làm việc với ngôn ngữ, giờ đây cũng phải phụ tay giúp 
những anh đầu bếp ấy. 


3. _ Khái niệm ngôn ngữ theo Ferdinand de Saussure 


Ảnh hưởng của Saussure chủ yếu bắt nguồn từ tập Cours de linguistique 
générale đã được học trò của ông phổ biến sau khi ông mất vào năm 1916. Chỉ 
có điều, cho đến nay vẫn chưa ai rõ là văn bản này có thực sự phản ánh cái nhìn 
của ông về ngôn ngữ như vậy hay không ngoại trừ Leonfev (1971: 19ff) đã cố 
gắng trình bày lại như sau: 


langage 


ngôn ngữ xã hội khả năng ngôn ngữ 
(soc. langue) (faculté de langage) 
= hệ thống siêu = chức năng cá thể 
cá thể trừu tượng 


tiêm năng 


thực tế hành động cá nhân sản sinh ra khả 
năng ngôn ngữ nhờ hệ thống xã hội 





CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


Trong mô hình Saussure, ngôn ngữ (la langue) là một hệ thống siêu cá thể trừu 
tượng bao gồm mọi ký /ự/ (character); còn khả năng ngôn ngữ (ƒaculté de 
langage) là chức năng cá thể (Saussure dùng chữ “izngage” thay vì “langue”). 
Ngôn ngữ là cái sở hữu chung của cộng đồng tiếng nói và là một bản thể độc lập 
đối với từng cá nhân cũng như đối với cộng đồng. Mặt khác, nó lại là sản phẩm 
của khả năng ngôn ngữ cá thể, bởi mỗi thành viên của cộng đồng tiếng nói đều 
có khả năng sao chép ngôn ngữ. Bao hàm hai ý nghĩa “ƒfaculté de langage” và 
“Jangue”, khái niệm “langage” được hiểu như tiểm năng thành lập “ời nói” 
(parole) mà trong thực tế mỗi con người đều có. Một mặt, hành động nói đòi hỏi 
khả năng ngôn ngữ, mặt khác, đòi hỏi sự hiểu biết về hệ thống ngôn ngữ. Theo 
Saussure, nhiệm vụ chính của ngôn ngữ học đúng nghĩa là nên khảo sát ngôn 
ngữ như một hình thức “langue” trong cấu trúc nội tại của nó. 


Hệ thống ngôn ngữ của Saussure đã ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy của nhiều 
nhà ngôn ngữ học thời sau. Đặc biệt, bài bản của Saussure đã được nhà ngôn 
ngữ học người Đan Mạch Louis Hjelmslev (1899-1965) nghiên cứu rất kỹ lưỡng. 


4. __ Đối tượng của ngôn ngữ học theo Chomsky 


Từ cuối những năm 50, ngôn ngữ học Âu châu đã phát triển rực rỡ nhờ công lao 
của nhiều người. Ngoài một tên tuổi tiêu biểu như Saussure, hẳn phải kể đến 
Chomsky, cha để của lý thuyết ngữ pháp biến hình tạo sinh (Generative 
Transforiation ŒGraininar'). 


Đối với Chomsky, đối tượng của một lý thuyết ngôn ngữ được hiểu như một 
người nói/nghe lý tưởng sống ở một cộng đồng tiếng nói hoàn toàn đồng nhất, rất 
thành thạo ngôn ngữ của mình và khi sử dụng kiến thức ngôn ngữ để hành ngôn, 
dù có gặp những điều kiện trở ngại như kém trí nhớ, lẩn thẩn, nhầm lẫn, thiếu 
tập trung, song ngữ pháp vẫn không bị ảnh hưởng lắm (s.s. Chomsky 1965: 13). 
Cộng đồng tiếng nói đồng nhất được hiểu là một cộng đồng không dùng /iếng 
địa phương (dialect), tiếng xã hội (tiếng bồi, tiếng lóng). 


Trong cuốn Aspecís oƒ the Theory øƒ Syntax (1965), Chomsky đã đưa ra hai khái 
niệm cømpetence và performance để giải thích khả năng thành thạo và hiệu 
năng sử dụng ngôn ngữ của con người. Ông phân biệt, /hẩm năng ngôn ngữ 
(languaøe compefence) là sự thành thạo ngôn ngữ của một người nói/nghe lý 
tưởng sống trong một cộng đồng tiếng nói đồng nhất. Những kiến thức này tạo 
nên một hệ thống quy tắc và nguyên tắc tinh thần cho phép người nói/nghe nhờ 


10 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


làm chủ một tập hợp hữu hạn của “ân”, “z>” để từ đó có khả năng thành lập và 
hiểu đúng vô số những phát biểu cũng như đánh giá được tính đúng sai của ngữ 
pháp, tính đa nghĩa, đồng nghĩa của câu. Đụng năng ngôn ngữ (language 
performance) được hiểu là hiệu năng sử dụng đúng ngôn ngữ của người 
nói/nghe lúc hành ngôn. Khả năng này thường bị giới hạn do kém trí nhớ, thiếu 
tập trung, mệt mỏi, say rượu, ... 


Theo Chomsky là vậy. Thế nhưng trong thực tế vẫn có trường hợp sử dụng ngôn 
ngữ không sai ngữ pháp do say rượu, lú lẩn, thất tình hay chán đời gì cả mà vẫn 
đòi hỏi người nghe phải thành thạo ngôn ngữ lắm mới hiểu nổi. Một ví dụ: 


(1) Phượng hiểu Mai hơn Cúc. 
Câu này có hai cách hiểu: 


(2) ˆ Phượng hiểu Mai hơn là Cúc hiểu Mai. 
(3) Phượng hiểu Mai hơn hiểu Cúc. 


Hai ý nghĩa khác nhau hoàn toàn chỉ vì thiếu chữ. Thiếu ngữ cảnh, câu nói trở 
nên khó tưởng tượng. Nếu cũng cùng một cấu trúc y hệt vậy mà nói: 


(4) Hùng thích Mai hơn Cúc. 


thì có lẽ xác suất hiểu: “Hùng thích Mai hơn thích Cúc” cao hơn, bởi chuyện con 
trai yêu thích con gái chắc (vẫn còn) bình thường hơn chuyện con gái yêu thích 
con gái. Nhờ ngữ nghĩa phái tính nam nữ, câu nói dễ tưởng tượng hơn. Dù vậy, 
điểm quyết định vẫn là sự đòi hỏi người nghe phải vận dụng trí thông minh để 
nhận đoán ý nghĩa. 


Vì những hiện tượng kể trên, khái niệm cømnpetence của Chomksy thường bị phê 
phán là thiếu để ý đến những câu tối nghĩa thường gặp ở ngoài đời. Từ đó đã 
xuất hiện một khái niệm mới: communicaftive compefence (thẩm năng giao 
ưa) (Habermas 1971; Hymes 1972). Chính Chomsky cũng tự thú nhận, lý thuyết 
hiểu biết và tiếp thụ ngôn ngữ phải được bổ túc từ những lý thuyết ứng dụng 
ngôn ngữ. Với suy nghĩ ấy, ông đưa ra thêm khái niệm przagraiic để phân biệt 
giữa ørammafical competence (thấm năng ngữ pháp) và pragmatical 
competence (thấm năng ngữ dụng) Thẩm năng ngữ dụng được hiểu là khả 
năng ứng dụng sự thành thạo ngữ pháp để lập câu chính xác, hợp lý cho mỗi 
trường hợp và mục đích tương ứng. 


11 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


PHƯƠNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ 


Những gì nói được, những gì không, bao giờ, đối với ai, ... chỉ là vài vấn để của 
ngôn ngữ con người. Còn rất nhiều vấn đề ngữ nghĩa khác có liên quan đến tính 
đúng sai của câu cú. Nghiên cứu ngôn ngữ, phải nói, cú pháp là một để tài sâu 
rộng và không dễ nuốt. Tuy vậy, trước khi đi sâu vào lý thuyết, chúng ta hãy thử 
tìm hiểu sơ qua hướng nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học xưa nay thế nào. 


Trong những công việc nghiên cứu tương đối mới sau này, Chomsky đã giới 
thiệu hai khái niệm đại diện cho hai quan điểm đối lập của giới ngôn ngữ học 
tạm gọi là ngôn ngữ ngoại hóa (externalized languaøe) và ngôn ngữ nội hóa 
(nternzalized languaøe) (Stechow, 1988: 28). 


Giới ngôn ngữ ngoại hóa hầu hết được biết đến qua truyền thống cấu trúc luận 
theo kiểu phân loại (taxonomy) của Mỹ. Mục đích của nhóm này là cố gắng gom 
tụ thật nhiều những thử nghiệm ngôn ngữ ngoài đời (corpora) rồi tìm cách giải 
thích. Ngôn ngữ ngoại hóa được hiểu như một cuốn album gồm vô số những câu 
cú nói được hoàn toàn độc lập với tâm trí con người. Dựa vào đây, công việc kế 
tiếp của người nghiên cứu là thiết lập một ngữ pháp tương ứng. Nói cách khác, 
nhiệm vụ của nhà ngôn ngữ học ngoại hóa là dùng ngữ pháp để đưa mọi dữ kiện 
nằm rải rác bên ngoài vào vòng trật tự. Loại ngữ pháp này không có gì khác hơn 
là một tập hợp toàn những mẫu cấu trúc (structure pattern) được dựng nên nhằm 
giải thích những dữ kiện ngôn ngữ. 


Giới ngôn ngữ nội hóa, ngược lại, đặt câu hỏi, người nói hiểu gì về ngôn ngữ và 
những hiểu biết ấy từ đâu ra. Giới này cho ngôn ngữ là một /ính chất tỉnh thần 
nằm bên trong con người chứ chẳng phải là cái gì “ngoại hóa” (bên ngoài) cả. 


Ngữ pháp xác định được nhờ bài bản và thông số. 


Chomsky còn khẳng định thêm, cách nhìn về ngôn ngữ của ngành ngôn ngữ học 
trong suốt lịch sử cận đại đã có đà chuyển hướng từ ngôn ngữ ngoại hóa sang 
ngôn ngữ nội hóa, ở đó, ngôn ngữ nội hóa được hiểu như một hệ thống mô tả 
từng cá thể tinh thần. Ngữ pháp mô tả sự hiểu biết về ngôn ngữ chứ chẳng phải 
câu. Tiền đề này đã tự chứng minh được sự thành công của nó qua nhận định, 
ngữ pháp có khả năng nắm rõ và giải thích được một khả năng tinh thần của con 
người, đó là sự hiểu biết về ngôn ngữ. 


Nói tóm lại, hoạt động của giới ngôn ngữ ngoại hóa là cố gắng gom nhặt thật 
nhiều cách nói có thật ngoài đời, trong khi đó, giới ngôn ngữ nội hóa lại đưa ra 


12 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


câu nói được, câu không nói được rồi nhờ người hành ngôn kiểm chứng. Giới 
ngôn ngữ ngoại hóa trách giới ngôn ngữ nội hóa coi thường dữ kiện thực. Ngược 


lại, giới ngôn ngữ nội hóa cười phía kia là chỉ biết nghiên cứu toàn những thứ 
tầm thường dễ như đếm đậu. Chomsky thuộc giới “nội hóa”. 


NGÔN NGỮ KHÔNG BẤT ĐỊNH - SỰ THÀNH THẠO NGÔN NGỮ 


Ngôn ngữ là một tập hợp câu cú nói được. Thử tưởng tượng, có một số từ, ta có 
thể hoán vị thành nhiều chuỗi từ. Hoán vị 5 từ, ta có 120 chuỗi từ (theo công 
thức 5 ! (5 giai thừa)). Gấp đôi 5 là 10, kết quả sẽ nhảy vọt từ 120 lên đến 
3.628.800 (10 !). Tuy nhiên, trong số lượng khổng lồ hơn ba triệu chuỗi từ ấy, 
không phải chuỗi từ nào cũng đều nói được. Xem một phần kết quả thử nghiệm 
với 5 từ của Lê Văn Lý (1948): 


G) 


Sao nó bảo không đến ? 
Sao bảo nó không đến ? 
Sao không đến bảo nó ? 
Sao không bảo nó đến ? 
Sao ? Đến bảo nó không ? 
Sao ? Bảo nó đến không ? 
Nó đến, sao không bảo ? 
Nó đến, không bảo sao ? 
Nó đến bảo không sao. 
Nó bảo sao không đến 2 

ó đến, bảo sao không ? 
ó bảo đến không sao. 

ó bảo không đến sao ? 

ó không bảo, sao đến ? 


T⁄ 


ó không bảo đến sao ? 


z 


Z 


z 


⁄ZZ 








Z 


ó không đến bảo sao ? 
Bảo nó sao không đến ? 
Bảo nó: Đến không sao. 
Bảo sao nó không đến ? 
Bảo nó đến, sao không ? 
Bảo nó không đến sao ? 
Bảo không, sao nó đến ? 
Bảo ! Sao, nó đến không ? 
Không bảo, sao nó đến ? 


13 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


Không đến bảo nó sao ? 
Không sao, bảo nó đến. 
Không bảo nó đến sao ? 
Không đến, bảo nó sao ? 
Không đến, nó bảo sao? 
Đến bảo nó không sao. 
Đến không 2 Bảo nó sao ? 
Đến không ? Nó bảo sao ? 
Đến, sao không bảo nó ? 
Đến bảo nó sao không ? 
Đến, sao nó không bảo. 
Đến, nó bảo không sao. 
Đến, nó không bảo sao ? 
Đến, sao bảo nó không ? 


Tạm cho 3§ chuỗi từ trên đều nói được, số còn lại không, song thế nào là nói 
được ? Người Việt còn có cảm giác ấy, nhưng người ngoại quốc không rành 
tiếng Việt thì sao ? 


Theo Chomsky, người có thẩm năng ngôn ngữ được hiểu như người nói/nghe lý 
tưởng thành thạo ngôn ngữ, có khả năng xác nhận một lời nói có thực sự là một 
câu của tiếng nói đó hay không. Tuy vậy, sự thành thạo ấy không hiển ngôn mà 
chỉ /huân trực giác. Bởi lẽ nếu đặt câu hỏi tại sao câu nói được, chắc chắn sẽ có 
người chẳng biết phải giải thích thế nào. Hoặc, cho dù một người có đủ kiến thức 
nói đúng, viết đúng, nhưng vẫn có thể chẳng hiểu tại sao cái cấu trúc ngữ pháp 
lại có hình thù và đặc tính ấy. Dựa vào đâu để có thể giải thích sự khác biệt giữa 
hai câu “Nó đến, sao bảo không ?” và “Nó đến, sao không bảo ?” một cách hiển 
ngôn ? Dựa vào đâu để giải thích, người Việt không ai nói “Nó đến không sao 
bảo” ? Cho nên cái gọi là khả năng thành thạo ngôn ngữ của người nói/nghe mà 
Chomsky gọi là lý tưởng hầu như chỉ là một thẩm năng thuộc về vô thức chứ 
không phải là tri thức để có thể giải thích thật khoa học cái cấu trúc ngôn ngữ 
mà mình thông thạo. Chính vì vậy, khoa học cú pháp đã hình thành. 


CÚ PHÁP VÀ KHOA HỌC NHẬN THỨC 


Cú pháp là gì ? Thuật ngữ cú pháp (synfax) được Nguyễn Kim Thản giải thích 
trong cuốn Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt như sau: 


14 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


“Cú pháp nghiên cứu cách ghép từ thành ra những từ tổ và câu”. (Nguyễn Kim 
Thản 1997: 12) 


Nguyễn Kim Thắản đã giải thích cú pháp theo góc nhìn về cách tổ chức ngôn 
ngữ. Rộng rãi hơn, cú pháp trong ngôn ngữ học hiện đại còn được hiểu như một 
khoa học nhận thức (coginitive science) (Carnie 2000). Khoa học nhận thức bao 
gồm mọi ngành khoa học có cùng mục đích chuyên mô tả và cắt nghĩa khả năng 
suy nghĩ của con người. Có những cái, con người làm đúng nhưng chẳng biết 
phải cắt nghĩa thế nào cho đúng. Có những cái trừu tượng chứa logic mờ (fuzzy 
logic), con người hiểu nhưng chẳng biết phải cắt nghĩa thế nào cho người khác 
hiểu. Hoặc giả như có khả năng cắt nghĩa, thì cũng chẳng biết phải dựa vào một 
hệ thống lý thuyết khoa học nào để mà cắt nghĩa. Ngôn ngữ tự nhiên là một vấn 
để tiêu biểu. Làm thế nào để cắt nghĩa cái suy nghĩ của con người được phản 
ánh qua ngôn ngữ tự nhiên ? Ngôn ngữ tự nhiên vốn là một sản phẩm có cấu trúc 
tỉnh vi, phức tạp do chính con người làm chủ hoặc đẻ ra, nhưng ngộ cái là con 
người đã không hề nghĩ ra bất kỳ lý thuyết, bài bản hay quy tắc gì trước đó. Vì 
thế mà khoa học nhận thức đã đảm nhận công việc đi tìm hiểu, mô tả và giải 
thích cái suy nghĩ của con người. Nói cụ thể, mục đích của khoa học cú pháp 
(synfax) là đi khám phá các quy tắc đã tạo thành ngôn ngữ và sau đó sẽ tìm 
cách mô tả, giải thích chúng cho thật khoa học và có hệ thống. Những quy tắc ấy 
chính là nợữ pháp (øgramunar). Mục đích sau cùng mà khoa học cú pháp phải 
đạt tới là xác định tính đúng sai của cách hành ngôn; tất cả mọi quy tắc hình 
thức được tìm thấy phải phản ánh chính xác tinh thần ngôn ngữ trong thực tế và 
phải trùng hợp với tập hợp ngôn ngữ tự nhiên. 


Có lẽ cách nhìn về cú pháp trong giới ngôn ngữ học quốc tế đồng nghĩa với ngữ 
pháp học của Nguyễn Kim Thần: 


“Ngữ pháp là thuật ngữ dịch từ “grammaire” (Pháp), “grammar” (Anh), v.v... mà 
ra. Thuật ngữ “grammaire”, “grammar” ngày nay có hai ý nghĩa: một là hệ thống 
ngữ pháp của một ngôn ngữ cụ thể (như: ngữ pháp tiếng Việt ...), hai là khoa học 
nghiên cứu về ngữ pháp nói chung. Các nhà ngôn ngữ Trung Quốc phân biệt rõ 
ràng hai ý nghĩa đó, và khi nói đến cái nghĩa thứ hai, thì gọi là “ngữ pháp học”. 
Chúng tôi cũng chủ trương phân biệt hai nghĩa trên bằng hai thuật ngữ khác 
nhau”. (Nguyễn Kim Thần 1997 : 11) 


Làm việc với cú pháp theo nghĩa khoa học nhận thức, người nghiên cứu ngôn 


ngữ sẽ trải qua ba bước. Bước một: nắm bắt dữ kiện thực tế bên ngoài, bước hai: 
tổng quát hóa, bước cuối cùng: đặt giả thuyết. 


15 


CHƯƠNG 1 NGÔN NGỮ VÀ KHOA HỌC 


Thu thập dữ kiện => | Tổngquáthóa |=>| Đất giả thuyết 
(thành lập quy tắc) 


Những giả thuyết được xem như những quy tắc sẽ được thử nghiệm tới lui nhằm 
tìm thêm dữ kiện mới. Có thêm dữ kiện mới từ quy tắc cũ, chu trình mới lại bắt 
đầu, người quan sát lại tiếp tục tìm kiếm thêm những dữ kiện thực tế từ thế giới 
bên ngoài. Đã nắm bắt xong mọi dữ kiện mới và cũ, khâu tổng quát hóa lại hồi 
quy, người thử nghiệm lại đặt giả thuyết “chắc là đúng”, rồi lại tiếp tục thử 
nghiệm. Chu trình ấy cứ được lặp tới lặp lui cho tới khi nào những giả thuyết đặt 
ra được xem như đúng thì thôi. Nếu giả thuyết đúng, người ta nghĩ, những quy 
tắc lập thành phải đúng (tức quy tắc ngữ pháp). Đây là nguyên tắc làm việc của 
khoa học kinh nghiệm thường thấy. 








Đã có nhiều người dấn thân vào công việc kể trên. Một trong những người tiên 
phong phải kể đến là Chomsky, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng của thế kỷ 20 người 
gốc Do Thái. Vào giữa những năm 50, Chomsky đã cho ra đời một lý thuyết ngữ 
pháp được gọi là ngữ pháp tạo sinh (Generaftive Grammar) (Chomsky 1965, 
1979). Ngữ pháp tạo sinh là một mô hình ngữ pháp diễn tả một tập hợp quy tắc 
tạo thành ngôn ngữ. Khái niệm ro sinh đã bắt nguồn từ ý nghĩa ấy. Lý thuyết 
này đã một thời gây tiếng vang trong làng ngôn ngữ học và vẫn còn tạo ảnh 
hưởng cho tới ngày nay. Hàng loạt những lý thuyết ngữ pháp theo sau của ông 
và của những người khác đều dựa vào nguyên tắc ấy: Ngữ pháp biến hình tạo 
sinh (Generative Transformation Grammar), Lý thuyết tiêu chuẩn (Standard 
Theory), Lý thuyết tiêu chuẩn mở rộng (Extended Standard Theory), Lý thuyết chỉ 
phối và ràng buộc (Government and Binding Theory (GB)), Nguyên tắc và thông 
số (Principles and Parameters (P&P)), Tối thiểu luận (Minimalism (MP)), Ngữ 
pháp cấu trúc ngữ đoạn tổng quát hóa (Generalized Phrase Structure Grammar 
(GPSG)) (Gazdar et al. 1985). 


Song, không phải mọi người đều đồng ý với cách nhìn ngôn ngữ theo kiểu cấu 
trúc của Chomsky. Vào khoảng cuối thập niên 70, Bresnan và Kaplan đã bày tỏ 
tư tưởng đối lập của mình qua lý thuyết Wgữ pháp chức năng từ vựng (Lexical 
Functional Gramưnar) (Bresnan 1982). Dung hòa hơn, Pollard và Sag đã cho ra 
đời lý thuyết lừng danh Head-Driven Phrase Structtre Grammar (HPSG) 
(Pollard, Sag 1994). 


16 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 2 


NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT ~ 
ĐẶC ĐIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


ĐỐI TƯỢNG 


Một trong những mục đích của con người khi dùng ngôn ngữ là nhằm diễn đạt 
đối tượng. Đối tượng có thể hiểu là mọi thứ trong vũ trụ có thể tưởng tượng được 
đối với mỗi con người còn khả năng cảm nhận. Có thứ sờ mó được, có thứ 
không. Có thứ không sờ mó được nhưng thấy được. Có thứ không thấy được 
nhưng nghe được. Có thứ không nghe được nhưng cảm được, hình dung được, ... 
Cái bàn, cái ghế, ... là những thứ sờ mó được. Mặt trời, mặt trăng là những thứ 
xa tầm tay nhưng không vượt khỏi tầm mắt. Cả âm thanh cũng không thể thoát 
khỏi lỗ tai một người không bị điếc. Trừu tượng nữa là những gì không thấy, 
không nghe, không sờ mó, ngửi, nếm được. Ví dụ: tình yêu. Lầm sao thấy được, 
nghe được, sờ mó, ngửi, nếm được tình yêu ? Chỉ nhờ cảm giác, con người mới 
mong cảm nhận được đối tượng này. Hoặc là tư duy. Làm sao nhìn thấy được tư 
duy ? 


Đối tượng không những chỉ là cái bàn, cái ghế, mặt trời, mặt trăng, ... tình yêu, 
mà là mọi thứ không gian, thời gian, là điều kiện, sự tình, hiện tượng, là tư 
tưởng, tinh thần, hỉ, nộ, ái, ố, ... là vân vân và vân vân, nói chung là mọi thứ tồn 
tại trong cái thế giới khả giác của con người, bất kỳ cụ thể hay trừu tượng mà 
người ta có thể xem đó là một yếu tố đóng vai khởi điểm cho việc thuyết minh, 
hoặc một ch đề và bằng cách nào đó, muốn điễn đạt nó. 


CÁCH PHẢN ÁNH ĐỐI TƯỢNG QUYẾT ĐỊNH CÁCH HÀNH NGÔN 
Ngôn ngữ khác nhau một phần cũng là do cách phản ánh khác nhau về đối 


tượng, từ đó, cách hành ngôn, câu cú mới khác nhau. 


17 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


Cùng một đối tượng, có người diễn tả kiểu này, có người diễn tả kiểu khác. 
Cách nói của người Việt: “một cô gái đẹp” chắc chắn phải khác cách nói của 
người Anh: “ø preffy girl”, hay người Đức: “ein schönes Mädchen”. Đối tượng ở 
đây là cô gái. 


Khi muốn mô tả một đối tượng, dĩ nhiên người mô tả phải biết đối tượng ấy, 
nghĩa là trước hết phải nhận diện được nó, rồi sau đó mới xem nó như thế nào, 
nghĩa là nhận thức về nó. Nhận diện không những chỉ được hiểu là sự nhận thấy 
bằng mắt mà còn được hiểu là sự hình dung được đối tượng xuyên qua trí tưởng, 
cảm giác, trí nhớ,.... Trình tự nhận diện và nhận thức của người Việt thường 
mang tính £uyến tính (línear). Khi người Việt nói: “một cô gái đẹp”. thì trước 
nhất phải nhìn thấy “một: cô gái” rỗi mới xem có “đẹp” không. Nói cách khác là 
trước nhất phải nhận diện được cái thực thể, rồi mới đánh giá được nó theo nhận 
thức của mình, dù là chủ quan. Trong trường hợp, cái thực thể ấy không có thực 
trước mắt mà chỉ nằm trong trí tưởng tượng, tâm hồn, thì sự hình dung về nó cũng 
là một hình thức nhận diện: nhận điện trừu tượng. Hành động miêu tả trình tự 
“nhận diện —> nhận thức” chính là hành động dùng ngôn ngữ để sao chép lại nó. 
Đối với người Việt nói riêng, bởi quá trình nhận diện và nhận thức đã theo trình 
tự tuyến tính, cho nên từ ngữ trong lời nói cũng được xếp đặt một cách tuyến tính 
y như thế. Đặt câu hỏi “cô gái thế nào” ? Trả lời: À, “cô gái đẹp”. Từ “cô gái” 
mới có “cô gái đẹp”. Quan điểm này giống như một phép áp (phép ánh xạ) trong 
toán học. Người ta chỉ có thể áp dụng một phép áp cho một phần tử, khi phần tử 
ấy đã tổn tại trong một tập hợp gốc nhất định. 


Tập hợp ảnh gồm 2 
phần tử ảnh x, y: kết 
quả ánh xạ của hàm f. 


Tập hợp gốc chứa Hàm ƒ áp dụng lên 
3 phần tử gốc: a,b, — phần tử a. 


À 


f(a) 








Hàm ƒ sẽ không có tác dụng đối với một phần tử không tổn tại, bởi kết quả chỉ 
là ảnh trống ( /f@®)) . Không ai muốn dùng nó một cách vô nghĩa thế. Hàm ƒ phải 
chứng tỏ được chức năng của mình là biến phần tử gốc thành phần tử mới. Các 
phần tử ảnh x, y mang tính chất ƒ. 


18 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Diễn tiến của lối suy nghĩ này mang tính tuyến tính. Tiến trình này xuất phát từ 
một khởi điểm (gốc) và dẫn đến một kết quả (ảnh). 


Ví dụ một hàm số thực tế trong toán: Biến tất cả mọi số nguyên thành số bình 
phương: 


VneceN;1fecEF: 





f:n->f(n) =n 


Giả sử, trước hết đã tổn tại một tập hợp số nguyên, tức những phần tử gốc n. 
Những phân tử ø sẽ được hàm ƒ biến hóa thành phần tử ảnh dưới dạng z. 


Hoặc xem một mô hình toán logic khác: hàm đặc tính (characteristic function). 


Nếu nói Paris là thủ đô của Đức, thì không ai công nhận. Điều đó sai (ƒaise). 
Nhưng nếu nói Paris là thủ đô của Pháp, thì ai cũng công nhận, bởi điều đó đúng 
(irue). Giả sử: 


() Trước nhất đã tổn tại hai phần tử: thành phố Paris và Berlin. 
đi) _ Đặt câu hỏi: “Thành phố nào là thủ đô nước Pháp ?” 
(1) Hãy trả lời: Một đúng, hai sai. Thành phố nào ? 


Lập mô hình hàm đặc tính, ta có 3 phần (1), (2), 3): 
(1) : tập hợp gốc gồm hai phần tử: Paris và Berlin. 


(2) : hàm đặc tính ƒ, hỏi, có phải... là hi đô nước Pháp ? 
(3) : tập hợp ảnh mang hai trị đúng/sai ( TRUE, FALSE } 


@) 


ft thủ đô Pháp ? 

















Œ) 


nà e Paris là thủ đô Pháp ? --> #Paris) = TRUE 
ATiS ® 











Berlin s e Berlin là thủ đô Pháp ? --> Berlin) = FALSE 





fa thủ đô Pháp ? 


Hàm đặc tính là một hình thức hàm chọn lựa (selecing ƒfunction). Nó có chức 
năng xác định tính đúng sai của một phần tử khi được gán cho một tính chất được 


19 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


chọn lựa. Nếu nói “Paris là thủ đô Pháp”, thì đúng; còn nói “Berlin là thủ đô 
Pháp” thì là sai. Thay vì đặt câu hỏi “có phải... là thủ đô nước Pháp”, người ta 
có thể chọn lựa các đặc tính khác như “đẹp”, “xấu”, “lớn”, “nhỏ”, “mập”, “ốm”, 
.. Nói chung, cho dù có chọn lựa bất cứ tính chất gì đi nữa, nếu muốn ứng dụng 
được hàm đặc tính, thì điều kiện đồi hỏi trước hết vẫn là phải tồn tại những phần 
tử mà người ta muốn đánh giá. Hàm số không thể ứng dụng được cho chân 
không, cho một phần tử chưa tổn tại, chưa được biết đến. 


Chúng ta thấy, ngôn ngữ toán là một sản phẩm của con người và được dùng để 
diễn tả tư tưởng của con người trong lĩnh vực toán học. Từ cách vẽ mô hình cho 
tới cách lập thức trong toán học, tất cả đều đi theo trình tự “nhận điện rồi nhận 


⁄ 


thức” của người diễn tả: một là chọn thực thể, hai là đánh giá nó hoặc nói tiếp. 


Phức tạp hơn, song ngôn ngữ tự nhiên không khác. Ví dụ tiếng Việt. Dùng tiếng 
Việt, trên nguyên tắc, trước hết người nói phải có chủ thể (subject) hoặc chủ đề 
(theme) (tức phần tử gốc), nói chung là khởi điểm (sfart poimf) rỗi sau đó mới nói 
tiếp, diễn giải tiếp. Nếu khởi điểm là một đối tượng cần được diễn tả thì tiến 
trình mô tả nó cũng giống như một hàm số. Khi nghe một ai nói có “một người 
đàn bà đẹp”, thì người nghe hẳn thừa hiểu, có một “người đàn bà” (là điểm 
chính, tức chủ thể) và người đó “đep” (là điểm phụ. tức lời bình theo sau). 


Thực ra dân tộc nào cũng có cách hành ngôn theo nguyên tắc có khởi điểm rồi 
diễn giải. Chỉ có điều, theo thời gian, nhiều dân tộc không còn giữ đúng cách 
phản ánh cái trật tự thực tế của mô hình đó, ví dụ “chủ đề —> diễn giải”, bằng 
ngôn ngữ nữa. Không theo trình tự này khi diễn tả đối tượng, ngôn ngữ phải được 
hình thức hóa bằng cách khác và từ đó cấu trúc lời nói cũng thay đổi theo. 


Hình thức hóa ngôn ngữ cũng có nguyên do và lợi điểm của nó. Bằng cách này, 
người nói có thể hành ngôn cô đọng hơn, diễn tả thời gian, không gian chính xác 
hơn, hoặc làm rõ được những tính chất sở hữu, phái tính, ... nhờ những hình vị 
(morpheme) tương ứng ... 


Đa số ngôn ngữ Âu châu là vậy. Thế còn tiếng Việt thì sao ? Cách hành ngôn 
của tiếng Việt khác các ngôn ngữ khác ở điểm nào ? 


Sau đây, chúng ta hãy thử xét sơ qua vài đặc điểm chính trong tiếng Việt, đồng 
thời so sánh với vài ngôn ngữ khác. 


20 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


VÀI ĐẶC ĐIỂM CHÍNH TRONG TIẾNG VIỆT 


1. — Tính tịnh tiến 


Tiếng Việt là một loại ngôn ngữ tuyến tính. Không những tuyến tính, tức là chứa 
tính “#ến”, tiếng Việt còn chứa cả tính “»:”. Tính chất “tịnh” xuất hiện trong 
cấu trúc của các thể câu thường ít bị thay đổi. Tiêu biểu là tính chất đồng dạng 
của cấu trúc câu hỏi và câu trả lời. Giả sử hỏi: 


()_ Kiểu là a2 


^ . é . Zs_ «&_ *% ‹ ^ .A“ .7 . ~ ` 

Trong câu hỏi, từ nghi vấn “z¡” được hiểu như một biến số (variable), nghĩa là 
^Ax. 2 S ⁄ . CA“ ~ VÀ ^ .. ~ .A” ` ^ Nà ⁄ ⁄ 

một ẩn số chưa có trị số rõ ràng. Câu hỏi sẽ biến thành câu trả lời, nếu gán cho 


 « 


biến số “z¡” một giá trị, ví dụ thay thế “z¡” bằng cụm từ “một người đàn bà”: 
(2) Kiểu là một người đàn bà. 


Kết quả: Cấu trúc câu hỏi và câu trả lời không thay đổi. Vị trí của các thành 
phần trong câu nói (thường được gọi là chủ từ, động từ, túc từ) vẫn giữ nguyên 
(giả sử xem “là” ở đây như một động từ): 


Chủ từ động từ Túc từ 


Cấu trúc câu hỏi: Kiều là í ai?) 


4 -----———- 
+~ 


; 


Cấu trúc trả lời: Kiều là € một người đàn bà 


Tiếng Anh cũng được xem là một ngôn ngữ tuyến tính, thế nhưng lại không 
“tịnh” bằng tiếng Việt. Không tịnh được hiểu là cấu trúc câu hỏi và câu trả lời 
của tiếng Anh không giống nhau. Người Anh không hỏi “Kiểu ¡is whø ?” và trả 
lời “Kiều is a woman”. Lập câu hỏi như vậy là sai ngữ pháp. Hỏi đúng phải là 


21 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


“Who ¡is Kiều ?”. Câu hỏi ngược hẳn câu trả lời vì vị trí của chủ từ và túc từ bị 
đảo ngược: 


Túctừ độngtừ Chủ từ 


to ở 


" ` 





“ awoman } 
: 
2 
x 
Cấu trúc câu trả lời: Kiều IS íaWwoman ) 


 — 


Chủtừ độngtừ Túc từ 


Để giải thích cái ý nghĩa nguyên thủy từ sự nhận diện và nhận thức vốn chưa bị 
đảo ngược, nay do cấu trúc câu hỏi bị đảo ngược, các nhà ngôn ngữ học Âu châu 
đã phải nhờ đến một quy tắc được gọi là quy tắc chuyển vị wh (wh-mmovemenf£). 
Đây là một loại quy ứắc biến hình (transƒformation rule) thường gặp trong hướng 
ngữ pháp biến hình tạo sinh (Generatve Transformaton Grammar) của 
Chomsky (sẽ nói sau). 


Thử xem một câu hỏi tiếng Việt khác cũng mang cấu trúc “Chủ từ-Động từ-Túc 
từ” giống “Kiêu là ai ?”, bên cạnh là các câu tiếng Anh/Đức đồng nghĩa: 


(3) Kiều thương ai 2 


(4)__ Whom does Kiểu love ? (tiếng Anh) 
(5)  Wen liebt Kiểu ? (tiếng Đức) 


Trong câu hỏi tiếng Việt, động từ “?hơng” đứng trực tiếp trước “4”. Nếu gán 
cho biến số này một giá trị có lý, ví dụ như “Kửn Trọng”, ta sẽ được câu trả lời 
mà cấu trúc câu vẫn giữ nguyên. Trong khi đó ở câu hỏi tiếng Anh, từ nghi vấn 
“whom” lại nằm xa động từ “love”, hoặc ở tiếng Đức, “wen” (ai) lại nằm trực 
tiếp trước động từ “/ebz” (yêu). Muốn được một câu xác định mà cấu trúc không 
bị đổi (như tiếng Việt), người Anh, người Đức không thể thay thế các từ “whom”, 
“wen” bằng “Kim Trọng” một cách dễ dàng: 


22 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(@)  # Kim Trọng does Kiều love. (tiếng Anh) 
(7) Kim Trọng liebt Kiều. (tiếng Đức) 
(8) Kiểu thương Kim Trọng. 


Ta thấy, câu trả lời tiếng Anh sai ngữ pháp, còn câu trả lời tiếng Đức lại có 
nghĩa khác hoàn toàn: “Kửn Trọng thương Kiều” chứ không phải “Kiều thương 
Kim Trọng”. Muốn cả hai trường hợp đều đúng ngữ pháp cũng như ngữ nghĩa, 
bắt buộc người Anh và người Đức phải đảo ngược cấu trúc câu. Đây là một đặc 


điểm của ngôn ngữ nghịch đảo (ínversion language). 
Ý nghĩa của ba câu xác định sau: 


(9) Kiều thương Kim Trọng. 
(10) Kiều loves Kim Trọng. (tiếng Anh) 
(11) Kiều liebt Kim Trọng. (tiếng Đức) 


có dạng cấu trúc được gọi là cấu frúc Đ (D-sfructfure). (Xin lưu ý: Các bạn 
không chuyên có thể lướt qua phần này. Phần lý thuyết được đóng trong ngoặc 
[-. II): 





[I 
Mô tả bằng cây cú pháp (synfax tree) (sẽ được nói rõ sau), ta có: 
CP 
 ... 
C 
s 
C TP 
z2 ÏN 
NP TÍP' 
Dư 
T VP 
(12) | 
V' 
K ưƯờờớnn 
V NP 
| La S 
Kiều loves Kim Trọng 
Kiều liebt Kim Trọng 
Kiều thương Kim Trọng 





Trường hợp không nói được sẽ được đánh dấu *. 


23 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


Cấu trúc D nói lên ngữ nghĩa “Kiểu thương Kim Trọng” theo đúng thứ tự của 
từng dữ kiện tuần tự được thu nhận. Song đấy không hẳn là cấu trúc của câu nói 
thật ở ngoài đời. Câu nói thật mang một cấu trúc khác: cấu frúc Š (%- 
sfructfure). Nguyên thủy, cái được nhận diện và nhận thức chính là cái ngữ 
nghĩa thật sự tuần tự được ghi lại dưới dạng cấu trúc D, thế nhưng khi trình bày, 
người nói lại lập câu theo kiểu khác. Ba câu xác định (Việt, Anh, Đức ) ở ví dụ 
này tình cờ có cấu trúc D giống nhau, kể cả cấu trúc S. Song khi lập câu hỏi, 
người Anh, người Đức lại lập câu theo kiểu khác mặc dù cấu trúc D vẫn giữ 
nguyên: 


CP 
32 
C , 
2 XS 
C TP 
27 Tn, 
NP T 
 . 
T vì 
V' 
22277 ST nng 
q3) V NP 
| Z7 
Kiểu loves whom 
Kiểu Hebt wen 
Kiều thương ai 


Nhìn lại cấu trúc D trên, chỉ có tiếng Việt nói được; tiếng Anh và tiếng Đức thì 
không: 


(14) Kiều thương ai 


(15) *Kiểu loves  whom (tiếng Anh) 
(16) *Kiểu liebt wen (tiếng Đức) 


Muốn nói được, các câu tiếng Anh, tiếng Đức có cấu trúc D bên trên phải được 
chuyển sang dạng cấu trúc S như sau: 


(17) Whom does Kiểu love ? (tiếng Anh) 
(18) Wen liebt Kiều ? (tiếng Đức) 


Trong khi đó, cấu trúc S và D của câu hỏi và câu trả lời trong tiếng Việt giống 
hệt nhau. Muốn giải thích sự khác biệt giữa hai cấu trúc D (ngữ nghĩa từ nhận 
diện/nhận thức) và cấu trúc S (cách hành ngôn thực tế), tiếng Anh và tiếng Đức 


24 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


phải nhờ đến quy tắc “chuyển vị wh”. Quy tắc chuyển vị có nhiệm vụ chuyển 
động từ và bổ ngữ (túc từ) của câu hỏi trong cấu trúc D vào vị trí của câu hỏi 
trong cấu trúc S. 


Quá trình chuyển vị tương đối phức tạp. Đối với tiếng Anh, trước nhất, phải lồng 
thêm động từ phụ (thường gọi là ứrợ động từ) “does” vào để diễn tả thì hiện tại. 
Quá trình chuyển vị trải qua ít nhất là hai bước. Bước một, đưa thông tin diễn tả 
thì (tense) lên C. Bước hai, chuyển “whom”, “wen” lên đầu câu (một hình thức 
chuyển vị lên cấp (raising movemenf)): 


q9) 





Kiều does love whom 
Kiều Hebt wen 
Kiều thương ai 


Sau khi chuyển vị, cấu trúc D biến thành cấu trúc S có thực ngoài đời: 


CP 
Hàn he, 
Whom 
Tan HN 
C TP 
| và.” 2 xớc 
does NP T 
CỐ ng no, 
(20) , WT 
V' 
Vụ \VNP Z7 
Kiểu love Ầ 
* Kiều liebt wen 


25 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


Câu tiếng Việt “Kiều thương ai” vốn đã nói được, cho nên không cần giải thích 
bằng lý thuyết chuyển vị. Chỉ có câu tiếng Anh nằm dưới dạng cấu trúc D “Kiều 
loves whom” do không nói được, nên mới cần chuyển sang dạng S§. Trong cấu 
trúc này, tiếng Đức không thể chuyển vị tương đương như tiếng Anh. 

H 


Đọc đến đây, có lẽ có nhiều bạn đọc không hiểu hết. Điều này cũng không quan 
trọng. Chúng ta cứ tạm hiểu sơ rằng, cái cấu trúc phản chiếu ý nghĩa thực sự của 
sự nhận diện và nhận thức của con người về một đối tượng muốn diễn tả là cấu 
trúc D. Còn khi nói, người hành ngôn sẽ lập thức ý nghĩa này bằng cấu trúc S. 
(Xem thêm Deep Srrucfur trong Language and Responsibinfy (Chomsky 1979: 
169) hoặc chương 12). 


Mọi cắt nghĩa sơ quát bên trên chỉ nhằm cho thấy sự khác biệt giữa ngôn ngữ 
tịnh tiến và không tính tịnh. Giới ngôn ngữ học Tây phương đã đưa ra những lý 
thuyết giải thích (đúng theo nghĩa khoa học nhận thức của bộ môn cú pháp). Tuy 
nhiên, không phải một lý thuyết bao giờ cũng đủ khả năng giải thích được cấu 
trúc của mọi ngôn ngữ, điển hình là cách giải thích theo thuyết “chuyển vị” bên 
trên. 

Nói một cách ngắn gọn, hai tính chất “tịnh” và “tiến” nói lên tính “#nh £iến”” 
của tiếng Việt. 


Tính tịnh tiến có mặt khắp nơi trong ca dao, tục ngữ, lời nói bình dân, văn 
chương bác học, ...: 


(21) “Đêm qua gió bấc mưa lầm, 
Đèn lầm với bóng, bóng lầm với ai ? 
Đêm qua gió bấc mưa dầm, 
Đèn lầm với bóng, bóng lầm với anh”. 


(22) “Lá gì không nhánh không cành ? 
Lá gì chỉ có tay mình trao tay ? 
Lá thư không nhánh không cành, 
Lá thư chỉ có tay mình trao tay”. 
(Ca dao - Thái Doãn Hiểu, Hoàng Liên 1994) 





? Tính tịnh tiến ở đây không đồng nghĩa với phép tịnh tiến (translation) trong toán học. Phép tịnh 
tiến trong toán học là phép biến hình, trong đó, một hình được đi chuyển hay trượt đến một vị trí 
khác mà không quay, trục mới của nó song song với trục cũ. (Tạ Hùng 1996) 


26 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Cấu trúc tương đối không thay đổi của câu diễn tả tính “tịnh”. Mặt khác, tính 
“tiến” cho phép câu tuần tự được mở rộng một cách hợp lý về phía phải với từng 
thông tin thu thập được từ thế giới bên ngoài. 


(23) “Lạy trời”... (rồi sao ?) 
“Lạy trời mưa xuống”... (Để làm gì ?) 


Xin lưu ý, dù thiếu động từ “rơi”, cách hành ngôn vẫn diễn tả được tính và 
hướng chuyển động của “z4”. Vả lại không thể thêm “zơi” vào, vì cấu trúc thơ 
4 chữ sẽ bị hủy. 


(24) “Lấy nước”, ... (để làm gì ?) 
Không ai hỏi “nước gì”, bởi đã biết là “nước mưa”. 


(25) “Lấy nước tôi uống, 
Lấy ruộng tôi cày, 
Lấy đầy bát cơm, 
Lấy rơm đun bếp”. 


Đó là kiểu hành ngôn tuyến tính của người Việt. Ở đó không cứ phải có động từ, 
liên từ, ... giống các ngôn ngữ Âu châu thì mới được coi là đúng ngữ pháp. 


2. _ Tính giàu thông tin cụ thể 


Ngoài tính tịnh tiến, tiếng Việt còn một đặc tính khác là giàu thông tin cụ thể. 
Một trường hợp điển hình là tiếng xưng hô hoặc đại danh từ nhân vật (personal 
pronoun) ` nói chung. Cách xưng hô trong tiếng Việt có lẽ là khó xài nhất thế 
giới. Chỉ riêng cho ngôi thứ nhất, số ít, tiếng Việt đã có hơn 40 cách dùng khác 
nhau: 


(26) Tôi, tui, tớ, tao, tau, ta, mỗ, người ta, mình, cụ, cố, ông, ôn, bà, mệ, nội, 
ngoại, bác, ba, tía, bố, cha, mạ, mẹ, u, chú, cô, cậu, đì, o, dượng, thím, mợ, 
thày, bố, vú, anh, chị, em, con, cháu, ... 





2 Thay vì dịch là “nhân xưng đại danh từ”, chúng tôi chọn nguyên tắc dịch theo lối ghép từ của 
tiếng Việt với bổ/phụ ngữ nằm bên phải (right attributed): “đợi đanh từ nhân vật”. Nguyên tắc này 


cũng sẽ được áp dụng cho các từ khác. “Nhân vật” được dịch sát nghĩa từ “personal”. Không có lý 
do øì phải dịch “øersonal” thành “nhân xưng” trong khi nó hoàn toàn không chứa ý nghĩa “xưng”. 


27 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


Tính giàu thông tin còn nằm dưới dạng điệp ngữ, từ ghép: “ruộng đồng”, “sông 
nưóc”, “mênh mông”, “trái cây”, “gạo lúa”, “đôi dào”, “nơi nơi”, .... Xem thêm 
Từ tiếng Việt - nhiều tác giả 1998, Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt - Nguyễn 


Kim Thần 1997, Ngữ pháp tiếng Việt - Nguyễn Tài Cẩn 1999) 


Tính giàu thông tin còn xuất hiện qua cách dùng khá nhiều động từ trong câu, 
tiêu biểu là động từ ghép hoặc động từ xen kẽ với danh từ. 


(27)_ Đi + chơi -> đi chơi 
Đi + làm -> đi làm 


(28) “Nước sông Nhị Hà mới bắt đầu /ên to, cuồn cuộn chảy, tưởng muốn lôi 
phăng cái cù lao giữa sông đi”. (Anh phải sống - Khái Hưng). 


(29) Hắn xoay sang, nhíp mắt, nhìn tôi, cười không nói, làm ra vẻ hiểu hết 
những gì tôi đang nghĩ. 


(30) “Khéo khéo đi đâu lũ ngẩn ngơ, 
Lại đầy cho chị đạy làm thơ. 
Ong non ñgứa nọc châm hoa rữa. 
Dê cồn buồn sừng húc dậu thưa.” 
(Mắng học trò dốt - Hồ Xuân Hương) 


(Xem thêm Động từ trong tiếng Việt - Nguyễn Kim Thần 1999) 
Tính giàu thông tin cụ thể còn xuất hiện trong cách thành lập danh từ: 


(1) Nhà —› cái nhà, ngôi nhà 

(32) Cửa —> cái cửa, cánh cửa 

(33) Vườn — cái vườn, góc vườn, khu vườn, mảnh vườn 
(34) Thuyển -> cái thuyền, con thuyềển, chiếc thuyển 


Cách thức mô tả sự vật bằng cách “tiểu tập hợp hóa” cái tập hợp toàn thể là một 
điểm tiêu biểu trong tiếng Việt mà ít có ngôn ngữ Ấn-Âu nào có được. Ví dụ 
“nhà” là một tập hợp toàn thể. Chia nhỏ ra, ta có các dạng cá thể có tính cách 
đơn vị như “cái nhà”, “ngôi nhà”, “dấy nhà”. Đầy là những phần tử đếm được 
thuộc về tập hợp “nhà”. 


28 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


3. — Tính tỉnh lược 


Một mặt, cách hành ngôn của người Việt khá phong phú qua cách dùng thật 
nhiều thông tin miêu tả, lắm lúc vòng vo: 


(35) “Đêm vắng, 
Buông thơm. 
Em so1 gương trộm, 
Ngọn đèn mượn gió, nghiêng nghiêng” 
(Đêm vắng - Phùng Cung) 


(36) “Trên trời có đám mây xanh, 
Chính giữa mây trắng, chung quanh mây vàng. 
Uớc gì anh lấy được nàng ...” 
(Ca dao) 


Mặt khác, nhiều khi câu trúc câu nói rất cô đọng, từ ngữ bị lược bỏ khá nhiều, 
đặc biệt là các từ “/”, “là”, “mà” có công dụng phân đoạn về mặt cú pháp: 


(37)  ““Irên thuận dưới hòa” 
(Trên có thuận /h dưới mới hòa) 


(38) “Đất lành chim đậu” 
(Đất có lành ¡hì chim mới đậu) 


(39) “Chim lồng cá chậu” 
(Chim /hì ở trong lồng, cá /Jì ở trong chậu) 


(40) “Cha nào con nấy” 
(Cha thế nào /hì con sẽ như thế nấy) 


(41) “Ăn gì bổ đó” 
(Ăn cái gì /hì bổ cái đó) 


Tính tỉnh lược có thể làm hư cả cấu trúc câu: 
(42) “Thằng Bờm có cái quạt mo, 


Phú ông xin đổi ba bò chín trâu”. 
(Ba con bò, chín con trâu) 


29 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


hoặc hiện tượng câu thiếu chủ ngữ (chủ từ): 


(43) Ê ! Đi đâu đó ? Cơm nước gì chưa ? 
(44) Sao, khỏe không ? 


Hiện tượng câu thiếu chủ ngữ là một hình thức nói tắt, bởi người được hỏi đã 
biết câu hỏi dành cho ai. Hiển nhiên, nói tắt, nói cộc lốc làm giảm tính lịch lãm, 
song đó là lối dụng ngôn phổ biến trong xã hội Việt Nam. 


Hiện tượng thiếu chủ ngữ xảy ra lắm khi cũng là do bỡ ngỡ qua cuộc đối thoại 
lần đầu, khi người đối diện không biết phải xưng hô thế nào cho hợp tình, hợp lý. 
Nhiều ý kiến cho rằng, do ảnh hưởng nền văn hóa Nho giáo, người Việt mới có 
lối xưng hô theo tôn ti, vai bậc, trong khi các dân tộc Âu châu chỉ có cách xưng 
hô trừu tượng, ví dụ 7, you của tiếng Anh, ích, Du, Sie của tiếng Đức, Je, Tụ, 
Vous của tiếng Pháp. Luận cứ này có lẽ không được vững lắm. Một dân tộc như 
người Hoa cũng bị Nho giáo ảnh hưởng khá nặng, thậm chí còn nặng hơn dân tộc 
Việt, song người Hoa vẫn có các tiếng xưng hô trừu tượng Ngô, L¿, ... Đây là một 
điểm thú vị. Sáng tạo được cho người Việt những tiếng xưng hô trừu tượng, có lẽ 
không phải là một điểm dở. 


Đặc biệt, tính tỉnh lược thường xuất hiện trong thơ, ca dao, tục ngữ, vè, câu đối, 
... nói chung là ở mọi thể thơ có luật. Lý do dễ hiểu là vì số chữ dùng bị giới hạn 
một cách nghiêm ngặt. Chẳng hạn thể lục bát chỉ cho phép câu đầu 6 chữ, câu 
sau § chữ. Hình thức bị giới hạn khiến người làm thơ khó có thể đặt tất cả câu cú 
đúng theo ngữ pháp. Song nhiều khi chính người làm thơ cũng không muốn vậy 
vì sợ câu cú sẽ trở nên cứng nhắc, mất hồn thơ. Mặt khác, tính tỉnh lược trong 
tiếng Việt cũng có nguyên do lịch sử của nó. Cả ngàn năm bị Tàu đô hộ, biết 
bao nhiêu cổ văn bác học viết đúng câu, đúng cú đã bị đốt sạch. Muốn bảo vệ 
và lưu truyền tư tưởng, ông bà tổ tiên của chúng ta chỉ còn nước là truyền miệng: 


(45) “Irăm năm bia đá cũng mòn. 
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.” 
(Ca dao) 


Đã gọi là truyền miệng thì phải làm sao cho ngắn gọn, dễ nhớ. Vì thế mà văn 
chương truyền khẩu Việt Nam thường ở thể thơ có luật, có vần, dễ nghe, dễ cảm, 
dễ thuộc, nhớ lâu. Hình thức bị cô đọng tối đa nhưng nội dung lại đổi dào, sâu 
sắc nhờ ẩn dụ, thâm thúy nhờ chơi chữ, ... Nhiều khi cách hành ngôn bắt buộc 


30 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


người nghe phải hiểu ngầm hoặc có lúc phải cần diễn giải thì mới hiểu. Ví dụ 
một câu tục ngữ, người Bắc hay dùng: 


(46) “Nát dẻo sống bùi” 


Thực, khi mới nghe câu tục ngữ này lần đầu, người Nam hoặc cả người Việt nói 
chung khó có thể hiểu nổi ý muốn nói gì, nếu không nhờ giải thích. Ý câu này 
muốn nhắc nhở đại khái rằng, hễ có ai mời mình tới nhà dùng cơm, mà nhỡ cơm 
có nát, thì cũng nên khen là dẻo, hoặc nhỡ cơm có sống, thì cũng nên khen là 
bùi, là béo quá cho chủ nhà lên tinh thần. Theo thời gian, cứ truyền miệng mãi 
cốt cho câu cú được cô đọng, bất cần luật, chỉ cần nội dung, nhiều người Việt 
đâm ra mắc một cái tật: bỏ được gì cứ bỏ. Rõ ràng câu “Nái dẻo sống bùi” sai 
ngữ pháp nhưng may mắn thay, người nghe vẫn hiểu. Hiểu được là nhờ trí thông 
minh lành mạnh của con người. 


Hiện tượng tỉnh lược thực ra không chỉ riêng ở Việt Nam mới có mà còn có ở các 
dân tộc khác. Một trường hợp thường gặp nhất là cách chạy những hàng tít lớn 
trên nhật báo. Ví dụ một hàng tít to tướng trên một nhật báo Đức sau khi công 
chúa Diana tử nạn: “Diana fo£” (Diana chết) thay vì: “Diana ist tot”. Đúng ngữ 
pháp tiếng Đức, câu phải có động từ “¡s?”. Hoặc cách hỏi vắn tắt trong lúc đàm 
thoại có tính cách bạn bè, thân mật, chẳng hạn như hỏi thăm sức khỏe người đối 
diện: “W/e geh¿ ?” thay vì: “Wie gehf es Dir ?” (Cậu khỏe không ?), hoặc: “Weji 
?” thay vì: “Wei Du ?” (Cậu biết không ?). Đúng ngữ pháp, câu phải có đại 
danh từ nhân vật “D„”. Cách hành ngôn vắn tắt này trong tiếng Đức không khác 
cách hỏi tắt trong tiếng Việt: “Đi đâu đó. Cơm nước gì chưa ?”, “Sao, khỏe 
không ?”. Chúng ta nên nhớ rằng, người Anh, người Đức, người Pháp, người Ý, 
người Thổ, người Tàu, người Nhật, người Phi Châu, ... gì đi nữa dù nói tiếng mẹ 
đẻ, nhưng chưa chắc là ai cũng nói đúng ngữ pháp hoàn toàn. Người Việt cũng 
vậy, khi hành ngôn, có câu chuẩn, có câu không. Ngôn ngữ bao la nhưng không 
bất định. Mức độ hoàn hảo của ngôn ngữ lệ thuộc vào thẩm năng và dụng năng 
ngôn ngữ của người sử dụng. Cho nên, định rõ tiêu chuẩn ngữ pháp là một việc 
cần thiết, đặc biệt là đối với người nghiên cứu ngữ pháp. Dựa trên tiêu chuẩn 
này, nên phân biệt cách hành ngôn bị tỉnh luợc và cách hành ngôn đúng nñgữ 
pháp chuẩn hình (well-formed grammar). 


31 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


4. Tính cảm đề 


Hiện tượng bỏ chủ ngữ (chủ từ) trong tiếng Việt lắm khi dẫn đến tình trạng câu 
bị thiếu mà người Âu châu cho là sai ngữ pháp. Kể cả trong nhiễu trường hợp 
khác, mặc dù có chủ ngữ nhưng câu vẫn có thể bị cho là sai vì lý do: cách dùng 
vị từ (predicare) không thích hợp với chủ ngữ (vị từ tương đương với động từ, 
tính từ thường dùng trong ngôn ngữ học cổ điển). 


(47) Bức tranh reo ở trên tường. 


Theo người Đức, câu này vô lý quá. Làm sao bức tranh có thể tự nó treo lên 
tường được, phải có ai treo nó lên chứ ? Với suy nghĩ ấy, họ sẽ cho là tiếng Việt 
không logic, ngữ pháp lộn xộn. Người Đức không dùng động từ “reo” cho chủ 
ngữ “bức tranh” ở trạng thái chủ động (active) mà phải dùng ở trạng thái b¡ động 
(passive), đại để, câu phải có dạng như sau: 


(48) Bức tranh được freo ở trên tường. 


Thực chất của vấn để này là cách nhận diện và nhận thức về trạng thái của đối 
tượng cần được diễn tả chứ không hẳn là ngữ pháp. Theo suy nghĩ của người Âu 
châu, hoặc chủ thể đề ra hành động, hoặc chủ thể bị một hành động tác động lên 
nó. Chủ thể phải xuất hiện trong câu qua hình thức chủ ngữ. Hành động được 
diễn tả bằng động từ. Động từ phải ở ¿hái chủ động (active voice), nếu chủ thể 
gây ra hành động. Ngược lại, động từ phải ở /hái bị động (passive voice), nếu 
chủ thể bị một hành động tác động. Rất logic. Thế nhưng cách diễn tỉ “chứ 
động” và “bị động”, nói chung là “động”, “tĩnh” của người Việt khác. Xét về 
“động”, người Việt có thể nói y như một người Đức: 


(49) Ich hänge das Bild an die Wand auf. 
(50) Tôi treo bức tranh lên tường. 


Ở đây, chủ ngữ “7ôi”, “lch” tạo ra hành động. Còn nếu xét về “nh”, người 
Việt sẽ nói: 


(51) Tôi thấy bức tranh treo ở trên tường. 


dịch nội dung này sang tiếng Đức, ta có: 


32 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(52) Ich sehe, das Bild ist an der Wand aufgehängt. 


Câu tiếng Đức này hoàn toàn đúng ngữ pháp song trên thực tế, hầu như không ai 
nói vậy mà là nói: 


(53) Ich sehe das Bild an der Wand. 
(54) Tôi thấy bức tranh ở trên tường. 


Nói câu trên, người Đức không dùng động từ “reo” (aufhängen). Đã trông thấy 
bức tranh ở trên tường (das Bild an der Wand) thì đĩ nhiên là phải có ai treo nó 
lên đó, không cần nói đến. Như vậy, họ đã tự công nhận, có một chủ thể nào đó 
đã làm công việc ấy mà không có mặt trong câu. Người Việt suy nghĩ không 
khác lắm, khi nói: 


(55) Bức tranh /reo ở trên tường. 


Nghĩa là ai đó đã treo bức tranh lên mà không có mặt trong câu. Suy ra, chủ ngữ 
trong câu chỉ mang tính hình thức cho đúng cấu trúc ngữ pháp của câu, chứ chưa 
chắc đã, hoặc không nhất thiết phải làm chủ động từ. Vậy thì làm sao có thể xác 
định được mối quan hệ giữa động từ và đối tượng đã gây ra hành động đó ? Chắc 
chắn không phải chủ ngữ “bức tranh” mà là một ngoại chủ thể (external subject†). 
Nếu vậy thì làm sao giải thích được động từ “?zeo” có quan hệ gì với chủ ngữ 
“bức tranh” ? 


Mối quan hệ giữa “bức ranh” và “treo” phản ánh 1-1 cách nhận diện của người 
Việt về hiện trạng của thế giới thực và cách diễn tả. Nói nôm na là thấy sao nói 
vậy. 


(56) Hỏi: Bức tranh thế nào ? 
Trả lời: Bức tranh (thì) treo. (Rõ ràng khi quan sát thì thấy bức tranh đang 
ở vị thế treo chứ không nằm) 
Hỏi: Bức tranh (thì) treo ở đâu ? 
Trả lời: Bức tranh (thì) treo ở trên tường. 


Từ lối quan sát tuyến tính, từ ngữ được xếp đặt thứ tự theo nguyên tắc tịnh tiến, 
cuối cùng ta có câu “Bức tranh treo ở trên tường”. Cả câu diễn tẳ tình trạng tĩnh 
của đối tượng “bức tranh”. Đối với người Việt, khía cạnh đúng sai ngữ pháp ở 
đây tùy thuộc vào sự hợp lý của ý nghĩa tịnh tiến chứ không nhất thiết phải dựa 
vào một chủ ngữ ngữ pháp (grammatical subject), tức chủ từ (như thường gọi), 


33 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


bắt buộc phải nằm trong câu và làm chủ động từ cho đúng ngữ pháp theo cách 
nhìn của người Âu châu. 


Kết luận, động từ trong tiếng Việt có một đặc tính là lệ thuộc vào chử đề hoặc 
đề tài đang nói tới thay vì bị cưỡng bách phải lệ thuộc vào chủ ngữ trong câu như 
thường thấy ở những ngôn ngữ Âu châu. Nói cách khác, động từ có thể diễn tả 
nội dung có liên quan đến để tài, thay vì bắt buộc phải diễn tả hành động của 
chủ ngữ trong câu. Điểm này nói lên tính (tạm gọi là) cẩm đề (subjecf/theme 
sensifive) trong tiếng Việt. Nhiều khi không chỉ động từ mới cảm đề mà cả 
những loại từ khác. Thực tế cho thấy, có những từ theo sau chủ ngữ chẳng ăn 
nhập gì đến chủ ngữ trong câu, ngược lại, nội dung của câu gắn bó với ngoại chủ 
thể hoặc chủ đề đang được nói tới. Hãy xem vài ví dụ: 


° Trường hợp động từ gắn bó với ngoại chủ thể trong chủ đề “quần áo” như: 


(57 Quầnáo đang bán xon kìa. Đi mua ẩi Ï 
Người nghe có thể hiểu ngầm, ngoại chủ thể là “người f4”, “siêu thị”, “chợ 
trời”... : 


(58) Quầnáo (người ta) đang bán xon kìa. Đi mua ổi ! 
(59) Quần áo (siêu thị) đang bán xon kìa. Đi mua đi ! 
(60) Quần áo (chợ trời) đang bán xon kìa. Đi mua đi ! 


Ầ « »Ắ xơ Ằ 


° Hoặc trong chủ đề “nhạc nào”, “món gì”, “cái gì”: 


(61) Nhạc nào hát cũng được. 

(62) Nhạc nào (cổ) hát cũng được. 

(63) Nhạc nào (ổng) hát cũng được. 

(64) Nhạc nào (chúng tôi) hát cũng được. 

(65) Nhạc nào (họ) hát cũng được. 

(66) Nhạc nào (ca đoàn) hát cũng được. 

(67) Nhạc nào (đoàn văn công) hát cũng được. 


(68) Món gì ăn cũng được. 

(69) Món gì (nó) ăn cũng được. 

(70) Món gì (bả) ăn cũng được. 

(Œ71)_ Món gì (tụi tôi) ăn cũng được. 

(72)_ Món gì (kẻ thiếu ăn) ăn cũng được. 





34 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(73) Cái gì (ông tỉnh trưởng) ăn cũng được. 
(74) Cái gì (trâu bò) ăn cũng được. 


Không dùng chủ ngữ (chủ từ) ngữ pháp, người Việt có cơ hội diễn tả nội dung 
bằng nhiều ngoại chủ thể khác nhau. Đó là điểm lợi, ví dụ hình thức nói bóng 
gió, thế nhưng cũng là điểm hại, bởi sự sử dụng ngôn ngữ một cách phóng 
khoáng thường dễ sinh ra những câu thiếu sắc bén, đa nghĩa. Ví dụ câu: 

(75) Người nào cũng chửi. 

Đây là một câu hoàn chỉnh. Chủ ngữ “øgười nào” thực sự làm chủ động từ 
“chửi”. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, nếu hiểu theo kiểu, câu có ngoại 


chủ thể, thì “»gười nào” sẽ không còn làm chủ động từ “chi” nữa: 


(76) Người nào (nó) cũng chửi. 
(77) Người nào (Chí Phèo) cũng chửi. 


Một ví dụ khác có liên quan đến tính cảm để, chẳng hạn hỏi tên ai. Người Anh 
hỏi: 


(78)  What1is your name ? 

Trong văn viết tiếng Việt, đôi khi cũng nghe hỏi vậy: 

(79) Tên anh là gì ? 

Lối nói này có lẽ lai ngữ pháp Âu châu: “Tên của anh là gì ?” (chứ không phải 
“anh”). Trong trường hợp này (theo cách nhìn của người Việt), phần chủ thể, tức 
cái căn cước thực tế, là con người đáng lý phải được nhấn mạnh, nhưng cách hỏi 
lại nhắm vào cái tên để bảo đảm cách dùng cho đúng chủ ngữ trong câu hỏi, tức 


một chủ thể chỉ có chức năng gữ pháp như đã nói. Tương tự vậy, người Đức hỏi: 


(80) Wie ¡st Ihr Name ? (Dích sát: Tên anh thế nào ?) 
(81) Wie war Ihr Name ? (Dích sát: Tên anh đã thế nào ?) 


Bên cạnh đấy, họ cũng thường hay hỏi: 


(82) Wie heiBen Sie ? (Dich sát: Anh tên thế nào ?) 


35 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT ~ ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 
Có lẽ cách hỏi này gần giống cách hỏi của người Việt: 
(83) Anh tên gì ? 


Nếu vậy, “êm” ở đây phải giữ chức năng giống động từ “hejØen” trong tiếng 
Đức. Tuy nhiên, cách hỏi thông thường nhất của người Việt vẫn là: 


(84) Anh tên là gì ? 


Phân tích câu theo kiểu tiếng Anh, câu hỏi ấy có thể bị coi là quái đản, văn 
phạm sai quá: “Yow whaf ¡is the name ?”. Thế nhưng người Việt vẫn dùng mà 
chẳng thấy gì là sai cả. Chúng ta sẽ làm rõ vấn để này qua nguyên tắc để diễn 
sau đây. 


5. — Tính để diễn 


Ở nhiều ngôn ngữ Âu châu, hiện tượng chủ ngữ không tương ứng với vị từ (động 
từ, tính từ) trong câu ít xảy ra hơn so với tiếng Việt. Đối với người Việt, khi bắt 
đầu muốn diễn tả điều gì, họ sẽ nghĩ ngay đến một đối tượng. Đối tượng có thể 
là một người gây ra hành động, tức một #ác nhân (acfor). Loại đối tượng này 
được coi là chủ thể logíc (logical subjec£) Đối tượng cũng có thể là một chứ đề 
(theme). Loại đối tượng này được gọi là chỉ thể tâm lý (psychological 
sub/ec£). Hoặc đối tượng chính là chủ thể trong câu. Loại này được gọi là ch 
thể. ngữ pháp (granummatical subject) hay chủ ngữ ngữ pháp (Halliday 
1994:32). Có chủ thể, người ta sẽ tìm cách điễn giải. Diễn giải là sự thuyết minh, 
sự định nghĩa, miêu tả, giải thích, bổ sung ý nghĩa cho cái muốn nói hoặc giới 
thiệu phần thông báo của khởi điểm ấy. Hãy tạm gọi đây là nguyên tắc Để 
Diễn (Theme-Rheme). Một ví dụ, tương tự như câu “Anh tên là gì ?”, người 
Việt còn hay hỏi: 


(85) Anh nhà ở đâu ? 

(86) Anh quê ở đâu ? 

(87) Anh người nước nào ? 
(58) Anh người gì ? 


Chủ thể tâm lý ở đây là nhân vật “nh”, tức chủ thể muốn nói. Đó là đối tượng 
trước nhất phải có. Kế tiếp, người nói sẽ lập thêm một câu, mệnh đề, thành tố 


36 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(tạm hiểu là một cụm từ nói được) theo sau để nói thêm về đối tượng đó như 
một hình thức bổ nghĩa. “Nhà”, “quê” ở đây được coi như chủ thể ngữ pháp. 


Để phân biệt giữa hai phần chủ đề và diễn giải, người Việt thường dùng “2ì”, 
“là”, “mà”. Ví dụ đối với câu hồi “Anh người nước nào ?”, VỚI: 


(89) “Anh” là phần chủ để. 
(90) “Người nước nào” là phần diễn giải. 


Nếu trả lời: “Người Việt Nam”, ta có câu “Tôi người Việt Nam” mà chúng ta vẫn 
thường nghe. Hoặc nếu dùng chữ “!à” nối hai phần này lại, ta sẽ có một câu 
nguyên vẹn: 

(91) Anh /à người nước nào ? 

Trả lời: 

(92) Tôi !à người Việt Nam. 

“Là” giữ chức năng phân phần chủ đề và phần diễn giải. Tương tự là “/ì”: 


(93) Tham 7h? thâm. 


Nói chung, đây là cấu trúc để diễn rất tiêu biểu trong tiếng Việt. Chỉ vì người 
Việt thường hay bỏ “2ì”, “là”, “mà”, cho nên chúng ta mới khó nhận ra cấu trúc 
chuẩn hình của câu. Đặc biệt là giới văn thơ có thể do không hiểu “?hì”, “là”, 
“mà” dùng để làm gì, họ thường hay bỏ. Mặt khác, họ cũng có lý riêng: câu có 
“;hì” nghe nặng quá, thôi bỏ. 


Trên thực tế, cấu trúc “... /ì... l>” không xa lạ gì với chúng ta cho lắm: 
(94) Theo chỗ tôi biết íhì cô ấy là người Việt chứ không phải người Hoa. 
(95) Phải quen íhì mới biết cô ấy !à người Việt. 

(96) Thế ¡hì cô ấy không phải !à người mà tôi muốn nói. 

Từ “hì” rất thường bị lược bỏ: 


(97) Đất lành chim đậu. 


37 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 
2+ ⁄ ⁄ .A ⁄ 3 ` ` SA ^ ⁄ ~ 

Giải thích cho có câu cú hắn hòi, thì câu trên có nghĩa: 

(98) Đất có lành ¿hì chim mới đậu. 


Vì câu tục ngữ quá ngắn, không có mặt “hì”, nên chúng ta khó nhận ra cái ranh 
giới giữa chủ để “đất lành” và phần diễn giải “chim đậu”. Ở một trường hợp 
khác, nếu không lược bổ “?h›”, chúng ta sẽ dễ nhận ra cấu trúc của nó: 


(99) Gần mực /hì đen, gần đèn /hì sáng. 


Câu tục ngữ trên chứa hai mệnh đề. Trong mệnh đề đầu, “gần mực” là phần đề, 
“đen” là phần diễn. Trong mệnh để sau,“gần đèn” là phần để, “sáng” là phần 
diễn. Người sáng chế ra câu tục ngữ trên đã không thể lược bỏ “?›”, bởi nếu bỏ 
đi, ta sẽ được một ý nghĩa nằm ngoài ý muốn: 


(100) Gần mực đen, gần đèn sáng. 


Tựu trung, người Việt chỉ có thể lược bỏ các diễn từ “/”, “jà”, “mà”, nếu ngữ 
nghĩa của lời nói không bị tổn thương. 


Ngoài các trường hợp vừa nêu, chủ thể tâm lý cũng thường đứng trước một 
câu/mệnh đề: 


(101) Con bé Thu nó không chịu ăn cơm. 


“Con bé Thu” là chủ thể tâm lý, trong khi đó “zó” là chủ ngữ ngữ pháp của câu 
“nó không chịu ăn cơm”. Cả đoạn diễn giải về đối tượng “con bé Thu” được coi 
như một hình thức bổ nghĩa/phụ nghĩa”. Trong trường hợp này, người Việt không 
dùng “?”, “là”, “mà” vì ranh giới giữa phần để và diễn đã khá rõ ràng. “Nó” 
chỉ là sự lặp lại nhằm chỉ định “con bé Thu”. 


Có nhiều trường hợp không thích sử dụng “?hì”, “là”, “mà”, người viết sẽ thay 
vào đó bằng một đấu phẩy: 


(102) “Nga, con ông phủ họ Lê”. 
(Lá ngọc cành vàng - Nguyễn Công Hoan) 





® bổ nghĩa và phụ nghĩa khác nhau, sẽ giải thích ở các chương sau. 


38 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Dấu phẩy có công dụng phân giới giữa hai phần: đề và diễn. “Wga” là phần để. 
“Con ông phủ họ Lê” là phần diễn. Dấu phẩy thay thế cho “Jà” trong câu “Wga 
là con ông phủ họ Lê”. Thử phân tích các bài viết của các nhà văn hay dùng dấu 
phẩy thì sẽ thấy. Thay vì dùng dấu phẩy trong văn viết, khi nói, người ta ngưng 
lại một chút. 


Nguyên tắc đề diễn là một đặc điểm dễ nhận thấy trong tiếng Việt, song - như 
đã nói - không phải chỉ có người Việt mới hành ngôn theo nguyên tắc này. Hầu 
hết các dân tộc khác cũng hành ngôn như thế chỉ có điều là có thể bằng hình 
thức khác. Ví dụ người Anh thường dùng câu chẻ (cleft sentence) 


(103) It was I who knocked at your door. 


“lr was I” là phần đề. “Who knocked at your door” là phần diễn. Cũng bởi vì — 
như đã nói - câu cú của tiếng Anh không chấp nhận sự thiếu vắng của chủ ngữ 
ngữ pháp, cho nên người ta phải đưa “” vào làm chủ ngữ cho động từ “was”, 
đồng thời dùng “who” đại diện cho “7” (tức chủ thể logic). Chủ ngữ “wbhø” làm 
chủ phần động từ “kuocked”. Phần diễn “Who knocked at your door” có chức 
năng bổ nghĩa cho phần để. Phần này bắt buộc phải có, chứ không sẽ không ai 
hiểu được “1 was I” có liên quan đến việc gì. 


Cấu trúc câu trên không phải là một cấu trúc thông dụng của tiếng Đức. Thay vì 
thế, muốn bổ nghĩa đối tượng với một hình thức na ná vậy, người Đức thường 
dùng mệnh đề phụ (subordinate clause) 1 


(104) Das Haus, indem Siewohnen, 1st geIsterhaft. 
(Cái nhà) (trong đó) (bà) (ở) (th) (có ma quỷ) 
(105) Cái nhà bà đang ở có ma. 


Mệnh để phụ “in đem Sie wohnen” là một hình thức chỉ định “đas Haus” (cái 
nhà). Hoặc bằng một hình thức khác: 


(106) “Der Abend wiegte schon die Erde, 
Und an den Bergen hing die NachŸ`. 
(Gocthe) 





` xem chỉ tiết ở các chương sau. 


®) sẽ giải thích sau. 


39 


CHƯƠNG 2 NGÔN NGỮ VÀ DIỄN ĐẠT - ĐẶC DIỂM CỦA TIẾNG VIỆT 


Tạm dịch: 


Chiều tối đong đưa mặt đất, 
Và bên núi, đêm treo. 


Đối tượng trong câu thơ thứ hai mà Goethe muốn diễn tả là những ngọn núi bị 
màn đêm che phủ. Để phản ngược câu đầu mang /hái chủ động (active voice), 
Goethe muốn câu sau mang /hái bị động (passive voice). Nếu lập câu đại khái 
như “núi bị màn đêm che ph” thì dở quá. Vả lại Goethe muốn chọn một động từ 
mang tính tính “hing” (reo) để đối lại động từ mang tính động của câu đầu 
“wiegte” (đu đưa, đong đưa, ru ngủ). Thay vì dùng trạng thái bị động để đối lại 
trạng thái chủ động, Goethe đặt đối tượng “zø⁄?” vào một ngữ đoạn giới từ 
(prepositional phrase)” “an den Bergen” (bên núi) rồi diễn tả tiếp bằng đoạn 
“hing đie Nacht” (đêm treo). 


Nói tóm lại, Đề-Diễn là một cách thức diễn đạt rất phổ biến của người Việt. 
Nhiều người ngoại quốc học tiếng Việt do không quen cách ngữ dụng này của 
người Việt, cho nên cách hành ngôn của họ đối với người Việt nhiều khi nghe 
không được tự nhiên cho lắm. Chỉ cần giải thích cho họ hiểu rõ nguyên tắc này 
là họ đã nắm bắt được phần lớn cách nói giống như người Việt. 


Nguyên tắc để diễn là một để tài khá thú vị đã được nhiều người nghiên cứu. 
Tiêu biểu là các công trình về Ngữ pháp chức năng (Functional Grammar) của 
Halliday (1994). 


Tựu trung, mỗi dân tộc đều có cách nhìn và mô tả đối tượng khác nhau, song 
mục đích cuối cùng vẫn là làm sao mô tả cho được đối tượng bằng một hình thức 
hành ngôn nào đó. Dù khác biệt thế nào đi nữa, ngôn ngữ vẫn không bất định, 
kể cả sự đổi thay của nó theo thời gian mà chúng ta sẽ thấy ở chương sau. 





” sẽ giải thích sau. 


40 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 3 


SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Từ ngữ của một ngôn ngữ có thể thay đổi nhanh chóng theo đà phát triển của 
khoa học, xã hội, tư duy. Con người cần từ để biểu thị đối tượng. Có đối tượng 
trước kia chưa từng có, đến lúc nó xuất hiện, người ta sẽ tìm cách đặt cho nó một 
cái tên. Ngày xưa chưa có các phương tiện Internet, Computer, Hardware, 
Software, ... đến khi phát minh ra được những thứ ấy, người ta mới đặt tên, từ đó 
mới có thêm những từ mới cho những khái niệm ấy. 


Có thể nói, từ mới xuất hiện ngày càng nhiều. Dĩ nhiên cũng có nhiều từ đã lỗi 
thời, không còn thông dụng. 


Ngữ pháp của một ngôn ngữ cũng thay đổi theo thời gian nhưng không quá 
nhanh chóng như từ ngữ. Điều này không có gì khó hiểu, bởi cấu trúc ngữ pháp 
phản ánh cái nhận diện và nhận thức tự nhiên của con người về đối tượng muốn 
diễn tả hoặc đã được quy ước. Trật tự của hệ thống này không thể thay đối liên 
miên, tùy cảm hứng. Lấy tiếng Đức làm ví dụ, giổở bất kỳ một tác phẩm nào đã 
được viết cách đây mấy trăm năm về trước ra đọc, người đọc vẫn nhận thấy 
rằng, cấu trúc ngữ pháp xưa của tiếng Đức không khác ngữ pháp ngày hôm nay 
cho lắm. Ví dụ một đoạn thư của Schiller gửi Goethe kể về kịch phẩm “Maria 
Š/„arf” của mình: 


“Ich werde Ihnen, wenn Sie hier sind, einige tragische Stoffe, von freler 
Erfiindung, vorlegen, um nicht In der ersten Instanz, in dẻem Gegenstande, einen 
MiBsgriff zu tun. Neigung und Bedirfnis ziehen mịch zu einem frei phantaslerten, 
nicht historischen, und zu einem bloB leidenschaftlichen und menschlichen Stoff, 
demn Soldaten, Helden und Herrscher habe ¡ch vor Jetzt herzlich satt ” (Trích thư 
Schiller gửi Goethe, 19.03.1799, Nxb. Reclam 1986) 


Ngữ pháp tiếng Đức mà Schiller đã dùng cách đây hai thế kỷ vẫn y hệt như ngữ 
pháp bây giờ. 


41 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Hoặc một đoạn thư thơ (Brief-Gedicht) của Goethe gửi cho nhóm bạn Riese ở 
Erankfurt năm 1766, lúc Goethe 16 tuổi: 


“Da sah ích erst, daB mein erhabener Flug, 

Wie er mir schien, nichts war als das Bemủhn 
Des Wurms 1m Staube, der den Adler sieht 

Zur Somn sich schwingen und wIe der hinauf...” 
(Reclam 1967) 


Ngữ pháp của Goethe dùng cách đây gần 250 năm về trước không khác ngữ 
pháp ngày hôm nay. 


Không kể những cổ ngữ như tiếng Phạn, tiếng La tinh, là những ngôn ngữ cổ, 
song nhiều ngôn ngữ ngày nay, sống và sống mạnh, chẳng hạn như tiếng Anh, 
ngữ pháp cũng không thay đổi nhiều bằng sự bùng nổ từ ngữ. Các ngôn ngữ Âu 
châu khác (Pháp, Tây Ban Nha, Ý, ...) tương tự vậy. 


Thế còn ngữ pháp tiếng Việt ? 


Giống mọi ngôn ngữ khác trên thế giới, ngữ pháp tiếng Việt cũng không thay đổi 
nhanh chóng như sự phát triển của từ. Thế nhưng so với tốc độ thay đổi ngữ pháp 
của các ngôn ngữ khác, chưa chắc tiếng Việt đã chậm hơn và điều đó cũng 
không có nghĩa là tích cực. 


Sau đây, chúng ta hãy thử xem sự thay đổi ngữ pháp tiếng Việt bằng cách khảo 
sát một vài văn bản xưa và nay, văn viết cũng như văn nói. Cụ thể, hãy chọn 
một vài văn bản tiêu biểu của Lý Thường Kiệt (thế kỷ 11), Nguyễn Trãi (thế kỷ 
14-15), Hồ Xuân Hương (thế kỷ 18), Nguyễn Du (thế kỷ 18), Lê Quý Đôn (thế kỷ 
18), Nguyễn Công Trứ (thế kỷ 19), Trân Tế Xương (thế kỷ 19), Trần Trọng Kim 
(thế kỷ 20). Xin lưu ý, chúng ta sẽ không dùng lý thuyết để phân tích ngữ pháp, 
bởi điều này đòi hỏi rất nhiều kiến thức về lý thuyết ngữ pháp mà chương này 
chưa thể đi vào chỉ tiết. Thay vì thế, chúng ta dùng phương pháp so sánh cách 
hành ngôn. Mục đích của việc so sánh là để chúng ta có cảm giác, đó là ngữ 
pháp của tiếng Việt, dù đã trải qua nhiều thế kỷ song vẫn không có nhiều thay 
đổi. Cách hành ngôn vẫn mang những đặc điểm của tiếng Việt đã được để cập ở 
chương trước. Những đặc điểm này xuất hiện rõ nhất trong các văn bản chữ Nôm 
được dịch sang chữ Quốc Ngữ. 


42 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Phân tích xong tiếng Việt ngày xưa, chúng ta sẽ xét đến tiếng Việt ngày nay. Do 
điều kiện lịch sử, cấu trúc ít nhiễu gì cũng đã chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ Âu 
châu. Thay vì xác định chính xác, tiếng Việt đã bị ảnh hưởng từ bên ngoài đến 
độ nào, bao nhiêu phần trăm, chúng ta cũng sẽ dựa vào các đặc điểm của tiếng 
Việt để so sánh sự khác biệt giữa cách hành ngôn của người Việt và cách hành 
ngôn của các dân tộc khác. Hãy chọn tiếng Anh và tiếng Đức làm ví dụ. 


TIẾNG VIỆT XƯA 


Lý Thường Kiệt (1019-1105): Năm 1077, Lý Thường Kiệt đã cho ra đời bản 
tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt: Nưm Quốc Sơn Hà. 
Tương truyền rằng, bài thơ đã được đọc lên ngay cuộc chiến giữa quân Đại Việt 
và mấy chục vạn quân Tống do Quách Quỳ chỉ huy trên trận tuyến sông Như 
Nguyệt (khúc sông Cầu thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc ngày nay). 


ọ BỊ dị 7j 


lh HH 


m W 
È #% # &X ? 
bẺ šB 

IÈ 


#U j 


3t HỈ 


~! 


` - 
#Ị  ƒÉ ®% 
tứ {1 1# lW W 
Nam Quốc Sơn Hà — Lý Thường Kiệt, 1077 (bản Hán). (Tài liệu: Trang Văn 
Hóa Việt Nam, www.vhvn.com) 


4# ai 


Bản Hán: 
“Nam Quốc sơn hà Nam Đế cư 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư !” 


43 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Bản dịch: 
“Sông núi nước Nam vua Nam ở 
Rành rành định phận tại sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm ? 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời !” 


So sánh bản chính (Hán) với bản dịch (Việt), chúng ta thấy, cấu trúc ngữ pháp 
của hai văn bản gần giống nhau. Điểm này tương đối dễ nhận thấy qua cách đối 
chiếu vị trí của mỗi từ trong câu: 


(107) NamQuốc sơn hà NamĐế cư. (Bản Hán) 
(nướcNam) (sông núi) (vua Nam) (ở) 


(108) Sông núi nước Nam vua Nam ở. (Bản Việt) 


“Nam Quốc” dịch thành “nước Nam”. Cách dịch này đúng kiểu Việt Nam bởi vì 
trong ngữ pháp tiếng Việt, danh từ được thêm nghĩa bên tay phải (right 
attributed). “Wước” được từ “Nưm” nằm bên phải bổ sung ý nghĩa. Trong khi đó, 
cấu trúc ngữ pháp của tiếng Hán ngược lại, “Nzm” đứng trước “Quốc”, tức bên 
trái, thành ra “Wưm Quốc”. Tương tự vậy, “Nam Đế” được dịch thành “vua 


»Ắ 


Nam”, “sơn hà” được dịch thành “sông núi”. Ở các câu còn lại, không khác. 


Nhận xét: Bốn câu thơ cho thấy cách hành văn vào năm 1077 không quá xa lạ 
đối với người Việt hôm nay. 


Nguyễn Trãi (1380 - 1442):z Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi gồm có 254 bài 
thơ Nôm. Trong đó có sáu bài thơ hoa đào được làm theo lối thủ vỹ liên hoàn 
cách (lấy ý trong câu cuối bài làm ý câu đầu bài kế). Chữ Nôm ghi theo bản gốc 
Phúc Yên, mùa Thu năm Tự Đức Mậu Thìn. Lê Văn Đặng (Viện Việt Học, 
www.viethoc.com) dịch sang Quốc Ngữ. Quốc Âm Thi Tập là bản văn chữ Nôm 
được xem như xưa nhất vẫn tổn tại tới ngày nay. Đây là một văn bản rất quan 
trọng và rất quý cho việc khảo cứu về lịch sử tiếng Việt. 


44 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Hoa Đào Thi 


1 

Một đoá đào hoa khá tốt tươi 

Cánh xuân mơn mởn thấy xuân cười 
Đông phong ắt có tình hay nữa 

Kín tiễn mùi hương dễ động người 


>»^ø 
1t 
ìnn?-x1tì 
#4 
dit TH 


2 

Động người hoa khéo tỏ tỉnh thần 
Ít bởi vì hoa, ít bởi xuân 

Dẽ sử chim xanh đừng chuốc lối 
Bù trì đã có khí hồng quân 


@3 
Nha 


léca@M% xi mm 
§yšwrM-3r 


quai ximgMk 
mat 


W84fIMUP  Tmg£crlU 


3 

Khí hồng quân hãy sá tài qua 
Chớ phụ xuân này chớ phụ hoa 
Hoa có ý thì xuân có ý 

Đâu đâu cũng một khí dương hoà 


cR+ix 
r†tTnit Si 
NI j mì} 


` 
2 


4 

Khí dương hoà há có tư aI 

Năng một hoa này nhẫn mọi loài 
Tính kể chỉn còn ba tháng nữa 
Kịp xuân mựa để má đào phai 


MmH X\fadf? Xirjy 


1] 


đ##\b it 
(RE 


5 

Má đào phai hết bởi xuân qua 
Nếu lại đâm thì liền luống hoa 
Yến sở Dao trì đà có hẹn 

Chớ cho Phương Sóc đến lân la 


#bmijmMUỤM xi0) 


In 


6 

Phương Sóc lân la đã hở cơ 

Ba phen trộm được há tình cờ 
Có ai ướm hỏi tiên Vương Mẫu 
Tìn khá tin thì ngờ khá ngờ 


nụ H\ffà† n@MÌXMm keffS4Xì 

2l suns nH  Mấc cRhim'3£ 
nh HC TC CS 

“ti CO He ZZtSY DNiialU-l| 

Ä@\SW 3X iaixi SấNšÊM 


XE. Si 
.5lHm-t 


Hoa Đào Thị - Nguyễn Trãi. (Tài liệu: Viện Việt Học, www.viethoc.com) 
So với bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, ta cảm thấy ngữ pháp của 


Nguyễn Trãi trong bài Hoa Đào Thi Đọc có vẻ gần gũi với chúng ta hơn, dù đó 
là loại ngữ pháp cách đây hơn 5 thế kỷ (thế kỷ 14-15). Càng gần gũi nữa là ngữ 


45 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


pháp tiếng Việt của Hồ Xuân Hương (thế kỷ 18), cũng không khác xa ngữ pháp 
tiếng Việt bây giờ cho lắm: 


Hồ Xuân Hương (1706-1783): Đánh Ðu 


“Bốn cột khen ai khéo khéo trồng 
Người thì lên đánh, kẻ ngồi trông 
Trai đu gối hạc khom khom cật 

Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. 
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, 
Hai hàng chân ngọc duỗi song song. 
Chơi xuân đã biết xuân chăng tá ? 
Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không !” 


Hoặc Vịnh Bánh Trôi được dịch từ nguyên bản chữ Nôm sang chữ Quốc Ngữ: 


J#£ # 2) TT? Ho 5Š. 8í 


Bảng chữ Nôm Vịnh Bánh Trôi - Hỗ Xuân Hương. (Tài liệu: Loeuvre de la poétesse 
vienamienne Hồ Xuân Hương, Maurice Durand. EFEO, 1968, p. 155) 


“Thân em thì trắng phận em tròn 
Bảy nổi ba chìm với nước non 
Dắn nát mặc dầu tay kẻ nặn 
Mà em vẫn giữ tấm lòng son” 
(Vịnh bánh trôi - Hồ Xuân Hương) 


46 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Nguyễn Du (1765-1820): Ngữ pháp tiếng Việt của Nguyễn Du cũng không làm 
cho người Việt ngày nay bỡ ngỡ: 


““Irăm năm trong cõi người ta, 

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 
Trải qua một cuộc bể dâu, 

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng. 
Lạ gì bỉ sắc tư phong, 

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 
Cảo thơm lần giở trước đèn, 

Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh ...” 


Đó là cách dùng ngữ pháp trong thơ, nay hãy thử xem trong văn xuôi thế nào. 


Một vài ví dụ văn viết và văn nói trong tác phẩm Đại Việt Thông Sử của Lê 
Quý Đôn (1759) do dịch giả Lê Công Liệu (1973) dịch lại. Có những đoạn viết 
về triều Lê (quyển 1): 


Văn viết: 


Thái Tổ Thượng [tờ 7a]: Vuy Thái Tổ, thụy hiệu << Thống Thiên khải vận thánh 
— đức thần - công duệ — văn anh - vũ khoan - minh dũng - trí hoằng — nghĩa trí — 
nhân đại - hiếu Cao Hoàng Đế >>. Vua họ Lê, tên húy là Lợi, người Lam Giang, 
huyện Lương giang, phủ Thanh Hoa. Cụ Tầng Tổ của vua tên húy là Hối, sau truy 
tôn là “Cao Thượng - tổ Minh Hoàng Đế”. Tính cụ chất phác ngay thẳng, giữ 
mình như người ngu, nhưng hiểu biết rất sâu xa, có thể biết trước những sự chưa 
thành hành. [tờ 7b]: Nguyên trước ở thôn Như Áng, một hôm, cụ đi chơi, thấy đàn 
chim liệng vòng quanh trên một khoảng đất nơi dưới núi Lam Sơn, trông hình như 
một đám người tụ hội. Cụ tự nghĩ: “Chỗ này tất là nơi đất lành”, bèn dời nhà đến 
ở đấy, rồi khai phá ruộng vườn, tự chăm lo cày cấy, được 3 năm, trở thành một 
sản nghiệp, tự đấy, đời đời đều là hùng trưởng một phương. Sau này vua dựng đô 
mở nước, thực cũng có căn cơ tự đấy vậy.” 


“Ngày Hoàng đế sanh thì trong nhà có hào quang đỏ chiếu sáng rực, và mùi thơm 
ngào ngạt khắp làng. [tờ 8b]: Khi lớn tuổi, ngài thông minh dũng lược, độ lượng 
hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ, mắt sáng mồm rộng; sống mũi cao, xương 
my mắt gồ lên; bả vai bên tả có 7 nốt ruôi, bước đi như rồng như hổ; tiếng nói 
vang vang như tiếng chuông. Các bậc thức giả biết ngay là một người phi thường” 


47 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 
Văn nói: 


Một đoạn viết về Lương Nhữ Hốt khai báo với nhà Minh về hoạt động của Lê 
Lợi: 


“[tờ I0b]: ...“Người chủ Lam Sơn chiêu nạp những kẻ vong mạng, và đãi ngộ sĩ 
tốt rất hậu, chí của người ấy không phải là nhỏ. Nếu không sớm tính đi, để cho 
con rồng có lúc gặp mây gặp mưa, thì khi ấy nó sẽ không còn là một con vật trong 
ao nữa đâu. Vậy xin trừ ngay đi, đừng để lưu tai vạ về sau này”. 


Một đoạn viết về Lê Lợi hỏi các tướng sĩ: 
[tờ 1Ib]:.... “Có ai đám bắt chước việc Kỷ Tín thời xưa không ?” 


Một đoạn viết về Lê Lợi sai hai tướng Trịnh Khả và Lê Lôi mang thông điệp 
sang Vương Quốc Lào, dọa sẽ đánh nếu không nạp lương thực, vũ khí và voi cho 
quân Lê Lợi: 


[tờ 12a]: ... “Quốc gia tôi phụng thờ thông điệp của triều Đại Minh ban cho nhà 
vua. Vậy nhà vua hãy đem số lương thực đủ quân sĩ dùng trong 5 tháng, và khí 
giới cùng voi trận tới yết kiến, rồi nhận tờ điệp văn về thi hành, để khỏi phải bắt 
giải. Nếu không tuân mệnh, lập tức sai nước Xa Lý và Lão Qua hợp quân 6 nước 
tiến đánh”. 


Một đoạn viết về Lê Lợi bàn với các tướng sĩ: 
[tờ I5b]:.... “Hiện tình, bên địch nhiều quân, bên ta thì ít, bên địch hành quân vất vả, mà 
bên ta thì quân sĩ được thẳnh thơi. Binh pháp có câu nói rằng: “Sự thắng địch cốt ở tướng 


giỏi, chứ không quan hệ ở số quân nhiều hay ít”. Nay chúng ta tuy nhiều quân, nhưng ta 
dùng quân được thẳnh thơi đánh quân vất vả, nhọc mệt, thì tất phá được ” 


Giả như dịch giả dịch đúng, thì ngữ pháp Lê Quý Đôn dùng cho văn viết và văn 
nói xưa kia cũng không xa lạ gì mấy đối với người Việt ngày hôm nay. 


Xem thêm một vài ví dụ nữa: 


Bài tựa bằng Hán văn do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim dịch và in ở đầu quyển 
Kim Vân Kiểu, Vĩnh Hưng long thư quán, Hà Nội, 1925: 


“Trong trời đất đã có người tài tình tuyệt thế, tất thế nào cũng có việc khảm kha 
bất bình. Tài mà không được gặp gỡ, tình mà không được hả hê, đó là cái căn 


48 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


nguyên của đoạn trường vậy. Thế mà lại có kẻ thương tiếc tài tình, xem thấy 
việc, trông thấy người thì còn nhịn thế nào được mà không thở than rên rĩ ! 


Nghĩa là bậc thánh mới quên được tình, bậc ngu không hiểu tới tình, tính chung 
chú vào đâu, chính là chung chú vào bọn chúng ta vậy. Cho nên phàm người đã ít 
tình tất là không có tài, chỉ nửa lòa nửa sáng, sống chết ở trong vòng áo mũ, trong 
cuộc no say, dù có gặp cái cảnh thanh nhã như hoa thơm buổi sáng, trăng tỏ ban 
đêm, cũng chỉ trơ trơ như cây cỏ, như chim cá vậy. 


[-.] 


Tháng hai năm Canh Thì niên hiệu Minh Mệnh (*), viết ở Thán hoa hiên đất Hạc 
giang. Tiên phong Mộng Liên đường chủ nhân” 


(*): Tài liệu của Sài Phi thư trang có ghi rõ: Tháng hai niên hiệu Minh-mệnh năm 
đầu (1820). 


Nguyễn Công Trứ (1778-1858): Vịnh Cảnh Nghèo 


“Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần 
Bởi vì nhà khó hóa bần thần. 

Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo, 

Nghĩ phận thằng nghèo phải biết thân. 


»” 


Trần Tế Xương (1870-1907): Đi Thi Tự Vịnh 


“Tấp tếnh người đi tớ cũng đi, 
Cũng lều, cũng chõng, cũng vô thi. 
Tiễn chân, cô mất ba đồng lẻ; 

Sờ bụng, thầy không một chữ gì. 


»” 


Đã lướt qua vài ví dụ, hẳn chúng ta ai cũng có cảm giác rằng, ngữ pháp tiếng 
Việt ngày xưa không khác ngày hôm nay cho lắm. Với thẩm năng ngôn ngữ, 
người Việt có thể nhận ra ngay đó là cách hành ngôn của người Việt chứ không 
phải của người Anh, người Đức, người Pháp. Có lạ chăng là tác giả dùng nhiều 
chữ cổ, hoặc trong câu cú, nhất là ở thể văn xuôi, “?hì”, “là”, “mà” không bị tỉnh 
lược nhiều. Mặt khác, cách dùng ngữ pháp của nhiều tác giả không khác nhau 
nhiều. Lý do này cũng dễ hiểu bởi cách hành văn chứa nhiều đặc điểm tiêu biểu 


49 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


của tiếng Việt. Chúng ta sẽ kiểm chứng lại dưới đây thêm lần nữa. Điều này 
quan trọng, bởi cần nhận diện rõ cái căn cước của tiếng Việt trước khi dùng lý 
thuyết để so sánh với các ngôn ngữ khác. Chỉ khi đã nắm bắt được những đặc 
điểm của tiếng Việt, chúng ta mới hy vọng hiểu được tại sao những lý thuyết 
của ngôn ngữ học hiện đại có thể giải thích thành công các ngôn ngữ khác nhưng 
lại gặp khó khăn với tiếng Việt trong nhiều trường hợp. 


1. — Tính tịnh tiến 

Có thể nói, cách phản ánh đối tượng của người xưa khá gắn bó với nguyên tắc 
tịnh tiến. Nguyên tắc tịnh tiến hiện ra trong cách hành ngôn như một hình thức 
sao chép lại cách nhận diện và nhận thức của con người về một đối tượng đang 
được để ý tới. Trình tự này quyết định trật tự của từ ngữ trong chuỗi từ được nói 
ra. Nếu xem sự mô tả một đối tượng như một tiêu điểm, ta có thể có nhiều kết 
quả xuyên qua nhiều cách đặt câu hỏi hữu lý khác nhau. Song chắc chắc sẽ có 


một kết quả thỏa một câu hồi, nghĩa là thỏa nguyên tắc tịnh tiến. Ví dụ: 


(1) — Sông núi nước Nam vua Nam ở. 
(Lý Thường Kiệt) 


Khi nghe câu này, người nghe có thể đặt câu hỏi bằng nhiều cách khác nhau: 


(2) Hỏi: Sông núi /hế nào 
(3) Trả lời: Sông núi hùng vĩ và thơ mộng. 


hoặc: 


(4) — Hỏi: Sông núi ở đâu ? 
() — Trả lời: Sông núi ở nước Nam. 


Thế nhưng tác giả đã tự chọn một câu hỏi hữu lý khác và trả lời: 


(6) - Hỏi: Sông núi nào ? 
(7) — Trả lời: Sông núi nước Nam. 


Tương tự vậy: 


(8) Hồi: Sông núi nước Nam /hế nào ? 


50 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(9) __ Trả lời: Sông núi nước Nam vua Nam Ở. 


Tính tịnh tiến cũng xuất hiện trong những câu câu thơ còn lại của Lý Thường 
Kiệt: 


(0) Rành rành định phận tại sách trời. 
(11) Có sao lũ giặc sang xâm phạm ? 
(12) Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời ! 


Tính tịnh tiến cũng xuất hiện trong thơ Nguyễn Trãi. Tác giả Lê Văn Đặng đã 
dịch 1-1 từ Nôm sang Quốc Ngữ, bảo đảm sao đúng ngữ pháp của văn bản gốc. 
Đọc thử hai câu đầu của Hoa Đào Thi: 


(13) Một đoá đào hoa khá tốt tươi 
Cánh xuân mơn mởn thấy xuân cười 


Thử kiểm chứng lại những cách đặt câu hỏi hữu lý sau đây: 


Hỏi: Một đoá gì ? 
Trả lời: Một đoá đào hoa. 


Chúng ta thấy, giống Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi cũng bị “nhiễm” Hán phần 
nào. Cấu trúc của cụm từ “đèo hoa” là cấu trúc Hán; thuần Việt phải là “hoa 
đào”: “Một đoá hoa đào”. 


Hỏi: Một đoá đào hoa ra sao ? 
Trả lời: Một đoá đào hoa khá tốt tươi. 
V.v. 


Sau nhiều thế kỷ, tính tịnh tiến không biến mất mà vẫn tổn tại trong ngôn ngữ. 
Hồ Xuân Hương cũng có cùng cách lập câu tịnh tiến giống như Lý Thường Kiệt, 
Nguyễn Trãi, thậm chí còn thuần Việt hơn nữa, vì Hồ Xuân Hương không dùng 
cấu trúc Hán: 


(14) Trai đu gối hạc khom khom cật. 
Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. 
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới, 
Hai hàng chân ngọc duỗi song song. 


51 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Thử kiểm chứng lại những cách đặt câu hỏi hữu lý sau đây: 


Hỏi: Trai thế nào ? 

Trả lời: Trai đu gối hạc khom khom cật. 
Hỏi: Gái làm sao ? 

Trả lời: Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng. 
Hói: Bốn cái gì 2 

Trả lời: Bốn mảnh quân hồng. 

Hỏi: Bốn mảnh quần hồng /hế nào ? 

Trả lời: Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới. 
Hỏi: Hai hàng gì ? 

Trả lời: Hai hàng chân ngọc 

Hỏi: Hai hàng chân ngọc /hế nào ? 

Trả lời: Hai hàng chân ngọc đuỗi song song. 


Như một trò chơi, chúng ta có thể xét những câu khác cũng bằng cách đặt câu 
hỏi và trả lời y thế. Hễ thấy cấu trúc câu hỏi và câu trả lời giống nhau thì đấy 
chính là cách lập câu tịnh tiến. Thế nhưng nên lưu ý - như đã nói - là chỉ có thể 
kiểm chứng tính tịnh tiến bằng cách lấy ra một câu trả lời có sẵn rồi xem câu trả 
lời ấy đi từ câu hỏi nào. 


2. _ Tính giàu thông tin cụ thể 


Tính giàu thông tin cụ thể trong hoạf động ngôn ngữ của người Việt đã xuất hiện 
từ xưa chứ không phải gần đây mới thấy. Hiện tượng mô tả tỉ mỉ về một đối 
tượng theo ngôn ngữ học hiện đại Âu châu có thể diễn ra với 3 hình thức (sẽ 
được nói rõ hơn ở các chương sau): 


° dùng bổ ngữ (complemenr) để bổ sung thêm nghĩa ý nghĩa cần thiết cho 
đối tượng cần được diễn giải. 
° dùng phụ ngữ (adjunct) để phụ thêm nghĩa cho đối tượng nhưng không bắt 


buộc. 
° dùng 2iệ? định ngữ (specjfier) để chỉ định tính chất cá biệt của đối tượng 
ấy. 


Xem thử một câu khá dài của Lê Quý Đôn mô tả về Lê Lợi: 


52 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


“ Khi lớn tuổi, ngài thông minh dũng lược, độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp 
hùng vĩ, mắt sáng mồm rộng; sống mũi cao, xương my mắt gồ lên; bả vai bên tả 
có 7 nốt ruồi, bước đi như rồng như hổ; tiếng nói vang vang như tiếng chuông. Các 
bậc thức giả biết ngay là một người phi thường” 


Cách mô tả chỉ tiết về một đối tượng theo kiểu Việt Nam này rất khó dịch sang 
ngôn ngữ Âu châu chỉ bằng một câu duy nhất. Ví dụ như trong tiếng Đức, muốn 
mô tả chỉ tiết như vậy, người ta phải dùng nhiều liên từ (conjunction) “wnđ” 
(“và”) để nối từng thông tin một thay vì dùng dấu phẩy như người Việt. Đương 
nhiên cũng có trường hợp họ dùng dấu phẩy, nhưng cách hành văn với quá nhiều 
yếu tố phụ/bổ nghĩa này, họ không quen; vả lại dùng quá nhiều “ứnđ”, “unđ”, 
“/nđ”, ... sẽ làm câu nói trở nên rườm rà, đơn điệu, không hay lắm. Thay vì vậy, 
họ chia ra từng câu nhỏ hoặc dùng mệnh đề phụ để nói thêm về đối tượng muốn 
diễn tả. Hoặc họ dùng một cụm tính từ, hoặc mệnh đề như một hình thức tính từ 
đặt trước một danh từ, thế nhưng độ phức tạp cũng có giới hạn. Nhìn chung, cách 
mô tả này không phổ biến trong thực tế dùng tiếng Đức. Trong các tiếng Âu 
châu khác có lẽ cũng thế. 


Câu sau cũng không khác, chứa nhiều thông tin về đối tượng: 


“Thế mà lại có kể thương tiếc tài tình, xem thấy việc, trông thấy người thì còn 
nhịn thế nào được mà không thở than rên rĩ” 


Chỉ có một chủ thể “k¿” thôi mà lại có nhiều vị ngữ (predicare phrase) (tạm thời 
hiểu nôm na là phần động từ + bổ ngữ (túc từ), sẽ được nói rõ sau). Từng vị ngữ 


được tách ra bằng dấu phẩy. “Kẻ” ở đây là một nhân vật xưa nay thường được 
gọi là chủ từ: 


(15) thương tiếc tài tình 
(16) xem thấy việc 
(17) trông thấy người thì còn nhịn thế nào được mà không thở than rên rĩ 


3. — Tính tỉnh lược 


Xem cách sử ngữ dụng pháp của người xưa, chúng ta còn thấy cả hiện tuợng 
lược từ (giống ngày nay). Tính tỉnh lược thường thấy trong các thể thơ có luật. 


(18) Sờ bụng, thầy không (có) một chữ gì. 
(Đi Thi Tự Vịnh - Trần Tế Xương) 


53 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


“Có” bị lược bỏ. Đúng ra là “?hầy không có”. Động từ “có” đòi hỏi một bổ ngữ 
(tức túc từ trực tiếp như thường gọi). 


(19) Thân em thì trắng, phận em (hì) tròn. 
(Vịnh cái quạt - Hồ Xuân Hương) 


Lối nói tỉnh lược này là một hình thức ngữ dụng (pragmatic), ở đó, một từ nằm 
trong mệnh để theo sau thường bị lược bỏ vì đã nằm trong mệnh để phía trước. 
Đúng ra là “phận em thì tròn”. Nhưng “thì” đã xuất hiện ở mệnh để “hân em 
thì trắng” phía trước, cho nên bổ được. Cũng có trường hợp, Hồ Xuân Hương 
không lược từ: 


(20) Hai bên 7h núi, giữa £h? sông. 
(Kẽm Trống - Hồ Xuân Hương) 


Trong thơ, do số chữ bị thể thơ giới hạn một cách nghiêm ngặt khiến tác giả 
không thể tuân thủ đúng ngữ pháp, song trong văn xuôi, hiện tượng tỉnh lược vẫn 
xảy ra dù không quá phổ biến như ngày nay. Vài ví dụ trong Đại Việt Thông Sử 
của Lê Quý Đôn: 


(21) _... Hiện tình, bên địch (/hì⁄có) nhiều quân, bên ta thì ít. 
(22) Nếu không tuân mệnh, (chúng rôi sẽ) lập tức sai nước Xa Lý và Lão Qua 
hợp quân 6 nước tiến đánh. 


4. Tính cảm đề 


Lược từ làm câu mất thông tin, khiến người nghe phải hiểu ngâm: 


(23) Nếu không tuân mệnh, lập tức sai nước Xa Lý và Lão Qua hợp quân 6 
nước tiến đánh. 


Câu trên của Lê Quý Đôn muốn diễn tả rằng, nếu vương quốc Lào không tuân 
theo mệnh lệnh của Lê Lợi, lập tức Lê Lợi sẽ sai nước Xa Lý và Lão Qua hợp 
quân 6 nước tiến đánh nước Lào ngay. Ở chỗ trống ấy, người nghe phải hiểu 
ngầm là “chúng tôi”, một ngoại chủ thể không có mặt trong câu, một thành tố 
zéro (sẽ nói sau). 


54 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 
ã, Tính đề diễn 


Nguyên tắc để diễn của tiếng Việt đã xuất hiện vào thế kỷ thứ I1 qua Nam 
Quốc Sơn Hà: 


(24) Sông núi nước Nam vua Nam ở. 
(Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư) 


Câu trên có thể hiểu là: 
(25) Sông núi nước Nam /U vua Nam ở. 


Chủ đề ở đây là “Sông múi nước Nam” (vì vậy mà Nam Quốc Sơn Hà còn là tựa 
để của bài thơ ). “Sông múi nước Nam” còn được diễn giải thêm bằng những câu 
thơ kế tiếp: 


(26)  Rành rành định phận tại sách trời. 
(Tiệt nhiên định phận tại thiên thư) 


Nghĩa là: “Sông múi nước Nam” rõ ràng đã được sách trời quyết định ở nơi chốn 
đó. 


(27)  Cóớ sao lũ giặc sang xâm phạm ? 
(Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 2) 


^ ca ` ^ ^ Z+ 2, ` ^“+: 1.1: 
“Xâm phạm” được hiểu là xâm phạm “sông núi nước Nam”. Và cuối cùng là lời 
cảnh cáo, nếu xâm phạm nước Nam: 


(28) Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời 
(Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư) 


Có thể trong thơ Lý Thường Kiệt, chúng ta chưa thấy rõ ranh giới giữa phần để 
và phần diễn, thế nhưng trong thơ Hồ Xuân Hương, ranh giới của cấu trúc để 
diễn hiện ra khá rõ qua cách phân đoạn bằng “ihì”, “là”: 


(29) Người ih lên đánh, kẻ ngồi trông. 
(30) Thân em :ử? trắng phận em tròn. 
(31) Tất cả những /à thu với vén. 

(32) Chồng con cái nợ /à như thế. 


55 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Các đối tượng, tức chủ để, cần được diễn giải là “người”, “thân em”, “tất cả 


}»é 


những”, “chồng con cái nợ”. 


Đặc biệt trong Kiều của Nguyễn Du, cấu trúc để diễn có mặt khắp nơi. Hai phần 


&« TẬ »% Ã„» N3, 


ê” và “diễn” được Nguyễn Du phân biệt rất chuẩn bằng “hì”, “là”, “mà”: 


(33) “Bên mấy ả mày ngài, 
Bên i”ì ngồi bốn năm người làng chơi. 
Giữa /hì hương án hẳn hoi, 
Trên treo một tượng trắng đôi lông mày. 
Lầu xanh quen lối xưa nay, 
Nghề này z”› lấy ông này tiên sư.” 
(34) “Chẳng qua đồng cốt quàng xiên 
Người đâu mà lại thấy trên cõi trần ?” 
(35) “Đã đem mình bán cửa tao, 
Lại còn khủng khỉnh làm cao thế này ! 
Nào ià gia pháp nọ bay ! 
Hãy cho ba chục biết tay một lần” 


Tất nhiên cấu trúc để diễn cũng xuất hiện trong văn viết. Lê Quý Đôn đã diễn 
tả ngày vua ra đời như sau: 


(36) Ngày Hoàng đế sanh // trong nhà có hào quang đỏ chiếu sáng rực, và 
mùi thơm ngào ngạt khắp làng. 


Đoạn “zgày Hoàng Đế sanh” là phần đề. Đoạn theo sau là phần diễn. 
Hoặc: 


(37) Vua họ Lê, tên húy là Lợi, người Lam Giang, huyện Lương giang, phủ 
Thanh Hoa. 


Trong câu này, “vua” là phần đề, những đoạn còn lại là phần diễn giải về “vua”. 
Bởi thiếu chữ “zhì”, thành ra hơi khó phân biệt. Nếu lược bỏ “họ Lê” và “húy” ở 
hai đoạn đầu, chúng ta sẽ được một câu quen thuộc mà ngày nay người Việt vẫn 


hay dùng: 


(38) Vua tên là Lợi. 


56 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


“Vua” chính là chủ thể tâm lý. “7ên” là chủ ngữ ngữ pháp. Tương tự vậy: 
(39) Cụ Tằng Tổ của vua tên húy là Hối. 


“Cụ Tằng Tổ của vua” là phần đề, đoạn còn lại là phần diễn (“zên húy là Hối”). 
Lược bỏ “húy”, ta có: 


(40) Cụ Tằng Tổ của vua tên là Hối. 


“Cụ Tằng Tổ của vua” là chủ thể tâm lý. 


TIẾNG VIỆT NAY 


Đã khảo sát sơ quát về ngữ pháp tiếng Việt xưa, vậy, tiếng Việt ngày hôm nay 
thế nào ? Có một điều có thể tiên đoán được là ngữ pháp thay đổi theo lịch sử. 
Tất nhiên. Xã hội Việt Nam trong thế kỷ 20 đã thay đổi rất nhiều. Về ngôn ngữ 
nói riêng, tiếng Việt đã không thoát khỏi ảnh hưởng của những ngôn ngữ khác, 
đáng kể nhất là tiếng Pháp và tiếng Anh. 


Nhiều nhà ngôn ngữ học Việt Nam đã báo động rằng, tiếng Việt ngày nay đã bị 
lai cấu trúc tiếng Anh, tiếng Pháp khá nhiều. Phải thừa nhận là đúng, thế nhưng 
khó có thể xác định được mức độ trầm trọng của sự kiện này một cách chính 
xác. Cấu trúc tiếng Việt bị lai chủ yếu là qua hoạt động phiên dịch ngoại ngữ 
sang tiếng Việt, cũng như tác giả viết sách đã bị ngữ pháp ngoại ngữ ảnh hưởng 
nặng nễ. Ví dụ tác giả là người sinh sống lâu năm ở nước ngoài, sử dụng thành 
thạo tiếng bản xứ nhưng lại ít có cơ hội sử dụng tiếng Việt trong đời sống thường 
ngày. 


Không thể trách một người là đã đi sao chép cả cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh, 
tiếng Pháp vào tiếng Việt khi người ấy không hiểu cấu rrúc ngữ pháp là gì, 
không phân biệt được cấu trúc ngữ pháp của hai ngôn ngữ. Sự khác biệt ngữ 
pháp nói lên đặc điểm của từng ngôn ngữ. Làm sao con người có thể nhận biết 
được ngôn ngữ của mình có đặc điểm nào, tỉnh hoa nào mà không phải ngôn ngữ 
nào cũng có ? Tựu trung, nguyên do chính khiến cấu trúc tiếng Việt bị lai vẫn là 
do thiếu kiến thức tổng quát về ngôn ngữ học, một vấn để giáo dục. Bởi không 
được trang bị những kiến thức ngôn ngữ cần thiết, con người thường phạm những 
sai lầm một cách vô tình trong sinh hoạt ngôn ngữ. 


57 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Chúng ta không thể lập bảng thống kê để cho thấy bao nhiêu phầm trăm người 
Việt đã bị ngữ pháp ngoại ngữ ảnh hưởng và bao nhiêu phần trăm cấu trúc ngữ 
pháp tiếng Việt đã bị lai. Chỉ có một cách duy nhất để mỗi người tự kiểm chứng 
là so sánh cách hành ngôn tiếng Việt với cách hành ngôn tiếng nước ngoài. Đối 
với những điểm khác biệt, tất nhiên không có gì để nói, nhưng đối với những 
điểm tương đông, người so sánh phải có khả năng trả lời câu hỏi, cái cấu trúc 
tương đồng ấy xưa nay người Việt vẫn dùng hay là mới được du nhập sau này. 
Để trả lời, người so sánh phải vận dụng thẩm năng và dụng năng ngôn ngữ của 
mình, đặc biệt là nên để ý đến những đặc điểm của tiếng Việt. 


Sau đây, hãy thử so sánh tiếng Việt với tiếng Anh và tiếng Đức. Tiếng Anh là 
một ngôn ngữ tiêu biểu chứa tính chất tuyến tính và rất thông dụng, ngược lại, 
tiếng Đức không phải là một ngôn ngữ tuyến tính tiêu biểu. Để so sánh cấu trúc 
ngôn ngữ của hai trường hợp ấy, chúng ta sẽ dùng phương pháp dịch 1-1, nghĩa 
là dịch sát từng từ/cụm từ một, như có thể. 


Như đã biết, có rất nhiều dân tộc trên thế giới sử dụng nguyên tắc để diễn để 
diễn đạt điều muốn nói. Tuy nhiên, lối diễn đạt của họ chưa chắc đã hoàn toàn 


giống lối dùng “?hì”, “là”, “mà” của người Việt. Chẳng hạn người Đức nói: 


(41) Die Frau, đ/e Sie zum Kaffee trinken eingeladen haben, 1st meine Frau ! 
(42) Cái bà mà ông mời đi uống cà phê là bà xã tôi ! 


Dịch theo nội dung là vậy, song nếu dịch sát từng chữ trong câu tiếng Đức sang 
tiếng Việt, chúng ta sẽ được một câu rất buồn cười như sau: 


(43) * Cái bà, cái ông để cà phê uống mời đã, là tôi bà xã. 


Câu này ngàn đời người Việt không thể nào nói được, bắt chước được. Hoặc một 
câu tiếng Anh: 


(44) Imust go and look at the house before I take 1t. 


Nếu dịch câu trên như sau, phải nói là người dịch đã sao chép y cấu trúc tiếng 
Anh vào tiếng Việt: 


(45) Tôiphải đi và xem cáinhà trước khitôilấy nó. 
(Ð) (must) (go) (and) (look at) (the house) (before) (J) (take) (It) 


58 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Câu tiếng Anh trên cũng mang cấu trúc tuyến tính, nhưng nếu dịch 1-1 sang 
tiếng Việt như thế thì kỳ quá. Nên nhớ rằng, nhiều cấu trúc câu xác định của 
tiếng Anh rất giống cấu trúc câu xác định của tiếng Việt, song như thế nào đó 
vẫn khác. Thay vì dịch như vậy, vẫn có cách dịch dễ nghe hơn: 


(46) Tôi phải đi xem căn nhà ấy trước khi thuê (hoặc mua). 
Hiện tượng chuyển dịch câu cú sát nghĩa thường thấy ở thế hệ trẻ Việt Nam sinh 
ra và lớn lên ở hải ngoại. Khi sử dụng tiếng Việt, các em thường có tâm lý lập 


câu tiếng nước ngoài trước rồi sau đó mới chuyển 1-1 sang tiếng Việt. Gặp ví dụ 
trên, nên cắt nghĩa cho các em hiểu, thay vì dùng động từ một cách rời rạc, 


¬ 


người Việt có cách ghép 2 động từ lại với nhau mà không cần liên từ “và”. Thay 
vì nói “đi và xem” (go and see), người Việt nói “đi xem”. Cả về mặt ngữ dụng 


A^,» 


(pragmaiic), cũng cần nên giải thích cho các em hiểu, động từ “iấy” của tiếng 
Việt không phải là một động từ rất thường dùng cho danh từ “nhà”. Thay vì vậy, 
có những cách dùng tiêu biểu như “mua nhà”, “thuê nhà”, ... 


Có những trường hợp dịch hầu như 1-1 mà người dịch tưởng rằng người Việt nào 
nghe cũng lọt lỗ tai, điển hình là những câu bị động (passive sentence): 


(47) My father was fined by the police. 


Đây là cách lập câu bị động bình thường trong tiếng Anh. Nhiều người hay dịch 
sát chữ câu trên sang tiếng Việt như sau: 


(48) Bố tôi bị phạt bổï công an. 


Câu này bị lai cấu trúc tiếng Anh. Cứ thử kiểm lại bằng tính tịnh tiến, ta sẽ thấy 
không ai đặt một câu hỏi khó chấp nhận như dưới đây: 


(49) Bố tôi bị phạt đai ? 

Trên thực tế, người Việt không nói “Bố rôi bị phạt bởi công an” mà là nói: 
(50) Bố tôi bị công an phạt. 

bởi cách trả lời này mang tính tịnh tiến chấp nhận được. Xem tiếp trường hợp: 
(51) Bố anh bị gì ? 


59 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 
Từ đây có nhiều câu trả lời: 

(52) Bố tôi bị bệnh (hoặc thất nghiệp, phạt, lường gạt, V.V.) 

Giả sử bị ai đó làm cái gì, người Việt sẽ hỏi: 

(53) Bố anh bị đi làm cái gì ? 

Từ đây mới có câu trả lời tịnh tiến, ví dụ: 

(54) Bố tôi bị công an phạt. 

(55) Bố tôi bị hãng sa thải. 

(56) Bố tôi bị người ta lường gạt. 

Thành thử không ai nói: 


(57) Bố tôi bị sa thải bđ/hãng. 
(58) Bố tôi bị lường gạt Đởï người ta. 


Tương tự vậy, người Việt không nói: 


(59) Bả bị cắn bđi chó. 

(60) Đứa con út được cưng chìu øđƒbố mẹ. 

(61) Cuộc thi hoa hậu được tổ chức bởi hãng nước hoa Chanel. 
(62) Tội ác sẽ bị lên án bởï xã hội. 


mà là nói: 


(63)  Bả bị chó cắn. 

(64)_ Đứa con út được bố mẹ cưng chìu. 

(65) Cuộc thi hoa hậu do hãng nước hoa Chanel tổ chức. 
(66) Tội ác sẽ bị xã hội lên án. 


Giả như “chó”, “bố mẹ”, “hãng nước hoa Chanel”, “xã hội” không phải là các 
yếu tố gây ra hành động (tác nhân) đi chăng nữa, vẫn có trường hợp muốn diễn 
tả trạng thái bị động mà người Việt không thể bắt chước y hệt cách lập câu của 
người Anh: 





' Chủ ngữ logic (sẽ giải thích chỉ tiết sau) 
60 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(67) A mountain was seen 1n the distance. 
(68) Một ngọn núi đã được trông thấy ở đằng xa. 


Câu dịch sát ngữ pháp như vậy không được tự nhiên vì chúng ta đã sao chép 
nguyên cấu trúc tiếng Anh vào câu tiếng Việt. Cách hành ngôn đó là của người 
Anh. Còn cách hành ngôn của người Việt thông thường là: 


(69) Người ta thấy có một ngọn núi ở đằng xa. 
(70) Người ta thấy một ngọn núi ở đằng xa. 
(71) Có một ngọn núi ở đằng xa. 


Những câu trên mang tính tịnh tiến chấp nhận được. Ví dụ: 


(72) Hỏi: Người ta thấy øì? 

(73) Trả lời: Người ta thấy một ngọn múi. 

(74)_ Hỏi tiếp: ... ngọn núi ở đâu ? 

(75) Cuối cùng là câu trả lời: Người ta thấy một ngọn núi ở đằng xa. 


Ta thấy, mọi câu nghi vấn đều được trả lời hữu lý mà người Việt chấp nhận. Còn 
câu “Một ngọn núi đã được trông thấy ...” khó được chấp nhận theo kiểu hỏi và 
trả lời: 


(76)_ Hỏi: Một ngọn núi £hế nào 2 
(77)_ Trả lời: Một ngọn núi đã được trông thấy. 


^Z 


Dùng động từ “rông thấy” ở thái bị động cho chủ ngữ “một ngọn núi” không 
thích hợp. Người Việt không chấp nhận tính tịnh tiến này. Đành rằng câu không 
sai ngữ pháp, nhưng không ổn về cách dùng từ. Đây là một vấn để thuộc phạm 
trù ngữ nghĩa (sẽ nói chi tiết ở các chương sau). Lý thuyết thì có, song có lẽ cũng 
chẳng cần, bởi chắc chắn mỗi người dịch rành tiếng Việt cũng thừa biết động từ 
nào dùng được cho danh từ nào. 


„ 


Cả những cấu trúc để diễn chứa mệnh đề chính và mệnh để phụ trong tiếng Anh 
tưởng chừng rất dễ dịch sang tiếng Việt, thế nhưng không hẳn thế: 


(78) Itwas I who knocked at your door. 


Nguyên câu trên là mệnh đề chính (main clause). Phần “who knocked at your 
door” là mệnh đề phụ (subordinarte clause). Đây là hình thức câu chẻ (clef 


61 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


senfence) thường thấy trong tiếng Anh. Nếu sao chép cả cấu trúc này vào tiếng 
Việt, chúng ta sẽ được một câu nghe khá lạ taI: 


(79) Đó là tôi người đã gõ cửa phòng anh. 
Người Việt không nói thế. Cao lắm họ nói: 
(80) Chính tôi đã gõ cửa phòng anh. 


Hình thức câu chẻ trên hầu như không thấy trong tiếng Việt. Một trường hợp 
khác là hình thức dùng “/ø”: 


(81) You forget 7o answer his letter. 
(82) * Anh quên để trả lời bức thư của hắn. 


Người Việt không nói vậy mà là nói: 


(83) Anh quên trả lời thư hắn. 
(84) Anh quên trả lời bức thư của hắn. 


Hoặc: 


(85) II come /ø see you tomorrow. 
(86) ? Tôi sẽ tới để thăm anh ngày mai. 


Thay vì vậy, vẫn có cách nói thuần túy Việt Nam: 


(87) Mai tôi sẽ ghé thăm anh. 
(88) Ngày mai tôi sẽ ghé thăm anh. 


Hoặc: 


(89) She loves 7o read novels. 
(90) * Cô ta yêu thích để đọc tiểu thuyết. 


Thay vì vậy, người Việt nói: 


(91) Cô ta thích đọc tiểu thuyết. 


62 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Nói chung, thay vì dùng “?ø” giữa hai động từ như người Anh, người Việt thường 
ghép 2 động từ lại một: “quên trả lời”, “ghé thăm”, “thích đọc”, ... Tất nhiên 
trong tiếng Việt cũng có cách dùng“để” mà thường bị hiểu nhầm là hoàn toàn 
đồng nghĩa với “o” của tiếng Anh hoặc “zu” của tiếng Đức. Trong tiếng Việt, 
“để” nằm giữa hai động từ cốt để diễn tả một hành động nhằm mục đích gì, hoặc 
để diễn tả ý nghĩa nhằm mục đích gì. Hiểu nôm na là “để chỉ vậy ?”: 


(92) Ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn. 
(93) Sở dĩ tôi phải giải thích dông dài là để anh đừng hỏi nữa. 


Tiếng Anh có nhiều cấu trúc câu khá giống tiếng Việt. Không những chỉ câu xác 
định mà còn cả câu hỏi có/ không (yes⁄no question). Một trường hợp điển hình là 
câu hỏi “phẩđi không”. Có nhiều ý kiến cho rằng, đây không phải là cấu trúc 
thuần tiếng Việt. 


(94) They are Vietnamese, aren't they ? 
(95) Họ là người Việt phải không 2 


Người Đức cũng có cách hỏi tương tự: 


(96) Sie sind Vietnamesen,nicht  wahr 2 
(Họ) (là) (người Việt), (không) (phải) ? 


Có lẽ người Việt, người Đức không có nhiều cách hỏi như người Anh. Người Anh 


còn có những cách hỏi khác: 


(97) He can swIm, can'ˆt he ? 
(98) He will play football, won't he 2? 
(99) He speaks English, doesnˆt he ? 


mà người Việt, người Đức không thể dịch đúng cấu trúc. Ví dụ một câu: 

(100) He can swim, can't he ? 

(101) *Anh ấy có thể bơi, có thể không ? 

(102) * Er kann schwimmen, kamn er nicht ? 

Khó có thể quả quyết rằng, “phải không” là cấu trúc lai tiếng Anh hoặc tiếng 


Đức. Người ta chỉ biết xưa nay người Việt vẫn dùng lối hỏi này, đại để nó tương 
đương với “à”, “ch gì”, ... nhưng nghiêm chỉnh hơn: 


63 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


(103) Họ là người Việt à 2 
(104) Họ là người Việt chứ gì ? 


Có thể đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. “Phđi không” có nghĩa như “đúng 


không”, “đúng chứ gì”, một ngữ đoạn phụ có chức năng đặt nghi vấn về câu xác 
định “Họ là người Việt” phía trước. 


Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp là những ngôn ngữ tuyến tính. Trái hẳn lại, 
tiếng Đức là một ngôn ngữ phi tuyến tính. Tiêu biểu là động từ trong câu tiếng 
Đức thường nằm ở cuối câu, nếu câu có hai động từ trở lên, hoặc bị đảo ngược 
lên trước chủ ngữ (chủ từ), nếu phần bổ ngữ (túc từ) nằm ở đầu câu. 


Động từ nằm cuối câu: 


(059) Er möche mít 1hr sprechen. 
(Hắn) (muốn) (với) (cô ta) (nói chuyện) 


Động từ bị đảo ngược: 


(106) Mit 1lhr möchte er sprechen. 
(Với) (cô ta) (muốn) (hắn) (nói chuyện) 


Nghe một ngôn ngữ tuyến tính, nhiều khi người nghe có thể đoán trước người nói 
muốn nói gì dù câu chưa chấm dứt. Còn khi nghe tiếng Đức, người nghe phải 
kiên nhẫn đợi người nói nói hết câu vì động từ nằm mãi tít đằng sau. Ví dụ “Er 
möchte mit ihr....” (hắn muốn ... với cô ta) nhưng hắn muốn gì ? Muốn nói 
chuyện với cô ta (mit ihr sprechen), hay muốn đi xem cinê với cô ta (mút thr ins 
Kino gehen) ? Còn biết bao động từ khác nữa: sống, chết, thức, ngủ, v.v.. Nên 
cẩn thận bởi không phải bao giờ người nghe cũng có thể hiểu ngầm hoặc đoán 
trước được ý người Đức khi họ chưa nói hết. Vả lại câu cú tiếng Đức thường dài, 
người nghe lại càng nên “lịch sự” kiên nhẫn lắng nghe. Ngay cả trường hợp động 
từ phụ bị đảo ngược, người nghe cũng phải đợi câu chấm dứt vì động từ cũng có 
thể nằm ở cuối câu. 


Một ví dụ không tuyến tính nữa trong tiếng Đức là cách đọc số. Ví dụ 64, người 
Việt đọc theo thứ tự tuyến tính: 


(107) Sáu mươi bốn 


64 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Người Đức đọc là: 


(108) Vier und sechzig 
(bốn) (và) (sáu mươi) 


Có lẽ người Đức nhìn thấy con số 4 trước khi thấy con số 60 ? Trong khi đó, 
người Anh đọc theo thứ tự như người Việt. 


(109) Sixty four 
(sáu mươi) (bốn) 


Nhận xét: Chỉ cần dịch 1-1 tiếng Đức sang tiếng Việt cũng đủ thấy câu cú hai 
ngôn ngữ khác nhau một trời một vực. Kết quả dịch thường đưa đến một câu rất 
lạ mà người Việt không bao giờ nói thế. Điều này cũng đúng luôn cho những 
người Việt đã sinh sống lâu năm ở Đức, nhuần nhuyễn tiếng Đức như người Đức 
nhưng trong thực tế, khi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt hoặc viết bằng 
tiếng Việt, cách hành ngôn của họ vẫn không thể lai ngữ pháp tiếng Đức một 
cách dễ dàng. Điều này dễ hiểu, bởi nguyên tắc hành ngôn của người Việt là cố 
vẽ lại trình tự nhận diện và nhận thức càng trung thực càng tốt. 


Bằng cách so sánh bên trên, chúng ta mới hiểu tại sao người Việt dễ tiếp nhận 
những cấu trúc của các ngôn ngữ tuyến tính như tiếng Anh, tiếng Pháp. Còn phi 
tuyến tính như tiếng Đức, rất khó. Tuy vậy, tất cả đều tương đối. 


Nói chung, đối với ngoại ngữ nào cũng vậy, muốn xác định sự khác biệt giữa 
cấu trúc tiếng Việt và cấu trúc của một ngoại ngữ nào đó, người nói/nghe lý 
tưởng (s.s. chương 1) chỉ cần dịch ra từng chữ một theo cách dịch 1-1, rồi sau đó 
dùng thẩm năng/dụng năng ngôn ngữ của mình, xem thử chuỗi từ vừa dịch, người 
Việt (người nóinghe lý tưởng) có ai nói vậy không. Xin lưu ý là nói chứ không 
phải viết. Một câu văn nói mang tính để diễn thường đúng ngữ pháp hơn văn 
viết. Tuy vậy, không có nghĩa là văn nói bao giờ cũng chuẩn. 


VĂN NÓI VÀ VĂN VIẾT 
Viết và nói là hai hình thức sinh hoạt ngôn ngữ. Cả hai đều đòi hỏi ngữ pháp, 


song chưa chắc cách hành ngôn đã giống nhau. Thử xem vài khác biệt (đặt điều 
kiện, người sử dụng ngôn ngữ là người nói/nghe lý tưởng). 


65 


CHƯƠNG 3 SỰ THAY ĐỔI CỦA NGÔN NGỮ 


Khi nói, nhất là khi đối thoại, người nói không có nhiều thì giờ suy nghĩ. Với 
thẩm năng và dụng năng ngôn ngữ, người nói phải lập câu cho đúng và nói ngay. 
Thêm vào đó, người nói còn phải chuẩn bị trình bày những ý tưởng tiếp theo. 
Tiến trình nói diễn ra với một vận tốc cao đến nỗi những quy tắc ngữ pháp vẫn ở 
dạng vô thức, trung thực nhất mà người nói không có thì giờ biến hóa. Trong khi 
viết, người viết có nhiều thời gian hơn. Có thời gian, người viết thường có tâm lý 
chọn lựa từ ngữ, trau chuốt câu cú. Hành động ngôn ngữ cố ý này chủ yếu là 
muốn cho câu viết thêm văn chương, mạch lạc. Thế nhưng nếu không cẩn thận, 
hành động ấy rất dễ dẫn đến hậu quả là ngữ pháp bị biến hóa, bị phức tạp hóa 
và không còn đúng như những quy tắc ngữ pháp nguyên thủy đã lóe ra từ vô 
thức ngay ban đầu. Một câu văn viết có thể dài, được soạn kỹ, được văn chương 
hóa, ngược lại, một câu văn nói thường ngắn hơn, trung thực hơn, bình dân hơn 
hoặc dễ hiểu hơn. Tuy nhiên, trong khi nói cũng có hiện tượng vụng về do thiếu 
thẩm năng và dụng năng ngôn ngữ, hoặc do sống động, ví dụ hiện tượng lặp lại 
một đoạn câu hoặc từ nhiều lần: 


(110) Chào bác, chào bác ạ. Mời bác, mời bác vào nhà chơi, vào nhà chơi. 
(111) Ê!Ê! Làm cái gì đó ? Làm cái gì đó ? 


Kể cả văn nói tiếng Việt trong văn bản nhiều khi cũng không còn trung thực và 
tự nhiên như câu nói thực ở ngoài đời. Dĩ nhiên những hiện tượng này cũng 
thường xảy ra ở những ngôn ngữ khác. 


Một hiện tượng khác cũng thường xảy ra là trong khi nói, ngữ pháp ít bị lược bỏ, 
trừ những trường hợp nói cộc lốc. Câu nói của tiếng Việt được phân giới khá rõ 
bằng “?hì”, “là”, “mà”. Những từ này đóng vai ngữ pháp quan trọng như “o be”, 
“have” của tiếng Anh hoặc “sen”, “haben” của tiếng Đức. Hầu như không có 
người Việt nào lược bỏ các từ “?”, “là”, “mà” trong khi nói như khi viết. So với 
người Anh hoặc người Đức, có lẽ hành động ngôn ngữ của người Việt khác họ ở 
chỗ này. Trong văn viết, thay vì dùng “?ì”, “là”, “mà”, người Việt thường dùng 
dấu phẩy để phân đoạn. 


Có một cách tránh sự xa rời đặc tính ngữ pháp tiếng Việt trong văn viết là nên 
chép ra điều mình muốn diễn tả bằng văn nói, rồi sau đó dùng các phương pháp 
như phép tỉnh lược, phép thế, phép đặt câu hỏi, phép bố trí, phép hoán vị mà 
chọn lựa, thêm bớt từ ngữ, trau chuốt câu cú cho hoàn chỉnh như ý muốn. Các 
phương pháp này sẽ được trình bày chi tiết ở chương sau. 


66 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 4 


VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


VẬT LIỆU NGÔN NGỮ 


Cho dù mỗi nhà ngôn ngữ học có cách nhìn và định nghĩa khác nhau về ngôn 
ngữ, song nếu rút ra những ý chung, thì ngôn ngữ tự nhiên (natural language), tức 
ngôn ngữ con người (human language), bao giờ cũng là một tập hợp gồm tất cả 
các câu, chuỗi từ, cụm từ, từ, ký tự, âm có giới hạn, có ý nghĩa hoặc sử dụng 
được để tạo ra ý nghĩa. 


Không bàn về ngôn ngữ đặc biệt như ngôn ngữ toán, ngôn ngữ lập trình, ngôn 
ngữ của người câm,... thì mỗi ngôn ngữ tự nhiên bao giờ cũng bao hàm hai 2 
yếu tố: âm thanh và chữ viết. 


Trong ngôn ngữ tự nhiên, những đơn vị nhỏ nhất được dùng để biểu thị âm thanh 
và tạo thành chữ viết - có thể nói - là &ý #ự (charac£er). Ký tự là tập hợp của 
mọi mẫu tự (alphabet), hình tự (ideo-graph) và dấu (sjøgn). 


(I) Mẫu tự: La Tinh (a, b, c,...), Hy Lạp (œ, B, z).... 
(2) Hình tự tiếng Hoa, Nhật, Đại Hàn, ...: j BỊ 2T 
__s8#øøon | IW[Đ1 


(3) Dẫn: P3 xi ý 13 adv<v° (lau 


Ký tự được dùng để thành lập cựưn ký tự (group of characters). Đối với trường 
hợp ngôn ngữ dùng hình tự như tiếng Hoa, Nhật, Đại Hàn, ... tự bản thân mỗi ký 
tự có thể đã là một đơn vị ngôn ngữ có ý nghĩa. Hình tự chẳng qua là một hình 
tượng được vẽ bằng nhiều nét ngang, dọc, chấm, phẩy, ... 


(4) Bã (Nam), ÄR (Quốc) 


67 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Một ký tự được xem như thuộc về một ngôn ngữ, nếu nó có khả năng tạo thành 
chữ viết của ngôn ngữ ấy. Có nhiều ngôn ngữ dùng ký tự giống nhau. 


5) @§^$%%&~#8*: một cụm ký tự vô nghĩa. 


Chào: một cụm ký tự tiếng Việt. 
Griien: một cụm ký tự tiếng Đức. 
House: một cụm ký tự tiếng Anh. 
Espafol: một cụm ký tự Tây Ban Nha. 
Latinum: một cụm ký tự La Tỉnh. 


Một cụm ký tự có thể có ý nghĩa, có thể không. Có trường hợp, một cụm ký tự 
không thể đứng một mình mà phải kết hợp với một cụm ký tự khác để thành lập 
một đơn vị ngôn ngữ có ý nghĩa. Tiêu biểu là /iển tố và hậu tố của những ngôn 
ngữ đa âm (Anh, Đức, Pháp, Ý, ...): 


Tiền tố (prefäx) là cụm ký tự có ý nghĩa nhưng không thể đứng độc lập mà 
phải được gắn phía trước một cụm ký tự khác để thành một đơn vị ngôn ngữ có ý 
nghĩa. 


Hậu tố (postfx}) có thể có ý nghĩa nhưng không thể đứng độc lập mà phải 
được gắn phía sau một cụm ký tự khác để thành một đơn vị ngôn ngữ có ý nghĩa. 


Một hay nhiều cụm ký tự có thể sinh ra một # (worđ). Trên bình diện cú pháp. 
giới ngôn ngữ học Tây phương xem íờ như một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất, có âm, 
ý nghĩa và loại fÈ vựng (lexical) nhất định (danh từ, động từ, tính từ, liên từ, giới 
từ, ...). Người ta gọi đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất này là đơn vý cú pháp (synfax 
un/£) nhỏ nhất. 


(@)  a. “Ăn” là một cụm ký tự có nghĩa. Vậy, “ăn” là một từ. Nói rõ hơn, 
“ăn” là một đơn vị cú pháp nhỏ nhất, có ý nghĩa, là một động từ, 
đứng độc lập dưới dạng một #t đơn (síngle word]. 

“Nãn” là một cụm ký tự không có nghĩa, không thể coi là một từ. 

C. “Ăn” ghép với “năn” thành “ăn năn”, một từ có nghĩa nhưng lại 
không dính dáng gì tới “ăn”. “Ăn năn” là một đơn vị cú pháp nhỏ 
nhất có ý nghĩa, và là một động từ. 





cồn được gọi là riếp đầu ngữ. 
? còn được gọi là riếp vĩ ngữ (suffix). 


68 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


d. “Ilmternet” (liên mạng) là một từ được ghép từ “inter” (Hên) + “nef” 
(mạng). “Neí” là một từ có thể đứng một mình như một danh từ. 
“Inzer” là một tiên tố không thể đứng một mình 

e. “Schonheif” (cát đẹp) là một từ được ghép từ “schỏn” (đẹp) + “heif” 
(cái) trong tiếng Đức, là một danh từ. “Sehỏn” là một tính từ có thể 
đứng một mình. “Hz¡/” là một hậu tố để thành lập danh từ. 

1, Từ còn có thể chứa nhiều hơn 2 cụm ký tự: “hảo cầm viên", “câu 


»Ắ « & 


lạc bộ”, “hàng không mẫu hạm", “trưng cầu dân ý*,... 


Đối với tiếng Việt, một cụm ký tự như vậy được coi như một chữ(tiếng. Viết thì 
gọi là chữ, nói thì gọi là tiếng. Tổng quát, từ là kết quả của nhiều chữ hợp lại. 
Nếu từng chữ là từ, thì kết quả ấy là một £Ỳ ghép (compound word), 


Từ ghép rất phổ biến trong ngôn ngữ độc âm, song không phải là không có trong 
những tiếng đa âm, chẳng hạn như tiếng Đức, một ngôn ngữ nổi tiếng về nghệ 
thuật ghép từ (Wortbildung). 


Đối với tiếng Việt, dù ngày nay chúng ta không dùng hình tự như chữ Hán, chữ 
Nôm để thành lập một đơn vị ngôn ngữ có ý nghĩa như xưa, thế nhưng tiếng Việt 
vẫn khác các ngôn ngữ sử dụng ?ình vị (morpheme). Hình vị được hiểu là cụm ký 
tự tự tạo có hình thức nhất định, có ý nghĩa và cách phát âm riêng biệt. Trong 
tiếng Việt, cấu tạo của mỗi đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất bao gồm một số âm nhất 
định. Đơn vị này cố định. Nói cách khác, một từ tiếng Việt bao giờ cũng ở thể 
nguyên mẫu. Trong khi đó, như một cách hình thức hóa từ ngữ, một từ nguyên 
mẫu trong ngôn ngữ Âu châu có thể được chia ra thành nhiều hình vị khác nhau 
nhằm mô tả ngôi thứ, số lượng, thời gian, tính sở hữu, phái tính, ... Cụ thể, động 
từ nguyên mẫu (infinitive verb) được chia ra thành nhiều hình vị nhằm diễn tả 
nhân vật số nhiều/số ít, ngôi thứ, hoặc thời gian (hiện tại, quá khứ). 


(7). :È) “Go” (đi) là một động từ nguyên mẫu của tiếng Anh. 
“Go” (đi) diễn tả ngôi 1/2 của số ít, 1/2/3 của số nhiều, hiện tại. 


Œ “Goes” (đi) diễn tả ngôi ba, số ít, hiện tại. 
8) a. “Gehen” (đi) là một động từ nguyên mẫu của tiếng Đức. 
d. “Gehe” (đi) diễn tả ngôi một, số ít, hiện tại. 
e. “Gehst” (đi) diễn tẳ ngôi hai, số ít, hiện tại. 
l *“Ging” (đi) diễn tả ngôi một, số ít, quá khứ. 
g.  “Gingst” (đi) diễn tả ngôi hai, số ít, quá khứ. 
h. .w. 


69 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Tiếng Việt không có hình thức chia động từ . Động từ “đi” bao giờ cũng ở thể 
nguyên mẫu “đi”. 


Khoan xét đến tính “nói được hay không” trong ngôn ngữ, thì nhiều từ/cụm ký tự 
có khả năng sinh ra một cm £; nhiều cụm từ có khả năng sinh ra một chuỗi ft. 
Xin lưu ý, chúng ta sẽ dùng hai khái niệm này khá thường xuyên. Cựm rừ được 
hiểu như vài ba từ/cụm ký tự ghép lại. Chuỗi rừ lớn hơn, được hiểu như đoạn câu 
hoặc cả câu (không xét về mặt cú pháp). Chỉ cần hiểu tương đối vậy thôi. 


“Thằng Bờm có cái quạt mo” là một chuỗi từ. 


@) 
“thằng Bờm”, “cái quạt mo”, “Bờm có cái”, ... là những cụm từ. 
“thằng”, “Bờm”, “có”, ... là những từ. 

“Thằng Bờm có cái ®&~#*” là một chuỗi từ nhưng “@&~#*” là 
một cụm ký tự không có trong tiếng Việt (những trường hợp 
không thực tế này không bàn tới). 


Đo cet® 


Nếu ứng dụng tin học, đặc biệt là những phương pháp írí thông mình nhân tạo 
(artficial intelligence), để thiết lập hệ nhận diện ngôn ngữ (language 
recognizing system), chắc hẳn tiếng Việt sẽ có nhiều lợi điểm so với những ngôn 
ngữ thiên về hình vị. Dễ thấy nhất là ngay công đoạn phân tích tín hiệu (signal 
analyse) và phân tích cú pháp (syntax analyse). Do không cần phải chia động từ, 
máy tính có thể tiết kiệm được rất nhiều chỗ trong băng từ vựng (lexical ban). 
Tốc độ xử lý dữ liệu cũng tối ưu hơn vì đỡ mất thì giờ tìm kiếm hoặc phẩi xuyên 
qua nhiều bước, nhiều thao tác. Giải thuật lập trình nhờ vậy mà đỡ phức tạp hơn. 


Định nghĩa từ là một vấn đề thường gây tranh cãi. Một trong những nguyên nhân 
chính là do cách cấu tạo từ của từng ngôn ngữ khác nhau. Khó có thể định nghĩa 
hiển ngôn và tổng quát “ờ là gì” cho mọi ngôn ngữ trên trần thế, song rõ ràng, 
cách cấu tạo từ tiếng Việt không thiên về hình vị như ngôn ngữ Âu châu. Từ là 
sản phẩm của một cụm từ hoặc nhiều cụm ký tự. Chúng ta tạm gọi mỗi cụm ký 
tự giới hạn này là một “ch#” hay một “iếng”. Tất nhiên còn nhiều cách gọi 
khác. Ví dụ, theo Phan Khôi (1997), mỗi cụm ký tự là một “?”. 


Việc xem “từ là sản phẩm của chữ hay tiếng” xuất phát từ sự quan sát cách làm 
việc thực tế của một hệ nhận diện ngôn ngữ có khả năng hiểu tiếng Việt. Điều 


này có thể giải thích được. Thử nhìn sơ nguyên tắc của hệ thống này. 


Một hệ nhận diện ngôn ngữ thô sơ nhất gồm có 4 thành phần: 


70 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


° Phân tích tín hiệu (signal analyse) 
° Phân tích cú pháp (syntax analyse) 
° Phân tích ngữ nghĩa (semantic analyse) 


° Băng dữ liệu (database) 


Tín hiệu đầu Phân tích Phân tích Phân tích 
vào (nput tín hiệu cú pháp ngữ nghĩa 


signal): (signal (syntax (sematic 
tiếng/chữ analyse) analyse) analyse) 





Băng dữ liệu (database) 







Từ vựng (lexical) 
Quy tắc ngữ pháp (grammatical rules) 
Ngữ nghĩa (semantic) 

Quy tắc logic (logic rules): logic mờ 
(fuzzy logic), logic vị ngữ (predicate 
logic), ... 


Trong một hệ nhận diện ngôn ngữ, phân fích tín hiệu là công việc đầu tiên mà 
máy phải làm khi nhận được một chuỗi từ được gửi vào bất kể dưới dạng nói hay 
dạng viết. Đây là những /ín hiệu đầu vào (input signal). Ví dụ gửi chuỗi từ “Tôi 
đi” vào máy. Tín hiệu đầu tiên máy sẽ nhận được là “ô¡”, kế tiếp là “đi”. Thoạt 
tiên, máy sẽ kiểm tra xem tiếng/chữ “ôi” có nằm trong băng từ vựng (thuộc 
băng dữ liệu) hay không. Nếu không, nó sẽ không hiểu và sẽ hỏi lại “#Ó có 
nghĩa là gì ?”. Quá trình này tự nhiên giống như một đứa bé học một chữ mới, vì 
chưa hiểu, nó sẽ hỏi lại bố mẹ. Hỏi là để học. Đối với một ứng dụng trí thông 
minh nhân tạo thì đây là tiến trình thu thập kiến thức. 


Trong quá trình học, có trường hợp máy không hiểu vì người nói phát âm sai, 
hoặc không rõ ràng, hoặc máy nghe chưa quen, hoặc máy bị ... hỏng. Loại bỏ 
trường hợp máy hỏng, chúng ta thấy, “nghe không rõ” là một chuyện rất bình 
thường trong khi đàm thoại. Chẳng hạn đối với người Việt, giọng người Trung 
nói, người Bắc nghe không quen, giọng người Nam nói, người Trung nghe không 
hiểu. Ban đầu là vậy, phải nghe quen dân, tức là học, là thu thập kiến thức, rồi 
mới hiểu. Máy cũng thế, cũng phải học như người. 


71 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Nói một cách lý thuyết, người hoặc máy không hiểu một dữ liệu là do dữ liệu ấy 
chưa bao giờ tổn tại trong bộ não của người hoặc trong băng dữ liệu của máy. 
Muốn biết một dữ liệu có tổn tại hay không, thì phải coi lại, nghĩa là ?ìm 
(search). Tìm nghĩa là đi so sánh cái đữ liệu muốn tìm (sample) với tất cả những 
dữ liệu mẫu (paHern) đã tổn tại trong bộ não, trong băng đữ liệu xem có trúng 
hoặc xứng hay không, có frùng hợp (mafching) hay không. 


Ở trong máy, mọi dữ liệu mẫu đều được lưu trữ dưới dạng zmã nhị phân (binary 
code), cho nên một dữ liệu mới được đưa vào máy cũng phải được mã hóa nhị 
phân, thì máy mới hiểu, mới làm việc được. Đơn vị tiêu chuẩn của mã được tính 
bằng Byte. Dữ liệu càng nhiều, số Byte càng nhiều. 


Tìm mẫu-trùng hợp (paHern-matching) là đối chiếu chuỗi Byte dữ liệu được đưa 
vào với chuỗi Byte dữ liệu mẫu. Hai Bytes giống nhau nghĩa là rùng nhau 
(maïích). Còn không, hai dữ liệu không hoàn toàn giống nhau. 


Nhận diện chữ đối với máy không khó và nhanh. Chỉ cần một dòng lệnh cũng đủ 
biết chữ ấy có nằm trong băng dữ liệu hay không, máy có biết chữ này không, ví 
dụ dùng lệnh SELECT của SQL (Structured Query Language » : 


SELECT * FROM Lexical WHERE Word = “tôi” 


(Nghĩa là giả sử đã tổn tại một bảng (1¡s:) tên là Lexical chứa mọi dữ liệu giống 
một cuốn tự điển khổng lồ. Hỏi: có chữ “ô¡” trong bảng ấy hay không ? Nếu có, 
nó sẽ liệt kê mọi tính chất của chữ “ô¡”, nếu không, nó sẽ báo là không có phần 
tử ấy; mọi tính chất của chữ “ô¡” đều trống (NULL)). 


Nhận diện /iếng (sound) mới khó bởi vì đây là âm thanh. Mỗi âm thanh đều nằm 
dưới dạng sóng sine/cosine có biên độ, tần số, ... khác nhau. Hàm lượng giác 
sine/cosine đối với máy tính là một loại hàm phức tạp, đòi hỏi rất nhiều thời gian 
tính. Tất cả mọi yếu tố biên độ, tần số, ... phải được mã hóa. Khi so sánh, bắt 
buộc phải so sánh tất cả mọi yếu tố, rất tốn thời gian. Hơn nữa, từng tiếng nói 
được gửi vào máy không phải bao giờ cũng cố định như một hằng số mà có lúc 
nhẹ, lúc mạnh, lúc nhanh, lúc chậm, lúc trong, lúc đục, lúc trầm, lúc bổng, Sua 
Những yếu tố này làm thay đổi biên độ sóng, tần số sóng, ... Vì thế, kết quả so 
sánh sóng chỉ có thể gần đúng. Bởi vì chỉ gần đúng, cho nên độ chính xác nhận 
diện âm thanh đương nhiên không thể cao bằng nhận diện chữ. 





3 Trên thực tế, PROLOG là ngôn ngữ lập trình thường dùng cho hệ nhận điện ngôn ngữ. 


72 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 





2V e rI L2 b_ L t ö ° z 


Sóng của các cụm ký tự “available”, “to”, ws”. Giọng của 
Noam Chomsky. (Tài liệu: Wagner 1999). Mỗi ký tự có một 


sóng khác nhau. 


Khác với âm thanh, một chữ viết cũng là một cụm ký tự nhưng được mã hóa trực 
tiếp bằng đơn vị Byte thay vì hàm số. Mỗi ký tự (character) là một Byte (8 Bits), 
chẳng hạn theo mã ASCHI hoặc 2 Bytes theo mã UNICODE. So sánh một chữ 
viết với một chữ viết nghĩa là so sánh từng Byte của chữ này với từng Byte của 
chữ kia cho đến hết chuỗi Byte (một trong hai). Một ví dụ, hãy xem chữ “ôi” có 
nằm trong băng dữ liệu từ vựng hay không 







Tín hiệu đâu vào: Băng dữ liệu: 
tôi: Phần từ vựng 
T4 sẻ 
6E tộc trưởng: 
83 IE 
69 



















































o0I:|O 














G:|H|+ 





œ 











(a|5 | 











Olctr 








B-| an 





© 
5 





Bảng mẫu trùng hợp 
(pattern maching list) 
liệt kê những từ tìm thấy: 




















tôi 
































73 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Chữ “ô¡” ở đầu vào được so sánh với những từ gần giống trong băng dữ liệu. Từ 
trong băng dữ liệu đã được xếp đặt theo thứ tự alphabet. Ta thấy, thao tác so 
sánh chạy theo mũi tên từ trên xuống dưới. Xuyên qua nhiều chữ không giống, 
máy tiếp tục so sánh “ôi” với “?ộc rưởng”. Cũng không giống. Đi tiếp sang từ 
kế, cuối cùng gặp “zô¡”. Giống. Tìm thấy. Ngừng. 


Tương tự cách tìm chữ viết, tiếng cũng có thể được truy tìm bằng nguyên tắc so 
sánh mẫu như trên, chỉ có điều là phức tạp hơn nhiều. 


Bất kỳ một chữ hay một tiếng sau khi được tìm thấy, dù chính xác hay gần đúng, 
cũng sẽ được ghi vào bảng mẫu trùng hợp (pattern maching list). Bảng này cần 
cho công đoạn phân tích cú pháp kế tiếp. 


Chúng ta có thể nhận thấy rằng, tìm kiếm một từ tiếng Việt — nhìn chung - chắc 
chắn phải nhanh hơn tìm kiếm một từ tiếng Anh hoặc tiếng Đức. Thử tưởng 
tượng, truy tìm động từ “gehen” của tiếng Đức sẽ lâu thế nào, vì động từ được 
chia cho đủ mọi trường hợp (gehen -> gehe, gehst, geht, gingen, gingst, ging, 
8egangen,...). Ngay ví dụ này, băng dữ liệu tiếng Đức cần nhiều chỗ để chứa tất 
cả mọi hình vị của từ nguyên mẫu “gehen”, trong khi đó tiếng Việt chỉ chiếm 
một chỗ độc nhất là: “đi”. 


Trên thực tế, khâu phân tích tín hiệu không chỉ đón nhận từng tín hiệu một mà 
đợi một chốc để nắm bắt luôn những tín hiệu theo sau. Cách thức nhìn trước 
(look ahead) nhằm mục đích thu thêm nhiều dữ liệu có liên quan đến dữ liệu 


4% 


máy đang để ý (focussing). Giả sử máy vừa nghe ai nói tiếng “Nó” và đã hiểu, 
kế tiếp là nhận tiếng “ăn”, máy sẽ truy tìm chữ này trong băng từ vựng và song 
song đó, nó sẽ chờ xem còn tiếng nào theo sau nữa hay không. Nếu không, coi 
như câu chấm dứt. Nếu có, nó sẽ phối hợp “ăn” với tín hiệu sau, xem hai tín 
hiệu này có lệ thuộc nhau không. Giả sử theo sau “ăø” là “zðăn”, máy sẽ kiểm 
tra xem “ăn năn” có phải là một #øŸhay không. Nếu đúng, nó sẽ quên chữ “ăn” 
và chấp nhận tín hiệu đầu vào là từ “ăn „ăn ”. Còn không, ví dụ, nghe thêm được 
“phở”, nó sẽ tìm trong băng dữ liệu xem có từ “ăn phở” hay không. Nếu không, 
nó sẽ xem “ăn” là một động từ và sẽ tiếp tục đi tìm từ “phớ”. Giả như ầm thấy 
“phở” là một danh từ, nó sẽ ghi chú vào bảng. Hai từ này sẽ được khâu phân tích 
cú pháp công nhận là một động từ ghép qua quy tắc ngữ pháp VP -> VN @sẽ 


nói sau). Dưới đây là cách ghi nhớ dữ liệu của hai bảng mẫu trùng hợp: 


(10) Nó ăn năn. Nó ăn phở. 


74 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Bảng mẫu trùng hợp Bảng mẫu trùng hợp 


Nó ăn năn: Nó ăn phổ: 
nó nó 








(PersPronoun, sing. 3) (PersPronoun, sing. 3) 








ănnăn ăn 
(Verb) (Verb) 
EOL phổ 
(End Of List) (Ñoun) 
EOL 
(End Of List) 
































Những gì đã trình bày ở trên thực ra mới chỉ là nguyên tắc. Trên thực tế, công 
đoạn nhận dạng từ phức tạp hơn nhiều. Trong khuôn khổ bài này, xin miễn đi 
sâu vào chi tiết. Chủ ý là muốn cho thấy, cách cấu tạo từ của tiếng Việt dựa trên 
căn bản ch#/riếng. 


Sơ lược là như thế, còn muốn đào sâu nghiên cứu, nói chung, ngôn ngữ học có 
nhiều hướng đi. Thích nghiên cứu về âm và cấu trúc âm, có ngữ âm học 
(phonefics). Thích dịch sóng âm thành những phần tử diễn tả tinh thần của âm zố 
(speech sound) rồi từ đó tiếp tục phân tích chúng thành âm riết (syllable) và mẫu 
(paftern), thì có âm ví học (phonolosy). Thích nghiên cứu cách tổ chức nhóm 
âm thanh thành những đơn vị ký tự có ý nghĩa (tức hình vị) và từ, thì có hình 
thái học (morphology). Nếu muốn nghiên cứu về cấu trúc, cách sắp đặt từ trong 
lời nói, thì đó lại là phạm vi của cứ pháp học (synfax). Sau khi nghiên cứu về 
cấu trúc lời nói và muốn tìm hiểu ý nghĩa, logic của ngôn ngữ, chúng ta có thể 
đào sâu vào lĩnh vực nợữ nghĩa học (semanfics), dụng pháp học (praginafics). 
Ngoài ra, nếu muốn nghiên cứu về logic ngôn ngữ (tự nhiên, hình thức) hoặc 
cách xây dựng ngôn ngữ lập trình, cách thiết lập hệ nhận diện ngôn ngữ, ... thì có 
ngành ngôn ngữ học điện toán (computational linguistics). 


Đã thông qua các khái niệm về vật liệu cấu tạo đơn vị cú pháp nhỏ nhất có ý 
nghĩa hoặc chức năng trong ngôn ngữ, nay ta tiếp tục xét những thành phần lớn 
hơn và nói được. 


Có trong tay nhiễu từ rời rạc nói được không có nghĩa là khi kết hợp chúng lại 


thành những cụm từ, thì tất cả đều nói được. Tùy ngôn ngữ và cách xếp đặt từ, 
có cụm từ được công nhận là nói được, có cụm từ không. Một từ hoặc một cụm 


75 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


từ chuẩn hình (wellƒormed) đủ nói được sẽ được coi như một /hành fố 
(consfifenf) (tạm hiểu vậy, chúng ta sẽ định nghĩa một cách lý thuyết hơn). 


(11) a. “thằng Bờm”, “cái quạt mo” là hai cụm từ đủ nói được và được xem 
như hai thành tố. 
“Bờm”, “có” cũng là những thành tố nhưng chỉ có một từ duy nhất. 


& “Bờm có cái” chưa đủ nói được, vì thiếu “cái gì”, cho nên chưa phải 
là một thành tố. 


d. “Bờm thằng cái mo quạt”, “cái thằng quạt” là những cụm từ lộn 
xộn, không thể coi là thành tố được. 


Như vậy /hành fế còn có thể được hiểu như một đơn vị cú pháp có quy tắc ngữ 
pháp (grammmatical rule), nói được. Những gì nói được, trước nay chúng ta thường 
gọi là đúng văn phạm. Thay vì dùng khái niệm “văn phạm”, kể từ đây, ta sẽ gọi 
là ngữ pháp (grammar). Xin mượn lời giải thích của Nguyễn Kim Thần: 
“Trước đây ta thường gọi ngữ pháp là “mẹo” hoặc “văn phạm”. Gọi là “mẹo” 
không nói lên bản chất của ngữ pháp. Gọi là “văn phạm” cũng không ổn, bởi vì 
qui tắc ngữ pháp không phải chỉ áp dụng vào việc viết văn, và yếu tố thứ nhất của 
văn không phải là cái gì khác ngoài ngôn ngữ” (Nguyễn Kim Thần 1997: 10) 


Đã thông qua các khái niệm cần thiết, nay đặt câu hỏi, thế còn câu (senfence) 
là gì? 


LewandowsKkIi định nghĩa: 


“Câu là một đơn vị có ngữ pháp, cách phát âm và nội dung theo quy tắc của từng 
ngôn ngữ được tổ chức một cách tuyến tính và có tôn ti như một phương tiện dùng 
để diễn đạt, mô tả và phát ngôn, (và) để truyền thông những hình dung hoặc suy 
nghĩ về tình huống”. 


“({Der Satz Ist eine] grammatisch, intonatorisch und ¡nhaltich nach den 
Regularitäten der Jjeweiligen Sprache linear und hierarchisch organisierte EinheIt 
als Mitel zu Ausdruck, Darstelluing und Appell, zur Kommunikaton von 
Vorstellungen oder Gedanken ũber Sachverhalte)”. (Lewandowski 1990, x. Sz/z). 


Không thiếu sách vở nói về câu: Was ¡sí ein Safz (Ries 1931), Geschichte und 


Kriiik der wichtigsten Satzdefiniionen (Seidel 1935), v.v.. Liệt kê cho đủ, còn 
khoảng 200 định nghĩa khác nhau (Wagner 1999), 


76 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Định nghĩa khái niệm câu cho thật tổng quát, hiển ngôn và hoàn hảo không phải 
là chuyện dễ dàng. Cũng một chuỗi từ có cùng cấu trúc, có ngôn ngữ cho là câu, 
có ngôn ngữ lại không chấp nhận. Thay vì vậy, các nhà ngôn ngữ học đã tìm 
cách dựng nên một lý thuyết nhằm xác định cấu trúc của một phát biểu xem nó 
có thực sự thuộc về ngôn ngữ ấy hay không. Lý thuyết này được gọi là nøg# 
pháp (ørammnar). ĐỂ xác định, theo các nhà khoa học, cần phải có một tập hợp 
chứa đựng mọi quy tắc mẫu đã sản sinh ra ngôn ngữ ấy. Tập hợp này chính là 
quy tắc ngữ pháp. Giả như tất cả các từ nói ra đều thuộc về ngôn ngữ ấy, thì dựa 
vào ngữ pháp, người ta có thể xác nhận chuỗi từ nào đối với một ngôn ngữ nào 
được công nhận là một câu. Nếu được công nhận, câu ấy đúng ngữ pháp, còn 
không, nghĩa là sai hoặc có nghĩa khác. 


(12) “Mary is a preffy girl”, dịch 1-1 theo đúng vị trí của câu tiếng Anh này 
sang tiếng Việt, ta có: “Mary là một đẹp cô gái”. Câu này sai ngữ pháp 
tiếng Việt. Nói đúng phải là “Mary là một cô gái đep”. 


(13) Giả sử người Việt nói “Hắn muốn hôn cô ta”, người Đức nói: “Er möchfe 
sie kủssen”. Dịch sát từng chữ một theo đúng vị trí trong câu tiếng Đức 
sang tiếng Việt: 


Er möchte sie kũssen. 
(Hắn) (muốn) (cô ta) (hôn) 


Ý nghĩa khác hoàn toàn. 


Cho nên, đối với ngữ pháp, vị trí của từ là chìa khóa quyết định xem một chuỗi 
từ có đúng là một câu của ngôn ngữ đang được xét đến hay không. Chúng ta sẽ 
tìm hiểu kỹ hơn về điểm này. 


CẢM GIÁC VỀ MỘT CÂU NÓI ĐƯỢC 


Theo Chomsky, một người có thẩm năng ngôn ngữ là người nói/nghe lý tưởng 
sống trong một cộng đồng tiếng nói đồng nhất và thành thạo ngôn ngữ của mình. 
Giả sử không mệt mỏi, say rượu, người ấy sẽ có thừa khả năng nói, nghe và 
đánh giá một câu nói có thực sự thuộc về thứ ngôn ngữ mà mình thành thạo hay 
không. Song trên thực tế, cho dù người ấy có khả năng xác nhận một câu nói sai 
hay đúng ngữ pháp, nhưng khi hỏi tại sao thế, có thể anh ta cũng mù tịt, chẳng 
biết phải giải thích thế nào. 


Tĩ 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Thẩm năng ngôn ngữ ở hầu hết mọi con người đều nằm dưới dạng vô thức. Con 
người thu thập kiến thức ngôn ngữ từ xã hội như một hình thức sao chép rồi nhớ, 
nói nôm na là người ta nói sao, mình nói vậy. Theo thời gian, mọi kiến thức ngôn 
ngữ nhập vào đầu và được cất giữ dưới dạng những dữ liệu, quy tắc ngữ pháp 
khuôn mẫu. Đó là những mẫu dữ liệu duy nhất mà con người có thể dùng để so 
sánh với dữ liệu nhận vào, xem đó có phải là ngôn ngữ của mình hay không. 
Thao tác so sánh này giông giống như cái ví dụ đi truy tìm từ của hệ nhận diện 
ngôn ngữ đã được trình bày ở bên trên. 


Thực ra, quá trình nhận diện thông thường ấy chỉ thuần cảm giác chứ không phải 
nhờ tri thức khoa học để có thể giải thích một cách hiển ngôn, tại sao câu này 
nói được, câu kia không nói được. Xã hội chỉ dạy cho chúng ta cách nói đúng 
theo những mẫu ngữ pháp, chứ không dạy cho chúng ta cách giải thích cấu trúc 
ngôn ngữ. Công việc ấy là của nhà trường. 


Thế thì chúng ta đã học được gì ở nhà trường ? 


Có lẽ nhiều người, nhất là những người sống ở miền Nam Việt Nam trước 75, 
vẫn còn nhớ, hồi còn đi học, chúng ta không được học nhiều về ngữ pháp tiếng 
Việt. Trong giờ Việt văn, chúng ta học làm luận nhiều hơn. Chẳng hạn thây cô 
cho chúng ta một cái để đại khái như: 


(14) “Bầu ơi thương lấy bí cùng. 
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” 
(Ca dao) 


rồi bảo, các em hãy bình luận. Thế là chúng ta lo bình. Có người thì bình, ý hai 
câu ca dao muốn nói, dù con người khác giống, khác hoàn cảnh sống, nhưng hãy 
yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau. Có người thì bình, bầu và bí là hai loại quả 
nấu canh ăn rất là ngon. Chẳng thầy cô nào bảo chúng ta hãy phân tích “văn 
phạm” hai câu ca dao ấy bao giờ. Nói thế không có nghĩa là chúng ta không 
được học về ngữ pháp. Có lẽ ai cũng đều biết sơ qua những khái niệm như chủ 
từ, động từ, túc từ, mạo từ, danh từ, tính từ, ..., và có thể phân tích được câu dưới 
đây: 


(15) Vị bác sĩ có một tấm lòng nhân hậu. 


e_ “V¡” (tạm gọ!I) là một mạo từ (article). 


78 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


e “bác sĩ” là một danh từ (noun). 

e “có” là một động ft (verP). 

e - “ấm” (tạm gọi) là một mạo từ. 

e_ “lòng” là một danh từ. 

e - “nhân hậu” là một tính từ (adJective). 
e  “Vj bác sĩ” là chủ từ. 

e - “một tấm lòng nhân hậu” là túc từ. 


Hơn thế nữa, chúng ta còn biết: 


1. Có những từ dính chùm thành cụm từ nói được, như “vị bác sĩ”, “một tấm 
lòng”, ... 

2. — Trong câu, mỗi từ đều có vị trí nhất định, ví dụ chủ từ phải đứng trước 
động từ, động từ thường đứng trước túc từ '?. 

3.  HỄ một chuỗi từ có chủ từ và động từ, thì đó là một câu. Có trường hợp 
câu cần túc từ, có trường hợp không. Có trường hợp chỉ có một từ duy 
nhất: “Im !”, “Đi !”,... 


Đại khái đó là những kiến thức ngôn ngữ của chúng ta. Đành rằng chưa giải 
thích được tại sao mình có khả năng lập câu đúng, suy nghĩ đúng, song ít nhất đó 
đã là một căn bản cần thiết giúp chúng ta tìm hiểu thêm về khoa học cú pháp, 
và tự nó cũng khá lý thú. 


Trước nhất, thử tìm hiểu tại sao một câu được coi là nói được. Ví dụ câu: “Vị bác 
sĩ có một tấm lòng nhân hậu”. 


Vớ đại một một cụm từ, ví dụ cụm từ “vj bác sĩ”, ra xem. Cụm từ này gồm có 
hai từ: “vị” và “bác sĩ”. Theo cảm giác, chúng ta thấy cụm từ này mang tính 
danh từ, vì “vị bác sĩ” là một nhân vật. Nói theo ngôn ngữ học truyền thống, cụm 
từ “v¿ bác sĩ” làm chủ từ trong câu. Điều này có lý, bởi chúng ta thường thấy chủ 
từ có dạng danh từ. Vậy thì - suy nghĩ một cách logic - nếu thay thế cụm từ “tị 
bác sĩ” bằng một danh từ hay một cụm từ nào đó cũng mang tính danh từ giông 
giống vậy mà nói được, chúng ta sẽ có một câu nói được: 


(l6) a. Ông bác sĩ có một tấm lòng nhân hậu. 
b. Bà bác sĩ có một tấm lòng nhân hậu. 





® Cứ tạm gọi là chủ từ, động từ, túc từ như đã quen gọi trong ngôn ngữ học truyền thống trước nay 
cho dễ hình dung. Sau này chúng ta sẽ gọi chủ từ là chủ ngữ, động từ là vị từ (predicate), túc từ là 
bổ ngữ (complement). 


79 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Ẳ Cô y rá có một tấm lòng nhân hậu. 
d. Chúa có một tấm lòng nhân hậu. 
e. Phật có một tấm lòng nhân hậu. 


Quả thực, mọi câu đều đúng. Song, nếu đưa một íính rừ vào vị trí ấy, câu sẽ bị 


hỏng ngay: 

(q7) a. * Từ bi có một tấm lòng nhân hậu. 
b. * Thông minh có một tấm lòng nhân hậu. 
& * Khờ khao có một tấm lòng nhân hậu. 


Vậy chứ chỉ có trường hợp danh từ mới dùng được hay sao ? Thử tiếp tục thay 
thế bằng vài cụm từ khác cũng mang tính danh từ: 


(18) a. * Cái bàn có một tấm lòng nhân hậu. 
* Cái ghế có một tấm lòng nhân hậu. 


Ẻ: * Con gà có một tấm lòng nhân hậu. 
d. * Cái nồi có một tấm lòng nhân hậu. 
e. * Con số không có một tấm lòng nhân hậu. 


Kết quả, không câu nào nói được. Tại sao vậy ? Cùng là danh từ mà không làm 
chủ từ được ? 


Chắc chắn sẽ có ý kiến cho rằng, “cái bàn”, “cái ghế”, “con gà”, ... không cùng 
ngữ cảnh (confexí) như những cụm từ “ông bác sĩ”, “bà bác sĩ”, “cô y tá”, ..., tại 


vì chúng không chỉ người. Có lý. Thế nhưng nếu một ông/bà nhà văn nào đó nói: 


(19) a. Quê hương tôi có một tấm lòng nhân hậu. 
b. Thơ ai có một tấm lòng nhân hậu. 


có lẽ nghe vẫn êm tai, mặc dù những cụm từ được đem vào thay thế ấy không 
chỉ người. 


Lối nói này mang tính văn chương bay bướm, bởi lẽ ai cũng biết “ấm lòng” là 
một danh từ dành riêng cho người hoặc các đấng thần linh. “7ấm lòng” không 
thích hợp cho bàn ghế, gà vịt, nồi niêu xoong chảo,... Tuy nhiên, nếu người ta 
vẫn chấp nhận nói được, thì âu cũng là do tinh thần của những cụm từ đem vào 
thế đã được nhân cách hóa. Hiện tượng sử dụng ngôn ngữ không đại chúng như 
một hình thức siêu ngôn ngữ (metalanguage) này, chúng ta khoan bàn đến. 


80 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Kết luận: Chuyện “nói được hay không” không những chỉ lệ thuộc vào vị trí và 
tính loại của từ/cụm từ mà còn lệ thuộc vào ngữ cảnh. 


VỊ TRÍ VÀ QUAN HỆ LỆ THUỘC CỦA TỪ 


Nhận xét đầu tiên khi phân tích một câu là vị frí của từ trong câu phải đúng thì 
câu mới đúng. Thử lấy vài ví dụ và đổi vị trí của từ trong câu: 


Tiếng Việt: 
(20) a. 

e 

d. 
Tiếng Anh 
(21) a. 

b. 

C. 

d. 
Tiếng Đức: 
(22) a. 

b. 

6; 

d 


Ông ta là một giáo sư âm nhạc: đúng ngữ pháp và là câu xác 
định. 

* Là ông ta một giáo sư âm nhạc. 

* Ông ta là một âm nhạc giáo sư. 

* Âm nhạc là một ông ta giáo sư. 


* He Is a professor music. 

Is he a music professor: đúng ngữ pháp và là câu hỏi 

He 1s a music professor: đúng ngữ pháp và là câu xác định. 
* Music 1s a he professoOr. 


* Er Ist ein ProfessormusiIk. 

Ist er ein Musikprofessor: đúng ngữ pháp và là câu hỏi 

Er Ist e1n Musikprofessor: đúng ngữ pháp và là câu xác định. 
* MusIk Ist e1n er Professor. 


Các ví dụ trên cho thấy, vị trí của từ trong câu đúng ngữ pháp không bất kỳ mà 
có một trật tự nhất định. Trật tự này quyết định một cấu trúc hợp lý. Cùng một 
cấu trúc câu tương ứng, có ngôn ngữ cho là đúng ngữ pháp, có ngôn ngữ lại cho 
là sai hoặc mang ý nghĩa khác hoặc có cường độ khác: 


° Trong mọi trường hợp (a.): Cụm từ “giáo sự âm nhạc” của tiếng Việt đúng 
ngữ pháp, nhưng nếu dịch 1-1 sang tiếng Anh “proƒfessor music” hoặc tiếng 


81 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Đức thành “Proƒfessormusik”, cả hai đều sai. Đúng ngữ pháp phải là 
“music professor”, “Musikprofessor”. 

° Trong mọi trường hợp (b.): Tiếng Việt sai ngữ pháp. Tiếng Anh, Đức đúng 
và là câu hỏi. 

° Trong mọi trường hợp (d.): Tất cả đều sai ngữ pháp. 

° Nếu bỏ 3 danh từ “âm nhạc”, “music” và “Musik” ra khỏi 3 câu (a.), tất cả 
các ví dụ đều đúng ngữ pháp: 


(23) a. Ông ta là một giáo sư. 
b He Is a professor. 
C. Er Ist e1n Professor. 


VỊ trí từ rất quan trọng đối với ngữ pháp và ý nghĩa của một chuỗi từ. Xét đến vị 
trí từ trong một chuỗi từ là xét đến /ính tuyến tính (lineariiy) của cấu trúc ngôn 
ngữ. Thế nhưng vẫn chưa đủ, bởi từ còn có mối quan hệ đối với nhau. Có những 
từ liên kết với nhau chặt chẽ hơn những từ khác. Có từ quan trọng, đóng vai ý 
chính, tức là làm trung tâm ý nghĩa. Có từ không quan trọng, chỉ giữ nhiệm vụ 
thêm nghĩa cho từ khác. Trong mối quan hệ này, các từ phải đứng đúng vị trí để 
tạo nên hành rố (hiểu nôm na là một cụm từ/chuỗi từ nói được). Khi đổi vị trí 
của một từ, những từ khác trong thành tố phải được đổi theo. Chỉ bằng cách ấy, 
toàn thể cấu trúc còn lại và ý nghĩa của chuỗi từ mới không bị hủy. Điểm này 
nói lên tính quan hệ lệ thuộc của từ. 

Quan hệ lệ thuộc (dependenecy) của từ là mối quan hệ rôn tỉ (hierarchy) 

giữa hai từ trong chuỗi từ, ở đó, sự hiện diện, hình thức cũng như hoạt 


động cú pháp của một từ sẽ bị từ kia kiểm soát. 


Thử nghiệm bằng cách lược từ, chúng ta sẽ thấy, có những từ phẩi được bổ càng 
lúc thì câu mới còn giữ đúng ngữ pháp. 


(24) Trị quốc là một nghệ thuật rất cao quý. 

Bỏ tính từ “cao quý”: 

(25) * Trị quốc là một nghệ thuật rất eao-guý. (Không nói được) 
Nhưng bỏ trạng từ “rất”: 


(26)_ Trị quốc là một nghệ thuật rất cao quý. (Nói được) 


82 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


M« Z4» 


Bỏ trạng từ “rấr” và tính từ “cao quý” cùng một lúc: 

(27)_ Trị quốc là một nghệ thuật rấteao-guý. (Nói được) 

Bỏ danh từ “nghệ thuật”: 

(28) * Trị quốc là một aghệ-thuật rất cao quý. (Không nói được) 

Bỏ mạo từ “một” và trạng từ “rấr” cùng lúc: 

(29)_ Trị quốc là mệt nghệ thuật rất cao quý. (Nói được nhưng hơi lạ) 
Bỏ mạo từ “mộ”, trạng từ “rấ?” và tính từ “cao quý” cùng lúc: 


(30) Trị quốc là mệt nghệ thuật rấceao-guý. (Nói được). 


Qua trò chơi gạch bỏ từ, chúng ta đã nhìn thấy sơ mối quan hệ lệ thuộc của từ 
trong tiếng Việt: 


° Trạng từ phải đi đôi với tính từ (“rất” + “cao quý”). 
° Mạo từ đi đôi với danh từ (“mộf” + “nghệ thuật”). 


° Trạng từ “rấ/” bị tính từ “cao quý” kiểm soát. 
° Tính từ “cao quý”, mạo từ “nộf” bị danh từ “nghệ thuật” kiểm soát. 


nghệ thuật 


“ AzK & 


(kiểm soát “mội", “cao quý") 


một cao quý 
(bị “nghệ thuật” kiểm soát) (kiểm soát “rấr“ và bị “nghệ thuật“ kiểm soát) 
rất 


(bị “nghệ thuật“ kiểm soát) 


83 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Hình vẽ miêu tả các phần tử bị kiểm soát đều có vị trí thấp hơn phần tử kiểm 
soát chúng (sẽ trình bày chỉ tiết về cây cú pháp sau). Xin lưu ý, “k#ể?m soá£ ”là 
cách nói của giới ngôn ngữ học. Ngoài ra còn thấy hay dùng từ “cb# phô7 ” 


Quan sát tiếng Việt trong thực tế kỹ hơn, chúng ta còn thấy vài tính chất kiểm 
soát sau đây: 


Tính từ kiểm soát trạng từ: Xét về mặt quan hệ lệ thuộc, trạng từ đi đôi với 
tính từ là để thêm nghĩa cho tính từ chứ không quan trọng bằng tính từ. Còn xét 
về mặt vỷ /rí, thì trạng từ tùy loại có thể đứng sau hay đứng trước tính từ (tùy 


ngôn ngữ, trường hợp). Trong cụm từ “rất cao quý”, trạng từ “rấr” đứng trước. 
Trong cụm từ “cao quý lắm” thì trạng từ “lắm” lại đứng sau. 


Tính từ kiểm soát tính f: Tính từ còn thêm nghĩa cho cả tính từ: 


(32) Cô ấy hát hay ghê. 
(33) Cô ấy hát hay dễ sợ. 


“Hay” kiểm soát “ghê” và “dễ sợ”. Bỏ “hay”, câu sẽ sai ngữ pháp vì trong 
trường hợp này, “hay” có nhiệm vụ bổ nghĩa cho động từ, không thể thiếu: 


(34) * Cô ấy hát ghê. 
(35) * Cô ấy hát dễ sợ. 


A» 


Nếu thêm “¿hậ?” đằng sau, thì câu lại nói được; “ehê” và “đễ sợ” kiểm soát 
“thật”: 


(36) Cô ấy hát ghê (hái. 
(37) Cô ấy hát dễ sợ /hột. 


Bồ “ghê” và “đễ sợ”, câu vẫn nói được, vì trong trường hợp này, “hệ?” thêm 
nghĩa cho động từ, tức động từ kiểm soát tính từ (xem thêm bên dưới): 


(38) Cô ấy hát /hật. 


Động từ kiếm soát trạng từ: Trạng từ còn thêm nghĩa cho cả động từ, tức bị 
động từ kiểm soát. Mối quan hệ lệ thuộc cũng giống y như thế: 


(39) Ông ta rấr thương trẻ mô côi. 


84 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(40) Ông ta thương trẻ mồ côi lắm. 
(41) Tay cán bộ ấy rất ham ăn hối lộ. 
(42) Tay cán bộ ấy ham ăn hối lộ lắm. 


Danh từ kiếm soát tính từ: Xét về mặt quan hệ lệ thuộc, tính từ không quan 
trọng bằng danh từ. Tính từ chỉ được dùng để thêm nghĩa cho danh từ. Nếu xét 
về vị trí, chắc chắn nó phải đứng sau danh từ. Chỉ những từ/cụm từ Hán-Việt mới 
cho phép tính từ đứng phía trước, ví dụ “mỹ nhân”. “Mỹ” (đẹp) là tính từ. 
“Nhân” (người) là danh từ. Người Việt nói “người đẹp” với tính từ “đẹp” đứng 
sau danh từ “người”. 


Động từ kiếm soát tính từ: Tính từ còn phụ nghĩa cho cả động từ. Trong tiếng 
Đức cũng vậy: 


(43) Cô ấy hát hay ghê. 
(44) Sle singt so schởn. 


Tính từ “hay” phụ nghĩa cho động từ “há”. Tính từ “schởn” phụ nghĩa cho động 
từ “sinef”. 


Động từ kiếm soát danh f' Danh từ cũng có thể phụ nghĩa cho động từ: 


(45) “Con cò mà đi ăn đêm. 
Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao”. 
(Ca dao) 
(46) Ra tiệm phở, ăn sáng. 
Danh từ “đêm” và “sáng” đều phụ nghĩa cho động từ “ăn”. Xin lưu ý, “sáng” ở 
đây được hiểu là buổi sáng. 


Danh từ kiếm soát danh ft: Cả danh từ cũng có thể phụ nghĩa cho một danh từ: 
(47) Thành phố Huế 
(48) Sông Hương 


(49) Cánh đồng iúa 
(50) Cây cầu khỉ 


85 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


“Huế”, “Hương” là danh từ riêng. “Huế” phụ nghĩa cho “thành phố”, “Hương” 
phụ nghĩa cho “sông”. “Lúa”, “khỉ” là danh từ chung. “Lúa” phụ nghĩa cho 
“cánh đông”, “khỉ” phụ nghĩa cho “cây câu”. 


Một từ hoặc một cụm từ có khả năng thêm nghĩa cho một từ khác bằng cách làm 
biến đổi ý nghĩa nguyên thủy của từ ấy, sẽ được gọi là phụ ngữ (adjunet). 
Trong khi đó, cũng bằng hình thức thêm nghĩa, một Đổ ngữ (complemenf£) có 
tính cách bắt buộc hơn, gắn bó hơn phụ ngữ. Bỏ bổ ngữ, chuỗi từ sẽ sai ngữ pháp 
hoặc có ý nghĩa khác. Chúng ta sẽ bàn chỉ tiết về sự khác biệt này ở các chương 
sau. 


Sơ lược về mối quan hệ lệ thuộc của từ trong Việt là thế. Tiếng Anh tương tự: 
(51) An extremly difficult problem 


° Trạng từ “exremiy” bị tính từ “đ/ficul:” kiểm soát. 
° Tính từ “điƒficulr” bị danh từ “problem” kiểm soát. 


problem 
(kiểm soát “4jfficulr”) 


1c” 


difficult 


(bị “problem" kiểm soát) 


sua” 


extremly 
(bị “đÿˆficulr” kiểm soát) 


Tiếng Đức phức tạp hơn. Không những tính từ bị danh từ kiểm soát mà cả hình vị 
của nó cũng bị kiểm soát. Tính từ nguyên mẫu thay đổi tùy theo vị trí và thuộc 
tính của danh từ, như phái rính (giống đực, giống cái, giống trung), lượng (số 
nhiều, số ít), ?hể cách (danh cách (nominative), sinh cách (genitive), tặng cách 
(dative), đối cách (accusafive). ...), ... 


Danh từ kiểm soát tính từ: 


(52) Ein schönes Bild (das Bild) (Giống trung, số ít, danh cách). 
(Một bức tranh đẹp) 


86 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Bởi “Bil4” (búc tranh) là số ít, giống trung, danh cách (tức danh từ ở vị trí chủ 
ngữ), nên tính từ “schön” (đẹp) được thêm “es” thành ra “schönes”. 


(53) Ein schởöner Garten (der Garten) (Giống đực, số ít, danh cách). 
(Một cái vườn đẹp) 


Bởi “Garen” (vườn) là số ít, giống đực, danh cách, nên tính từ “schön” (đẹp) 
được thêm “er” thành ra “schöner”. 


(54) Eine schởne Blume (die Blume) (Giống cái, số ít, danh cách). 
(Một bông hoa đẹp) 


Bởi “Blumne” (bông hoa) là số ít, giống cái, danh cách, nên tính từ “schön” (đep) 
được thêm “e” thành ra “schöne”. 


(55) Die sehönen Blumen (die Blumen) (Giống cái, số nhiều, danh cách/đối 
cách). 
(Những bông hoa đẹp) 


Bởi “Blumnen” (những bông hoa) là số nhiều, giống cái, nên tính từ “sehön” (đẹp) 
được thêm “en” thành ra “schönen”. 


Khá nhức đầu nhưng chưa hết. 
Động từ kiếm soát bổ ngữ: 


(S6) Ich danke /hnen (Tặng cách). 
Tôi cảm ơn ông/bà. 


Bởi động từ “đanke” (cảm ơn, nguyên mẫu: đanken) chỉ đi với một bổ ngữ đóng 
vai fặng cách, thường gọi là fúc từ gián tiếp (indirect object), nên “ông/bà” có 
hình vị “/»„en”. Nếu động từ đi với một bổ ngữ đóng vai đối cách, thường gọi là 
túc từ trực tiếp (direct object), thì “ông/bà” lại có hình vị “Sie”: 


(57) Ich verstehe $¡e (Đối cách). 
Tôi hiểu ông/bà. 


Xin hiểu túc từ trực tiếp là loại túc từ bị động từ ảnh hưởng trực tiếp, ngược lạc 
là túc từ gián tiếp. 


87 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


(S8) Chị tôi mua một cái áo. 

“Một cái áo“ là túc từ trực tiếp của động từ “mua”. Trong khi đó: 

(S59) Chị tôi mua cho 7ô? một cái áo. 

“Một cái áo“ là túc từ trực tiếp của hành động “mua”. Cồn “tôi” là túc từ gián 
tiếp. Bỏ thành tố “cho rôi ”, câu vẫn nói được như thường. Nhưng bỏ thành tố 
“một cái áo”, câu sẽ bị thiếu, vì động từ “mua” thiếu món hàng gì đó, tức túc từ 
trực tiếp. 


Một trường hợp đối cách khác của tiếng Đức: 


(60) Herr Schmidt hat gerade einen neuen Mercedes gekauft (Đối cách). 
Ông Schmidt vừa tậu mộ: chiếc Mercedes mới toanh. 


Động từ “gekauf?” (đã mua, nguyên mẫu: kauƒfen) chỉ đi với bổ ngữ đóng vai đối 
cách, thành thử khi sử dụng mạo từ “zộ¿”, người Đức nói “einen” (ein + en). 
Nếu động từ đi với một bổ ngữ đóng vai făng cách, ví dụ động từ “fahren” (lái), 


họ lại nói “øinem” (ein + em): 


(61) Herr Schmidt fähr( mít ¿inem Mercedes (Tặng cách). 
(Ông) Schmidt (lái) (với) (mộ?) (Mercedes) (Dịch 1-1) 


Tựu trung, hình vị của mạo từ, tính từ và danh từ ở vị trí bổ ngữ trong tiếng Đức 
đều bị động từ kiểm soát. 


Đại danh từ nhân vật kiểm soát động từ: 


Hình vị của động từ nguyên mẫu tiếng Đức còn biến đổi theo từng đại danh từ 
nhân vật: 


(62) Ich singe (đại danh từ nhân vật ngôi 1, số í0). 


Tôi hát. 

(63) Du singsí (đại danh từ nhân vật ngôi 2, số í0). 
Mi hát. 

(64) Er singr (đại danh từ nhân vật ngôi 3, số ít). 
Nó hát. 


88 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(65) Sie singen (đại danh từ nhân vật ngôi 3, số nhiều). 
Họ hát. 


Tóm lại, quan hệ lệ thuộc của từ có thể quyết định một hình vị tương ứng, tiêu 
biểu là ở các ngôn ngữ Âu châu, như chúng ta vừa thấy, còn trong tiếng Việt thì 
không. 


Sự lệ thuộc của từ không những chỉ một chiều mà có thể cả hai. Trường hợp này 
nói lên sự liên đới (interpendeney) giữa hai phần, ở đó, cả hai đều có vị trí 
ngang nhau. Dễ thấy nhất là sự liên đới giữa phần chỉ ngữ (subjec£) và phần vý 
ngữ (predicate phrase) trong câu. Xin lưu ý, vị ngữ là phần động từ cộng túc từ, 
tức phần còn lại của câu (nếu có) (các phần này sẽ được nói rõ hơn ở các chương 
sau). 


(66) Thằng Bờm có cái quạt mo. 
“Thằng Bờm” là chủ ngữ. “Có cái quạt mo” là vị ngữ. 


liên đới với 


Thằng Bờm —— có 


h 


cái quạt mo 


Đã nắm rõ ý nghĩa của v frívà quan hệ lệ thuộc của từ, nay ta có thể bắt tay 
vào việc phân tích câu để xem cụm từ, chuỗi từ nào là thành tố. 


PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÂU 


Phải nói, những cố gắng chính của các nhà ngôn ngữ học thiên về cấu trúc luận 
kiểu Mỹ sau thời đại Bloomfield là bao giờ cũng tìm cách nghĩ ra những phương 
pháp tiêu chuẩn nhằm phân tích câu theo lối cấu trúc. Họ cho rằng, ngôn ngữ là 
cái gì đó có cấu trúc phức tạp cần được khám phá. Cụm từ “điscovery 
procedures” đã đi ra từ đó và đã trở thành chủ đích của công việc nghiên cứu 
ngôn ngữ. Đại để trong công việc này là hễ khám phá được những cái giống 
nhau, cái khác nhau trong lời lẽ thực tế ngoài đời, thì thể nào cũng tìm ra được 
quy tắc ngữ pháp. 


89 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Sáng kiến chính của phương pháp này là phân đoạn (segmenf£) Một lời nói sẽ 
được phân ra làm nhiều đoạn tuyến tính và được xếp loại theo những chuẩn tắc 
nhất định. Mục đích của phân đoạn là khảo sát xem cụm từ/chuỗi từ nào trong 
câu là ¿hành tố. Cụ thể là 6 phương pháp thử nghiệm sau (s.s. Glinz 1965): 


Phép thế (substitution) 

Phép thử câu hỏi (question test) 
Phép bố trí (coordination) 

Phép tỉnh lược (reduction) 
Phép hoán vị (permutation) 
Phép biến hình (transformation) 


CN. 0) Tan E5 


1. Phép thế 


Một trong những phương pháp phân tích câu thông dụng nhất là phép £hết 
(substifution). Điều kiện dùng phép thế đòi hỏi mọi phần tử được đem vào thế 

phải hợp lý và phải ở cùng môi trường ngữ cảnh. Những phần tử này có thể là 

những phần tử đớƒ lập (opposifion). “Ông cụ” đối lập với “đứa bé”, “hoa hồng” 

đối lập với “hoa lan”, ... Từng cặp phần tử có mối quan hệ đối lập được xem như 

đối vị (paradijgmafic) và được xếp chung vào một tập hợp được gọi là hệ hình 

(paradigm). Xin lưu ý, tính chất đối lập ở đây không gắt gao đến độ hai ý nghĩa 

đối lập bắt buộc phải hoàn toàn trái ngược, như “đàn ông” đối lập với “đàn bà”, 

“trời” đối lập với “đất”, ... 


Mục đích của phép thế là nhằm xác định hành tố cùng loại qua cách thử thay 
thế một cụm từ trong chuỗi từ bằng một cụm từ khác; phần còn lại giữ nguyên. 
Cụm từ mới không được phép làm sai ngữ pháp. Cụm từ mới với ngữ cảnh tương 
tự, hoặc cùng loại ngữ pháp, hệ hình có thể tạo nên fhành rố. Ví dụ thay thế cụm 


“« A 


từ “đứa bé” trong câu “đứa bé đọc sách” bằng những cụm từ khác như “ông cụ”, 
“ông giáo sự âm nhạc”...: 


(67) Đứa bé đọc sách. 
Ông cụ 
Ông giáo sư âm nhạc 
Hùng đọc sách. 
Hùng và Hưng 
Nhiều người 


90 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Tất cả các cụm từ trong ngoặc {} đều làm thành những câu đúng ngữ pháp. Đặt 
câu hỏi, vậy, phải chăng những cụm từ ấy đều là những thành tố cùng loại ? Nếu 
giả thiết này đúng, cũng bằng phép thế, hãy thử xét câu: 


(68) Cô sinh viên vừa ăn vừa đọc sách. 


Câu này đúng ngữ pháp nhưng chuỗi từ “Cô sinh viên vừa ăn vừa” không thể coi 
là thành tố, vì không nói được, nếu đứng độc lập. 


Trên thực tế, cần cẩn thận. Phép thế không bảo đảm kết quả tìm thấy bao giờ 
cũng là một thành tố đúng đối với tiếng Việt. Tiếng Việt có những cấu trúc mà 
ngôn ngữ khác không có, điển hình là tiếng Đức không có cách nói hoàn toàn 
giống như cấu trúc “ v2 làm cái này vừa làm cái nọ” như trên. 


2. _ Phép thử câu hỏi 


Điểm yếu của phép thế là đòi hỏi nhiều cẩm giác thử nghiệm và không dễ xác 
định thành tố cùng loại. Để khắc phục khó khăn này, người ta dùng thêm phương 
pháp “£hử câu hói ” (quesffon fesf) Cụ thể, cũng với ví dụ “đứa bé đọc sách”, 
nếu đặt câu hồi: 


(69) Ai đọc sách ? 
và trả lời bằng những cụm từ có sẵn: 


(70) a Ông cụ. 

b Ông giáo sư âm nhạc. 

È Hùng. 

d. Hùng và Hưng. 

e Nhiều người. 

f * Cô sinh viên vừa ăn vừa. 


Các cụm từ thử nghiệm trên đều là các thành tố cùng loại giống như “đứa bé”, 
trừ trường hợp “cô sinh viên vừa ăn vừa”. Có lý phải là cụm từ “cô sinh viên”. 


3. _ Phép bố trí 


91 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Với phép bố trí (coordinafion), một câu có thể được mở rộng bằng cách dùng 
liên từ (conjuncfion), ví dụ “và”, để nối thêm một cụm từ. Nhiều nhà ngôn ngữ 
học theo hướng cấu trúc luận tin rằng, cụm từ được nối phía sau sẽ là một thành 
tố cùng loại. 

(1) a. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. 

mở rộng câu a. bằng cách thêm cụm từ “uống rượu” và liên từ “và” ở giữa: 


b. Hút thuốc và uống rượu có hại cho sức khỏe. 


Câu b. nói được. Vậy, hai cụm từ “hú thuốc” và “uống rượu” là hai thành tố 
cùng loại. Tương tự: 


(72) a. Lan đặt ngọn nến lên bàn. 

b. Lan đặt bình hoa lên bàn. 

È Lan đặt ngọn nến và bình hoa lên bàn. 
Tiếng Anh: 
(73) a. Peter runs p fhe hữll. 

b. Peter runs the sfairs. 

G: Peter runs p fhe hi and up the sfairs. 
Nhưng: 
(74) a. Peter rings wp his mother. 

b. Peter rings up his sisfer. 

C. * Peter rings „up his mother and up his siSfer. 


Cách bố trí của “ his mother” và “up hs sister” cho thấy, không một chuỗi từ 
nào nói được. Mặt khác, mặc dù “up fhe hill”, “up the stairs” là hai thành tố 
chuẩn, nhưng cũng cùng một cấu trúc giống hệt vậy, hai chuỗi từ “» hs 
mother” và “up hỉs sisfer” lại không phải là thành tố. Cách bố trí của vế [Perer] 
[runs] [up the hilH] khác với [Peter] [rings up] [his mother]. Xin lưu ý, dấu 
ngoặc [ ] cũng thường được dùng cho mục đích phân đoạn câu. 


Vài ví dụ tiếng Anh khác: 


92 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(75) a. Peter wrote to Mary and to BIII. 
b Peter wrote a postcard and a letter. 
C. * Peter wrote to Mary and a letter. 
d * Peter wrote a postcard and to BIII. 


4. — Phép tỉnh lược 


Với cách tìm thành tố theo phép fỉnh lược (reducffon), chúng ta xem cụm từ 
trùng lặp nào trong chuỗi từ có thể lược bỏ được mà ý nghĩa chính của nó vẫn 
giữ nguyên nhờ ngữ cảnh phía trước. 


(76) a. Tiếng Anh: Bill won°t help me, but John will selp-2e: 
b. Tiếng Đức: Die Mutter sehenk dem Sohn eine Hose und sebenk# 


der Tochter einen Rock. 
(Bà mẹ tặng đứa con trai một cái quần còn đứa con gái (thì 
(một)) chiếc váy) 
G: Tiếng Việt: 
“Lúc chết, hai chân anh đi đằng trước, 
mắt đ¿ đằng sau còn vương vấn cuộc đời. 
Em có còn gì để lại trên môi, 
hay tình yêu chẳng qua là ảo ảnh ?” 
(Nguyên Sa) 


Phép tỉnh lược tương đối hữu ích cho việc định cấu rúc cú pháp tối thiểu 
(minimal synfax sfrucfure) của một câu: 


(77 a. Nhà cách mạng ôn hòa Gandhi đã từ trần hôm qua. 
Nhà cách mạng ôœ-hòa Gandhi đã từ trần hôm qua. 
Nhà cách mạng êœ- hòa Gandhi đã từ trần hôêm-gua- 
Nhà cách mạng ôn-hòa Gandhi đã từ trần hôm-gua: 
Nhà cách-mạng ôn-hòa Gandhi đã từ trần hôm-gua: 





° eo 


*“Gandhi từ trần” là cầu nói được và ngắn gọn nhất, không thể bỏ thêm. 


Đối với tiếng Việt, phương pháp lược từ này giúp chúng ta dễ nhận diện, từ nào 
đại diện cho từ nào, nghĩa là từ nào đóng vai cú pháp mà không thể bỏ được: 


(78) “Anh đồ tỉnh, anh đồ say, 


93 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Sao nh ghẹo nguyệt giữa ban ngày ? 
Này này chị bảo cho mà biết, 

Chốn ấy hang hầm chớ mó tay” 

(Trách Chiêu Hổ (1) - Hồ Xuân Hương) 


Ở dòng 2 của ví dụ trên, “đồ” bỏ được nhưng “anh” thì không: 


(79) * Sao đồ ghẹo nguyệt giữa ban ngày ? 


“Anh” phải giữ vai trò đại điện cho “anh đồ” như một đơn vị cú pháp. 


Đối với ngôn ngữ Âu châu như tiếng Anh, tiếng Đức, phương pháp này thường 
được dùng để lược bỏ động từ; câu lược bỏ nghe vẫn ổn. Song đối với tiếng Việt, 
không phải bao giờ cũng đơn giản thế. Bỏ động từ dễ làm sai ngữ pháp: 


(50) Mary ¡Ø/ eine Orange, Hans ¿#einen Apfel. 
(Mary ăn một trái cam, còn Hans một trái táo.) 

(§1) * Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà ká¿ nụ tầm xuân. 
(Câu không nói được, nếu bổ “hái” ở đoạn sau). 

(82)  # Tôi đi chơi, còn nó & làm. 
(Câu không nói được vì thiếu “làm cái gì”). 


Hoặc làm thay đổi ý nghĩa: 

(83) Tôi đi xem triển lãm, còn nó đ¿xew đá banh. 
(Ý nghĩa “đi xem đá banh” khác “đá banh”). 

5. _ Phép hoán vị 


Phương pháp hoán vị (perinufafion) cho phép chuyển đổi thứ tự những cụm từ 
trong câu. Cụm từ đổi được là thành tố. 


Tiếng Anh: 
(84) a. I don't like you? feacher. 
b. Your teacher, I don't like. 


94 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Tiếng Đức (cùng nghĩa): 


(85) a. Ich mag Deinen Lehler nicht so sehr. 
b. Deinen Lehler mag tch nicht so sehr. 


Tiếng Việt (cùng nghĩa): 


(86) a. Tớ không thích ông thầy cậu lắm. 
b. Ông thây cậu, tớ không thích lắm 


Các cụm từ “your teacher”, “Deinen Lehler”, “ông thầy cậu” đều là thành tố. 
Xin lưu ý, câu b. cũng là một câu để diễn trong tiếng Việt: “Ông £hây cậu (thì) tớ 
không thích lắm”. 


Đối với tiếng Anh, Đức, hoán vị câu có lẽ là chuyện bình thường. Nhưng dùng 
phép này trong tiếng Việt, câu dễ trở nên lấn cấn: 


(87) a. Anh ấy chưa có việc làm, vẫn còn thất nghiệp. 
b. 3 ”'Việc làm, anh ấy chưa có, vẫn còn thất nghiệp. (Khó nghe). 
c. ? Chưa có việc làm, anh ấy vẫn còn thất nghiệp. (Khó nghe). 


Người Âu châu thường dùng phép hoán vị để nhấn mạnh. Trong trường hợp này, 
thành tố sẽ được chuyển lên đầu câu. 


Điểm đáng lưu ý trong khi hoán vị là không được tách rời từ ngữ trong thành tố 
một cách tùy tiện: 


(88) a. * Làm, anh ấy chưa có việc, vẫn còn thất nghiệp. 
b. * Có việc làm, anh ấy chưa, vẫn còn thất nghiệp. 
6: * Chưa có việc, anh ấy làm, vẫn còn thất nghiệp. 


6. Phép biến hình 


Ngoài những phương pháp thử nghiệm kể trên còn có gphếp biến hình 
(transformaftion). Phép biến hình thường được dùng để chẩn đoán những cấu 
trúc từng phần. Ví dụ những hiện tượng sau đây trong tiếng Anh: 





*' Trường hợp không rõ sẽ được đánh dấu “?° 


95 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Câu chẻ (cleff senfence): Trong cấu trúc câu chẻ, chủ ngữ không đứng trực tiếp 
trước động từ mà được mệnh để chính “7 ¡s⁄was” giới thiệu như một hình thức 
chủ thể. Chủ thể sẽ được diễn giải bằng một mệnh đề phụ: 


(89) Itwas Mary who rang up me. 


Câu chẻ giả (pseudo-cleff senfence): Tương tự như câu chẻ, bổ ngữ (túc từ) 
trong cấu trúc câu chẻ giả sẽ được đưa lên đầu câu và được diễn giải ở phần 
cuối câu. 


(90) What stood on the table was the vase. 
Quan hệ chủ động-bị động (actiye-passive relation): 


(91) The student found the solution to the problem. 
(92) The solution to the problem was found by the student. 


Ví dụ, từ một câu nguyên thủy: 

(93) The vase stood on the table. 

ta có thể tìm thấy những thành tố (trong “...”) sau khi biến hình: 
(94) “I7” stood on the table. (/z = The vase, phép đại danh từ hóa) 
What stood on the table was “/he yase”. (Câu chẻ giả) 

Where did the vase stand ? “Ón £he table”. (Phép thử câu hỏi) 
What the vase stood on was “/he able”. (Câu chẻ giả) 


The vase “sfood ơn the table” and “looked splendid”. (Phép bố 
tr0 


Đo oơ® 


Tiếng Đức (cùng nghĩa): 
(95)_ Die Vase stand auf dem Tisch. 


(96) a. “7c” stand auf dem Tisch. (57 = die Vase, phép đại danh từ hóa) 
b. 3 Was auf dem Tisch stand war “đie Vase”. (Câu chẻ giả)” 





s Đúng ngữ pháp nhưng trên thực tế hầu như không ai nói. 


96 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


È; Wo stand die Vase ? “Auƒ dem Tisch”. (Phép thử câu hỏi) 
 Wo(rau?) die Vase stand war “đer Tisch”. (Câu chẻ giả)” 

e. Die Vase “síand auƒ dem Tisch” und “sah prächfig aus”. (Phép 
bố trí) 


Tiếng Việt nguyên chất hình như không có hiện tượng “câu chẻ”, ngoại trừ cách 
dịch thuật đã bị lai ngôn ngữ Âu châu. 


(97) Tuổi trẻ ngày nay rất thích sống tự do. 


(98) a. “Chúng nó” ngày nay rất thích sống tự do. (Chứng nó = tuổi trẻ, 
cách đại danh từ hóa) 
b. Cái mà tuổi trẻ ngày nay rất thích là “sống đo”. (Gần giống 
câu chẻ giả) 
Ẹ Tuổi trẻ ngày nay rất thích gì ? “Sống fự do”. (Cách đặt câu hỏi) 
d. Tuổi trẻ ngày nay rất thích “sống £# do” và “tự lập”. (Cách bố 
trì) 


Những cụm từ “(he vase”, “on the table”, “the table”, “stood on the table”, “die 
Vase”, “auƒ dem Tisch”, “der Tisch”, “stand aquƒ dem Tisch”, "sống tự do” đều là 
những thành tố có thể xác định được nhờ phép biến hình. Trong tiếng Việt và 
tiếng Đức, cách biến hình không phổ biến như trong tiếng Anh. 


Phép biến hình còn được dùng khá nhiều trong việc giải thích cấu trúc sâu và 
cấu trúc bể mặt của ngôn ngữ trong lý thuyết ngữ pháp tạo sinh (sẽ vào chi tiết ở 
các chương sau). 


TÓM LƯỢC 


Cấu trúc mỗi ngôn ngữ khác nhau là do cách xếp đặt vị zí rừ. Mặt khác, trong 
một thành tố, có từ quan trọng đóng vai chính, có từ không quan trọng đóng vai 
phụ để bổ nghĩa/phụ nghĩa cho vai chính. Đây là zmối quan hệ lệ thuộc giữa các 
từ đối với nhau. 


Tì là một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có âm, nghĩa, loại từ vựng hoặc chức năng 
ngữ pháp 





tà Đúng ngữ pháp nhưng trên thực tế hầu như không ai nói. 


97 


CHƯƠNG 4 VẬT LIỆU VÀ CẤU TRÚC NGÔN NGỮ 


Chủ ngữ được hiểu là phần chứ :ừ như trong ngữ pháp truyền thống. Vị ngữ là 
động từ cộng túc từ, tức phần còn lại của câu. 


Thành tố được hiểu là một từ/cụm từ/chuỗi từ nói được (đúng ngữ pháp). 
Các phương pháp phân tích câu thường dùng: 


° Phép thế 

° Phép thử câu hỏi 

° Phép bố trí 

° Phép tỉnh lược 

° Phép hoán vị 

° Phép biến hình 

ĐIỂM MỞ 

1) _ Thử dùng phương pháp tỉnh lược để tìm những thành tố nhỏ nhất trong câu 
tiếng Việt. Lấy các đoạn văn trong sách báo. 

2) Thử dùng phương pháp tỉnh lược để lược từ trong câu tiếng Việt và câu 
tiếng Anh, tiếng Pháp tương ứng, xem khác biệt thế nào. Phần tử nào của 
ngôn ngữ nào có thể lược bỏ được ? 

3) Thử dùng phép hoán vị cho trạng từ, tính từ trong trường hợp thêm nghĩa 
động từ (đặt trước/sau động từ, đặt ở cuối câu, đặt sau bổ ngữ (túc từ)). 

4) _ Thử xem đối với tiếng Việt từ có phải là phần tử cú pháp nhỏ nhất không, 
hay chữ/tiếng 2 

5) _ Thử lấy một câu văn xưa và dùng mọi phương pháp trên thêm bớt biến 
thành dạng câu tiếng Việt hiện đại. Xem chuỗi từ nào là thành tố (xưa, 
hiện đại). Cấu trúc thành tố xưa và nay khác biệt ra sao ? 

6) Thử chuyển một câu văn nói sang câu văn viết và ngược lại. Xem đặc tính 
của văn nói và văn viết khác nhau chỗ nào. Điểm khác biệt nào tiêu biểu 
nhất ? 

7) — Thử tìm hiểu thêm về quan hệ chủ động, bị động (bi/được) trong tiếng 


98 


Việt. Tiếng Việt khác những tiếng Âu châu ở điểm nào 2 Tại sao ? 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 5 


CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


PHẠM TRÙ NGỮ PHÁP 


Khi xét về mặt cấu trúc của những thành phần trong ngôn ngữ, điều trước hết 
cần được làm rõ là cái gì được coi như phần tử nhỏ nhất đối với một lĩnh vực 
nhất định (ngữ âm học, hình thái học, cú pháp học, ...). Đối với bộ môn cú pháp, 
từ được xem là phần tử nhỏ nhất theo quan điểm của giới ngôn ngữ học Tây 
phương. 


Từ được hiểu như một đơn vị cú pháp nhỏ nhất, có ý nghĩa, hoặc có loại từ vựng, 
hoặc chức năng ngữ pháp. Từ tham gia cấu tạo, tổ chức làm thành những thành 
phần lớn hơn (một cụm từ, một chuỗi từ) sao cho nói được, nghĩa là đúng ngữ 
pháp. Xin nhắc lại bằng vài ví dụ: 


()_ “Ăn” là một từ có ý nghĩa và là một động từ. 

(2) “Năn” là tiếng/chữ không có nghĩa. Nhưng nếu ghép “ăn” với “năn”, ta sẽ 
được một động từ có ý nghĩa: “ăn năn”. Từ này được ghép bằng 2 
tiếng/chữ. Như vậy, từ có thể là sản phẩm của hơn hai tiếng/chữ hoặc của 
từ. 

(4) “Ne£” là một từ tiếng Anh có nghĩa là “mạng ”(lưới) và là một danh từ. 

(4) “wer” là một tiền tố dù có nghĩa (“lên”) nhưng không thể đứng một 
mình. Nếu ghép “Iwer” với “net”, ta được “lnernef”, một từ có nghĩa là 
“liên mạng”. Đây là một từ hoàn chỉnh có đủ nghĩa không cần thêm bớt gì 
nữa cả. 


Có một số từ trong tay, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cụm từ, chuỗi từ. Thế 
nhưng không phải cụm từ, chuỗi từ nào cũng đều nói được. Một cụm từ, chuỗi từ 
nói được được xem là một hành tố. Sở dĩ nói được là nhờ thành tố đúng ngữ 
pháp. Nói cách khác là trong nó đã tổn tại một quy tắc ngữ pháp. Chúng ta sẽ 
bàn dưới đây. 


99 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Trong thực tế, câu nói được nhiều vô số kể, cho nên những chuỗi từ nói được 
cũng nhiều vô số kể. Đó là chưa kể trong một chuỗi từ nói được còn có những 
cụm từ nhỏ hơn nói được, và cứ thế càng có nhiều thành tố nữa. 


Hỏi: Có cách nào nắm bắt được tất cả các thành tố không ? Trả lời: Không, 
ngoài một việc khả thi là xem một thành tố thuộc loại nào. 


Mỗi từ đều có loại từ vựng (lexical type) nhất định như danh từ, động từ, .... 
Thành tố cũng thế, cũng có loại mang tính danh từ, có loại mang tính động từ, ... 
Xem một ví dụ cho dễ hiểu: 


()  Trèo lên cây bưởi, hái hoa, 
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân. 
(Ca dao) 


Khi nghe chuỗi từ “?rèo lên cây bưởi”, chúng ta sẽ có cảm giác rằng, chuỗi từ 
này diễn tỉ hành động. Đây là một chuỗi từ nói được, một thành tố mang tính 
động từ. Tựa vậy, những thành tố khác như “hái hoa”, “bước xuống vườn cà”, 
“hái nụ tầm xuân” đều diễn tả hành động, nghĩa là cũng mang tính động từ. 


Thành tố cũng có loại từ vựng giống như từ. Thành tố chỉ khác từ ở chỗ là nó có 
thể chứa nhiễu từ hơn. Tất nhiên, một thành tố cũng có thể là một từ. Còn nếu 
bao gồm nhiều từ, thì các từ phải được xếp đặt theo thứ tự sao cho nói được. 
Người ta nói, nó phải có cấu trúc cú pháp (synfax structure). 


Nhìn lại ví dụ bên trên, ta thấy “rèo lên cây bưởi” là một thành tố động từ. 
Nhưng nó không chỉ chứa động từ “?rèo /ên” mà còn các từ khác, như “cây”, 
“bưởi”. Bản thân “cây bưởi” cũng là một thành tố và có tính danh từ. Kết quả, 
thành tố động từ “ứrèo lên cây bưởi” là một tổng hợp của hai thành phần: động từ 
“trèo lên” và thành tố danh từ “cây bưởi”. (Xin lưu ý, do sự khác biệt về tổ chức, 
từ và thành tố là hai yếu tố khác nhau). Thành tố động từ “rèo lên cây bưởi” có 
cấu trúc như sau: 


thành tố động từ 





trèo lên cây bưởi 


(6) cốt TỰ 























trèo lên cây bưởi 
_— TẦẦẦl 
động từ thành tố danh từ 


100 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Cấu trúc cú pháp của thành tố “?rèo lên cây bưởi” có một trật tự nhất định. Nếu 
đảo ngược trật tự ấy, nghĩa là thay đổi vị trí các thành phần trong thành tố, cấu 
trúc cú pháp sẽ bị hủy ngay và sẽ khiến chuỗi từ không còn nói được. Chẳng hạn 
“cây bưởi trèo lên” là một chuỗi từ không nói được. Đối với các thành tố “hái 
hoa”, “bước xuống vườn cà”, “hái nụ tầm xuân” cũng thế. Ngoài ra, còn một 
điểm cần để ý nữa là trong thành tố động từ, phần tử động zờ luôn xuất hiện 
trước fhành tố danh từ (xem hình vẽ bên trên). 


Những gì vừa được xét sơ chính là công việc phải làm khi xét về phạm £rù ngữ 
pháp (graminatical cafegory). Có thể hiểu một cách ngắn gọn rằng, mục đích 
của phạm trù ngữ pháp là nhằm phân loại từ và thành tố. Cụ thể: 


1. Phân loại zờ về mặt ứừ vựng, tức là xác định ứờ theo phạm" frù ft vựng 
(lexical catfegory), 

2 Sau đó, dựa trên loại từ, phân loại /hành tố về mặt cú pháp, tức là xác 
định thành tố theo pham frù cú pháp (synfax cafegory). 


Xét về phạm trù từ vựng là để nhận diện loại từ (danh từ, động từ, ...). Xét về 
phạm trù cú pháp là để xem những từ đã được nhận diện có mối quan hệ gì với 
nhau khi tham gia vào việc tạo nên thành tố, và thành tố ấy thuộc loại nào (danh 
từ, động từ, ...), có cấu trúc ra sao. Chẳng hạn, nếu xét về phạm trù từ vựng thì 


“trờo lên” là một từ thuộc loại động từ, còn xét về phạm trù cú pháp, thì động từ 


“trèo lên” là một phần tử cú pháp đã tham gia vào việc tạo nên thành tố “rèo 
lên cây bưởi”. Phần tử động từ này làm cho cả thành tố cũng mang tính động từ. 


Sau đây chúng ta sẽ đi vào chỉ tiết từng phạm trù một. Trước nhất, hãy xét về 
phân loại từ, tức phạm trù từ vựng. 


PHẠM TRÙ TỪ VỰNG 


Từ (word), theo ngôn ngữ học Tây phương, được phân thành nhiều loại: mạo từ 
(article), danh từ (noun), đại danh từ nhân vật (personal pronoun), đại danh từ sở 
hữu (possessive pronoun), đại danh từ chỉ thị (demontrative pronoun), đại danh từ 
quan hệ (relative pronoun), đại danh từ nghỉ vấn (interrogative pronoun), đại 
danh từ tái quy (reflexive pronoun), đại danh từ hỗ tương (reciprocal pronoun), 
.., động từ (verb), tính từ (adjective), tính từ sở hữu (possessive ađJecfive), trạng 
từ (adverb), liên từ (conjunction), giới từ (preposition), tán thán từ (interjection), 


101 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Ít nhiều gì, ai trong chúng ta cũng đã biết sơ qua một số loại từ kể trên. Thiết 
nghĩ, chỉ cần hiểu vài loại từ (danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, liên từ, giới từ, 
mạo từ) cũng đã đủ giúp chúng ta hiểu những lý thuyết theo sau, thành thử xin 
miễn vào chỉ tiết từng loại từ một. Thay vì vậy, có thể xem thêm định nghĩa 
trong từ điển ngôn ngữ học của Lewandowski (1990). 


Bởi có quá nhiều loại từ, cho nên các nhà ngôn ngữ học phải tìm cách phân loại 
từ theo từng lớp tương đương. 


Lớp tương đương (equivalenf class) được hiểu là một tiểu tập hợp bao 
gồm mọi phần tử có cùng tính chất tương đương đã được chọn lọc theo 
những chuẩn tắc nhất định. 


Một ví dụ thực tế: 


° Lớp hoa Lan là một lớp chỉ chứa các loại hoa được công nhận là thuộc họ 
Lan: phong lan, mộc lan, ... Hoa hồng, hoa cúc không thuộc họ Lan, nên 
không được kể là thuộc lớp hoa Lan. 

° Lớp xe cơ giới chỉ chứa những phương tiện được định nghĩa là xe và có 
động cơ: xe gắn máy, xe hơi, xe vận tải, ... Xe đạp, xe xích lô đạp không 
được xếp vào lớp này. 


Vài ví dụ lớp từ tương đương: 


° Lớp danh từ (noun class) là một lớp chỉ gồm những từ có tính chất và chức 
năng danh từ, như danh từ riêng, danh từ chung, đại danh từ nhân vật, đại 
danh từ quan hệ, đại danh từ sở hữu, đại danh từ nghi vấn, đại danh từ hỗ 
tương, ... 

° Lớp chỉ định từ (determiner class) gồm có mạo từ, đại danh từ tái quy, đại 
danh từ chỉ thị, ... 

° Lớp tính từ (adjective class) gồm có tính từ và trạng từ. 

° Lớp động từ (verb class) chỉ có động từ. 


Kể ra chỉ tiết, thì còn nhiều. Trên thực tế, giới ngôn ngữ học Tây phương đã cố 
thu gọn như sau: 


Phạm trù từ vựng (lexiícal cafegory) được hiểu là tập hợp bao gồm 6 lớp 
từ (word class) sau đây (Robins 1966): 


102 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Danh từ (noun) 

Động từ (verb) 

Tính từ (adJective) 

Giới từ (preposition) 
Liên từ (conJunction) 
Chỉ định từ (determiner) 


CÀ n0 số ầm 


Lớp từ (word class) được hiểu như một một lớp tương đương chứa mọi từ 
coi như cùng loại và chức năng. (Xem ví dụ vừa nêu) 


Những lớp từ kể trên có thể được tóm tắt như sau: 


Lớp Ký Ví dụ 
hiệu 
Danh từ (danh từ riêng, N house, doøg, I, you, mine, 


danh từ chung, đại danh 
từ nhân vật, đại danh từ 


yours, each other, one 
another, what, who, whom, 

















sở hữu, đại danh từ nghi which,... 

vấn, đại danh từ hỗ 

tương, đại danh từ quan 

hệ, ...) 

Động từ V live, eat,... 

Tính từ (tính từ, trạng từ) A my, your, warm, hot, 
slowly, extremly, ... 

Giới từ P to, for, on, ... 

Liên từ C and, or, ... 

Chỉ định từ (mạo từ, đại D the, a, this, that, myseft, 


danh từ tái quy, ...) 


VOUrSeft,... 





Những loại từ của 











ngôn ngữ khác. 


Cách phân loại trên thực ra chỉ có giá trị cho những ngôn ngữ Ân-Âu, đặc biệt là 
tiếng Anh, chứ không đầy đủ cho mọi ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Việt. Một 
ví dụ tiêu biểu: 


Cũng là danh từ như tiếng Anh, người Việt nói một “cøn gà”, một “bức tranh” 
một “chiếc thuyển”,.... Những từ đặc biệt “con”, “bức”, “chiếc”, .... tiếng Anh 


103 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


không có. Trong tiếng Việt, loại từ này có thể đi với một từ (danh từ, động từ, 
tính từ) để thành lập một £hành tố mang tính danh từ và có thể coi như một thực 
thể hầu như đếm được. Nếu đứng một mình, loại từ này có thể đại diện cho đối 
tượng trong thành tố phía trước, nghĩa là đã được nói trước. Loại từ này có khả 
năng: 


diễn tả cá thể người: ông giám đốc, anh kỹ sư, ... 

diễn tả cá thể đồ vật: cái nhà, cánh cửa, ... 

diễn tả cá thể thực vật: cây cam, trái quít, ... 

diễn tả cá thể thú vật: con chó, con mèo, ... 

diễn tả phái tính nam nữ: cô dâu, chú rỂ,.... 

diễn tả sự già trẻ: bà lão, cháu bé, ... 

diễn tả tính cao quý, sang hèn, kính trọng, khinh khi: đấng anh hùng, nhà 
tư bản, ngài đại sứ, kẻ ăn mày, ... 

diễn tả thân linh: đức Chúa Trời, đức Phật, ... 

9, diễn tả sự kiện: cuộc biểu tình, sự bất mãn, ... 

10. diễn tả ứâm tr: niềm hy vọng, nỗi nhớ thương, ... 

11. _ diễn tả số lượng: bầy trẻ, đàn gà, đám tang, ... 

12. _ diễn tả khối lượng: giọt mưa, trái núi, ... 

13. _ diễn tả fính từng phần: thửa vườn, mảnh ruộng, ... 

14. _ diễn tả /h/ loại: loại nghệ thuật đắt tiền, rð văn chương tẻ tiển, ..., 
vân vân và vân vân... 


S CS 0n An Êo hy 


œ 


Tiếng Anh có mạo từ bấf định (non-specfffed arficle) “a”, tiếng Đức có “ein”, 


”.3 


“øine”, tiếng Pháp có “un”, *une”. Tương tự, tiếng Việt có “một”. 


Tiếng Anh có mạo fừ xác định (speciffed arficle) “the”, tiếng Đức có “der”, 
“die”, “das”, tiếng Pháp có “le”,”/a”. Tương tự vậy, tiếng Việt có “cái” và còn 
nhiều nữa. 


(7) “Bà già đi chợ cầu Đông, 
Hỏi thăm /hày bói có chồng lợi chăng. 
Thày bói xem quẻ nói rằng, 
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn” 
(Ca dao) 


Để diễn tả cụm từ “bè già”, người Đức thường nói “đie Ale”. “Die” là mạo từ 
xác định, giống cái. “A//e” (già) là tính từ. Vậy, “đe Alze” xem như tương đương 


"” 


với cách nói “bà già” trong tiếng Việt. 


104 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Thế còn “/hày bói” thì sao ? Người Anh và kể cả người Đức khó có thể diễn tả 
được chữ “(hày” (hày lang, thày thuốc, thày võ, thày đô, thày chùa, thày mo, 
thày dùi, thày số, ...) bằng một mạo từ trong ngôn ngữ họ. “7ày” theo người 
Anh, người Đức là một danh từ chỉ một người làm nghề dạy học, như thày dạy 
tiếng Anh chẳng hạn (english teacher, Englischer Lehler). 


Giả sử (xin nhấn mạnh là giả sử) xem những tiếng dùng chỉ định danh từ như 
một hình thức “mạo £?”, thì tiếng Việt có đến ba loại mạo từ và cách dùng khác 
nhau. Ta có một tập hợp DET gồm 3 tập hợp con DET¡, DET;, DET:: 


DET = DET\ t2 DET; Q2 DET§: 
Tạm gọi: 


° DET là tập hợp tất cả mạo từ. (DET viết tắt của đeferminer) 

° DETT) là mạo từ bậc một (article level 1) 

° DET› là mạo từ bậc hai (article level 2) và 

° DETT; là mạo từ bậc ba (article level 3). 

° DET) = { Một } 

° DET; = { Cái } 

° DET; = { Áng, Anh, Ánh, Bà, Bác, Bài, Bãi, Bản, Bao, Bận, Bây, Bê, Bó, 
Bọn, Bộ, Bờ, Buồng, Bụm, Bức, Cách, Cánh, Cảnh, Căn, Cặp, 
Câu, Cậu, Cây, Chàng, Chị, Chiếc, Chiều, Chồng, Chú, Chùm, 
Chuỗi, Chương, Con, Cô, Cỗ, Cú, Cục, Cụm, Cuốc, Cuộc, Cuốn, 
Dãy, Dịp, Dòng, Đám, Đàn, Đạo, Đấng, Đóa, Đoàn, Đoạn, Đôi, 
Đồ), Đống, Đợt, Đứa, Đức, Em, Gã, Gian, Giọt, Góc, Gói, Hạt, 
Hòn, Hột, Hớp, Kẻ, Khẩu, Khóm, Khu, Khúc, Kiện, Kỳ, Lần, 
Lão, Loại, Loài, Loạt, Lô, Lời, Lũ, Luông, Mảnh, Mảng, Mẩu, 
Mé, Miếng, Món, Mớ, Mụ, Mùa, Mụn, Nải, Nàng, Nắm, Nén, 
Nền, Ngọn, Ngôi, Ngụm, Người, Nhà, Nhóm, Niềm, Nỗi, Nụ, 
Ông, Phân, Pho, Quả, Quyển, Sự, Sợi, Tay, Tảng, Tấm, Tấn, 
Tập, Tên, Thang, Thanh, Thằng, Thày”, Thể, Thứ, Thửa, Tiếng, 
Tính, Toán, Tốp, Tờ, Trái, Tụi, Viên, Vị, Việc, Vở, Vốc, Vũng, 
Xấp, Xó,... } 





không đếm được. 
? đếm được còn tùy ngữ cảnh. 


105 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Xin lưu ý, tập hợp trên chưa phải là toàn bộ kho tàng mạo từ tiếng Việt, nhất là 
mạo từ bậc ba. 


Tập hợp DET; chứa mmạo từ bất định, chỉ cái muốn nói thì không xác định, một 
cái gì đó. Ví dụ “một làng”, nhưng “làng” nào không rõ. DET; tương đương với 


“« 3% »Ắ 


a” của tiếng Anh (a village), “ein”, “eine” của tiếng Đức (ein Dorj). 
(8) Có một làng nằm bên sông Hương. 


Tập hợp DET; chứa mmạo từ xác định, chỉ cái muốn nói thì xác định. Ví dụ “cái 
làng”. DET; chỉ tương đương một phần với “he” của tiếng Anh (/he village), 
“der”, “die”, “das” của tiếng Đức (aas Dorƒ). 


(9) À ! Cái làng anh nói là làng An Vân đấy. 


Tập hợp DET; cũng bao gồm những mạo từ xác định, tương tự DET›, chỉ cái 
muốn nói thì xác định. Ví dụ “ngôi làng”. DET: là mạo từ tận cùng (terminal 
arficle) vì theo sau đó chỉ còn có danh từ, tính từ, động từ đỂ biến thành một 
thành tố mang tính đanh : có thể ví như một danh từ hầu như đếm được. Hãy 
xem cách thành lập danh từ của DET; qua ba ví dụ dưới đây. Xin lưu ý: Dấu “?” 
là trường hợp không có hoặc không biết. 


A._ Ví dụ DET; kết hợp với danh từ: 


Anh lính, Bà hoàng hậu, Bài thơ, Bản nhạc, Bầy con nít, Bọn học trò, Bộ luật, 
Bức tranh, Cánh cửa, Cảnh đời, Cặp vợ chồng, Câu chuyện, Cây cau, Chàng 
chiến sĩ, Chị sinh viên, Chiếc lá, Chú học trò, Con bò, Cô y tá, Cục đá, Cuộc đời, 
Cuốn sách, Đám bèo, Đàn trẻ nhỏ, Đạo luật, Đấng trượng phu, Đống rác, Đôi 
lời, Đứa bạn, Đức Phật, Em gái, Gã thủy thủ, Giọt nuớc, Hạt cát, Hòn đảo, Hột 
đậu, Kẻ ?, Khẩu súng, Khúc sông, Lão phường truởng, Loại xe, Lời nhạc, Lũ 
quỷ, Mảnh vườn, Mảng đời, Mẩu truyện, Miếng cơm, Món cá chiên, Mụ tú bà, 
Nàng công chúa, Nền văn hóa, Ngôi chùa, Ngọn núi, Người lính, Nhà văn, 
Nhóm bạn, Niềm 2, Nỗi lòng, Ông vua, Pho tượng, Quả địa cầu, Quyển truyện, 
Sự đời, Tay anh chị, Tấm hình, Tấn tuồng, Tên tài xế, Thanh gươm, Thằng em, 
Thứ trái cây, Thửa vườn, Tiếng chuông, Tờ giấy, Trái chuối, Viên Thống đốc, VỊ 
tổng thống, ... 


B. Ví dụ DET; kết hợp với động từ: 


106 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Anh bán nước, Bà bán chiếu, Bài ca, Bản phụ họa, Bầy ăn cướp, Bọn cá độ, Bộ 
?, Bức vẽ, Cánh quạt, Cảnh sinh hoạt, Cặp ?, Câu nói, Cây ?, Chàng hát dạo, Chị 
giúp việc, Chiếc ?, Chú phụ rể, Con ở đợ, Cô phục vụ, Cục nợ, Cuộc sống, Cuốn 
9, Đám biểu tình, Đàn ăn cướp, Đạo làm người, Đấng cứu thế, Đống nợ, Đôi 9, 
Đứa bội tình, Đức ?, Em đứng đường, Gã mua vui, Giọt ?, Hạt ?, Hòn ?, Hột ?, 
Kẻ chán đời, Khẩu ?, Khúc hát, Lão ăn mày, Loại tuyên truyền, Lời hứa, Lũ ăn 
bám, Mảng ?, Mảnh ?, Mẩu ?, Miếng ăn, Món nhậu, Mụ mai mối, Nàng tiếp tân, 
Nền ?, Ngôi ?, Ngọn ?, Người gây chiến, Nhà lãnh đạo, Nhóm truyễn giáo, 
Niềm thương, Nỗi nhớ, Ông đạp xích lô, Pho ?, Quả ?, Quyển ?, Sự bố thí, Tay 
tham nhũng, Tấm 2, Tấn ?, Tên đâm chém, Thanh 2, Thằng buôn lậu, Thứ ăn 
chơi, Thửa ?, Tiếng thở than, Tờ báo cáo, Trái cấm, Vị chỉ huy, Viên thông dịch, 


C._ Ví dụ DET: kết hợp với ứính từ: 


Anh cả, Bà điên, Bài ?, Bản ?, Bây trẻ, Bọn nhỏ, Bộ ?, Bức ?, Cánh 2, Cảnh éo 
le, Cặp ?, Câu ?, Cây ?, Chàng hào hiệp, Chị lớn, Chiếc ?, Chú nhỏ, Con nhỏ, Cô 
bé, Cục ?, Cuộc vui, Cuốn ?, Đám du côn, Đàn trẻ, Đạo ?, Đấng linh thiêng, Đôi 
trẻ, Đứa dốt, Đức ?, Em bé, Gã khùng, Giọt sầu, Hạt mềm, Hòn ?, Hột ?, Kẻ 
khốn cùng, Khẩu ?, Khúc thần tiên, Lão mù, Loại tốt, Lời ai oán, Lũ lai căng, 
Mảng tình, Mảnh tình, Mẩu tình ?, Miếng ngon, Món rẻ, Mụ ác độc, Nàng quê, 
Nền 9, Ngôi ?, Ngọn ?, Người nông cạn, Nhà thông thái, Nhóm trí thức, Niềm 
vui, Nỗi buồn, Ông già, Pho ?, Quả ?, Quyển ?, Sự lạnh lùng, Tay cứng đầu, Tấm 
2, Tấn ?, Tên lưu manh, Thanh ?, Thằng ngu, Thứ thật, Thửa 2, Tiếng xấu, Tờ 9, 
Trái đắng, Viên ?, Vị thần linh, ... 


So với những ngôn ngữ khác như Anh, Pháp, Đức, ... mạo từ tiếng Việt dỗổi dào 
là nhờ nhóm bậc 3. 


Mạo từ bậc 3 không thể đứng một mình. Loại từ (word type) này không phải là 
mạo từ bình thường. Thực chất của nó là một danh từ. Nói đúng hơn là một loại 
danh từ có khả năng thành lập một đơn vị danh từ. Hãy tạm gọi là danh £t hình 
thức (formal noun}. Danh từ hình thức có chức năng: 


° kết hợp với một từ để thành lập một thành tố mang tính danh từ. Kết quả 
diễn tả một đối tượng đã được hình thức hóa mà đa số đều đếm được. 





3 Có tác giả còn gọi là phó danh từ (Nguyễn Kim Thần), ứiển danh từ (Phan Khôi), loại từ (Lê Văn 
Lý). Trước khi đợi sự thống nhất về thuật ngữ ngôn ngữ, chúng tôi tạm gọi là vậy, kể cả các thuật 
ngữ khác. 


107 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


° đại diện cả thành tố được thành lập ấy về mặt cú pháp ở một môi trường 
ngữ cảnh đã được làm rõ phía trước. 


(10) Cô ấy vừa ngâm hai bài thơ hay quá. Một bài của Quang Dũng, một bài 
của Hữu Loan. 


Chúng ta biết “/;ø” là một danh từ cụ thể, thế nhưng không đếm được. “Thơ” là 
một tập hợp rất chung chung. Muốn đếm được, người ta phải giới hạn nó bằng 
một hình thức, một đơn vị nào đó như một “bài thơ”, “câu thơ”, “vẫng thơ”, .... 
Những hình thức này chính là những đối tượng cụ thể cũng giống như những tập 
hợp con đã được phân loại từ một tập hợp rất lớn và tổng quát. Vì “2ø” không 
đếm được, cho nên không thể nói: 


(I1) * Cô ấy vừa ngâm “hai thơ hay quá. 


Nhờ đơn vị hóa “hơ” bằng hình thức “bà¡”, chúng ta mới có một loại thực thể 
đếm được, đó là “bài :hø”. Đây là khả năng thứ nhất của danh từ hình thức. 


Khả năng thứ hai của danh từ hình thức (“bà¡”) là đại diện cho đối tượng (“bài 
thơ”) đã được làm rõ trong môi trường ngữ cảnh phía trước. Nhờ ngữ cảnh “/hø” 
đã xuất hiện ở câu đầu, cho nên ở câu sau, chúng ta mới có thể lược bỏ chữ 
“£hd” bằng cách nói tắt là “một bài”. 


(12) Một bài ¿5ø của Quang Dũng, một bà¡ £#ø của Hữu Loan. 


Giữ chức năng như một danh từ, “bà¿” đại diện cho thực thể “bài zø” để câu sau 
đừng sai ngữ pháp. Nếu không nhờ ngữ cảnh trong câu, chúng ta không thể nói 
khơi khơi “nộ: bài”. Không ai hiểu “bà¿” đây là bài gì cả. 


Bởi vì danh từ hình thức có khả năng đại diện luôn cho thành tố ở môi trường 
ngữ cảnh đã được làm rõ phía trước, cho nên nó có khả năng làm trung tâm ý 
nghĩa cho cái thành tố bị tỉnh lược phía sau. 


Tương tự danh từ hình thức, mạo từ bậc hai “cá?” cũng có thể tạo thành một 
thành tố mang tính danh từ đếm được: “một cái bàn”, “hai cái ghế”, “ba cái 
nhà”, ... Chính bản thân “cái” cũng mang tính chất danh từ. Nếu đứng trước nó 
là mạo từ bậc nhất “mộ?” hoặc số đếm, thì chức năng của nó lại hao hao như 
một danh từ hình thức. 


108 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Sơ lược là vậy. Đây là một đề tài không đơn giản. Tốt nhất là bàn chi tiết ở một 
chuyên luận khác. Để đi tiếp, hãy xếp danh từ hình thức vào lớp danh từ. 


Sau khi đã xét sơ về loại từ vựng của từ, nay hãy xét xem từ có khẩ năng tạo 
nên những thành tố có loại cấu trúc cú pháp nào. Đây công việc thuộc phạm :rù 
cú pháp. 


PHẠM TRÙ CÚ PHÁP 


Đã hiểu nôm na, thành tố là một từ, cụm từ, chuỗi từ nói được, nay ta định nghĩa 
rõ hơn: 


Thành fố là một tập hợp từ có cấu trúc cú pháp. 


Nếu một tập hợp chỉ chứa một từ, thì từ ấy chính là thành tố ấy. Trường hợp đơn 
giản này chúng ta không bàn đến. Hãy xét đến trường hợp một thành tố chứa 
nhiều từ. 


Trong một thành tố chứa nhiều từ, chắc chắn sẽ có một từ giữ vai trò /rung tâm ý 
nghĩa của cả thành tố. Từ này sẽ quyết định luôn loại từ vựng của thành tố. Ví 
dụ một cụm từ nói được: 


(13) Truyện hay 


“Truyện hay” là một thành tố. Khi nghe nói đến “iruyện hay”, lập tức chúng ta 
sẽ để tâm ngay đến “?ruyện”, bởi đây là thông tin quan trọng nhất trong mọi 
thông tin được nói ra. Người ta nói, từ này là từ chủ chốt của thành tố, nó làm 
trung tâm thành tố, nó nói lên đối tượng. Đối tượng ở đây là “ruyện”. Trong khi 
đó, từ “zy” không quan trọng. Nó chỉ phụ nghĩa thêm để cho biết truyện thế 
nào thôi, ví dụ “íruyện hay”, “truyện dở”, “truyện chưởng”, “truyện tiếu lâm”, 
“truyện tình cảm xã hội”, “truyện trinh thám”, ... Là truyện gì đi nữa, tất cả đều 
là “truyện”. Từ “truyện” mang ý nghĩa trung tâm. 


“Truyện” là một danh từ . Nói bao quát hơn, nó thuộc lớp danh từ (noun class). 
“Hay” là một tính từ, thuộc lớp tính từ (adjective class). Bởi danh từ “/ruyện” là 
từ chủ chốt của thành tố, cho nên cả thành tố cũng mang tính chất danh từ. 
Người ta nói, từ chủ chốt này là đầu thành rố. 


109 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Có lẽ ví dụ trên đã gợi cho chúng ta nhớ đến mối quan hệ lệ thuộc của từ trong 
thành tố ở chương trước. Đúng vậy. Xét đến phạm frù cú pháp (synfax 
cafegory) là xét đến mối quan hệ lệ thuộc của từ trong thành tố. Nguyên tắc của 
quan hệ lệ thuộc khá đơn giản: 


“Những từ lệ thuộc vào một đầu từ vựng sẽ tạo nên một thành tố”. 


Đầu từ vựng (lexical head) theo ngôn ngữ học Tây phương được hiểu như 
một từ đóng vai trung tâm, đại diện cho một trong 4 phạm trù từ vựng. Nói 
một cách tổng quát là 4 lớp /: 


I_ danhtừ(N) 
2) — động từ(V) 
3) tínhtừ(A) 
4) giớitừ(P) 


Đầu từ vựng là yếu tố quyết định tính đặc trưng của thành tố. Trong một thành 
tố, nếu đầu từ vựng thuộc lớp danh từ, thì đó là thành tố danh từ; nếu đầu từ 
vựng thuộc lớp động từ, thì đó là thành tố động từ; nếu đầu từ vựng thuộc lớp 
tính từ, thì đó là thành tố tính từ; nếu đầu từ vựng thuộc lớp giới từ, thì đó là 
thành tố giới từ. Người ta gọi một thành tố được phân loại cụ thể như danh từ, 
động từ, ... là một ngữ đoạn. Định nghĩa rõ hơn: 


Ngữ đoạn (phrase) là một thành tế đã được định loại. Loại thành tố là tên 
của đầu từ vựng. 


Sau đây, để dễ giải thích cấu trúc ngữ pháp, chúng ta sẽ dùng mô hình cây 
(free). Trong cây, mỗi mứf (node) được đặt tên bằng một ký hiệu biểu thị từng 
lớp từ riêng biệt, ví dụ như /ính ?£# là A (adJective), danh tờ là NÑ (noun)?),.... 
Ngoài ra, bởi quan hệ lệ thuộc còn nói lên cái zôn ri của cấu trúc, cho nên từng 
nút một sẽ được diễn tả theo vị trí cao thấp nhất định. 


Trong cụm từ “fruyện hay”, “truyện” là danh từ, “hay” là tính từ. “Hay” lệ thuộc 
vào “ruyện”, tức mối quan hệ “nh từ lệ thuộc vào danh từ”. Nói tổng quát hơn, 
lớp tính từ lệ thuộc vào lớp danh từ. Vị trí tính từ thấp hơn vị trí danh từ. N là đầu 
từ vựng: 





*® Theo truyền thống ngôn ngữ học, những ký hiệu viết tắt A, N, V, ... được dùng như những ký 
hiệu quốc tế. Chúng tôi cũng dùng như vậy. 


110 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Ñ 


(14) truyện l 


hay 


“Truyện hay” là một thành tố thuộc loại đanh từ (noun, viết tắt: N). Thành tố này 
được đặt tên là ngữ đoạn danh từ (noun phrase). Cấu trúc trên mô tẳ ngữ đoạn 
này. 


Thay vì vẽ thô sơ theo kiểu trên, chúng ta vẽ cây theo kiểu khác thường được 
gọi là cây cú pháp (synfax tree). 


Cây cú pháp có nút và nhánh. Cây có thể có nhiều bình điện (level). Một nút ở 


bình diện trên có thể bao gồm nhiều nút ở bình diện dưới. Hai nút (trên, dưới) 
nối với nhau bằng một nhánh: 


bình diện 1 





15 
dỗ) bình diện 2 





bình diện 3 


Nút A nằm ở bình diện cao nhất. Nút A sinh ra nút B và X. Nút A nối với nút B 
và X qua hai nhánh. Nút B sinh ra nút C, D, E. Nút X sinh ra Y, Z. Tương tự, các 
nhánh nối các nút trên/dưới với nhau. 


Một nút sinh ra nút khác sẽ được gọi là ngữ đoạn. A, B, X là các ngữ đoạn. Ngữ 
đoạn là một phần tử không tận cùng (non-terminal) `). Ngược lại, một nút không 
sinh ra nút khác, sẽ được coi như phần tử ểận cùng (terminal) ®, Giá trị tận cùng 
là một từ (chương sau sẽ nói chỉ tiết về cây cú pháp): 





* Có tác giả gọi là không kết thúc. 
® Có tác giả gọi là kết thúc. 


111 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


— —>NP 
6) lớp từ DU há, 


| 


truyện hay 


⁄ 


từ 
(giá trị tận cùng) 


ngữ đoạn 


Nút ngữ đoạn danh từ NP (noun phrase) chứa nút danh từ N và nút tính từ A. Nút 


Ä « 


N và nút A tận cùng bằng hai từ cụ thể “£r„yện” và “hay” (giá trị tận cùng). 


Nút và nhánh của cây cú pháp mô tả một loại quy tắc được gọi là quy ắc cấu 
trúc ngữ đoqn: 


Quy tắc cấu trúc ngữ đoạn (phrase structfure rule) là những quy tắc có 
chức năng xếp đặt những thành tố trong chuỗi từ và những phần tử liên hệ 
trong thành tố vào từng phạm trù cú pháp nhất định. Quy tắc cấu trúc ngữ 
đoạn có dạng chung: A -> B 


A là ngữ đoạn; B là một hay nhiều ngữ đoạn hoặc một lớp từ. 
Xin lưu ý: Trong tin học, quy tắc cấu trúc ngữ đoạn đồng nghĩa với gwuy £ắc 
sản sinh (production rule), ở đó, mỗi thành tố A, B được xem như một 
biến số (variable) hoặc phần tử không tận cùng, tức còn sản sinh được nữa. 
Ngược lại, B được coi như một nguyên tử (atom) hoặc phần tử tận cùng, 
nếu B tận cùng bằng một từ cụ thể. 

Ví dụ quy tắc cấu trúc ngữ đoạn danh từ NP trong tiếng Việt đã nói trên: 

(17 NP->NA 

NP là phần tử không tận cùng vì NP sản sinh ra N và A. Hai phần tử N (noun) và 

A (adjective) là hai phần tử tận cùng. N tận cùng bằng “ruyện”, A tận cùng 


bằng “hay”. 


Dựa vào quy tắc cấu trúc ngữ đoạn, các nhà ngôn ngữ học Tây phương đã dựng 
nên một mô hình ngữ pháp được gọi là ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn. 


112 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn (phrase sfructure granunar, viết tắt PSG) 
của một ngôn ngữ là một tập hợp bao gồm tất cả các quy tắc cấu trúc ngữ 
đoạn của ngôn ngữ đó. 


Trên cơ sở phạm trù từ vựng, ngữ đoạn được chia làm 4 loại: 


I. Ngữ đoạn danh từ hoặc danh ngữ (noun phrase, viết tắt NP) là ngữ 
đoạn có đầu từ vựng thuộc lớp danh từ. 

2. Ngữ đoạn tính từ ”hoặc tính ngữ (adjective phrase, viết tắt AP) là ngữ 
đoạn có đầu từ vựng thuộc lớp tính từ. 

3. Ngữ đoạn giới từ hoặc giới ngữ (preposition phrase, viết tắt PP) là ngữ 
đoạn có đầu từ vựng thuộc lớp giới từ. 

4. — Ngữ đoạn động từ hoặc động ngữ ”(verb phrase, viết tắt VP) là ngữ 
đoạn có đầu từ vựng thuộc lớp động từ. 


Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn, theo như Chomsky (1977: 127) kể lại trong cuốn 
Language and Responsibilify, là một mô hình toán đã được các nhà toán học 
dựng nên nhằm khảo sát cấu trúc của ngôn ngữ con người theo kiểu toán. 
Schtzenberger là một nhà toán học tiêu biểu trong lĩnh vực này. Mô hình này 
được coi như một loại nợữ pháp tạo sính (Generative Gramumnar). Cả Chomsky 
cũng đã dự phần vào việc nghiên cứu chung với Schủtzenberger, song cạnh đó, 
ông cũng có một lý thuyết ngữ pháp tạo sinh riêng. 


Cũng theo lời Chomsky, ngữ pháp tạo sinh của ông thực ra không phải mãi tới 
năm 1965 mới được phổ biến. Ý tưởng này đã được nhiều người biết đến qua 
luận án thạc sĩ Morphophonemics oƒ Modern Hebrew của ông lầm tại đại học 
Pennsylvania vào năm 1951. 


Ngữ pháp tạo sính (generative gramnar) của một ngôn ngữ là một tập 
hợp quy tắc hiển ngôn có khả năng xác định chuỗi từ nào là câu của ngôn 
ngữ đó và đồng thời xếp sẵn cho mỗi câu một cách mô tả cấu trúc. 


Mô tả cấu trúc (strucfture descripffion) câu là sự xác định cấu trúc của 
thành tố bằng cách làm rõ mối quan hệ của các phần tử trong đó theo 
phạm trù ngữ pháp. 





” Có tác giả còn gọi là ngữ đoạn tính từ và trạng từ 
® Ở các chương sau, chúng tôi gọi là vị ngữ. 


113 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Tạo sinh được hiểu một cách giản đơn là đẻ ra, sản sinh ra. Chomsky cho rằng 
ngôn ngữ là một tập hợp (hữu hạn hoặc vô hạn) chứa mọi câu (Chomsky 1957: 
13). Tất cả mọi câu đều có cấu trúc nhất định. Mỗi cấu trúc đều mô tả được nhờ 
quy tắc. Mỗi quy tắc chứa đựng nhiều phần tử ngôn ngữ khác nhau, trong đó một 
phần tử có thể sản sinh ra những phần tử khác. Với suy nghĩ ấy, ông đã tìm cách 
lập một mô hình. Khởi đầu bằng một chân lý và một tập hợp những quy tắc 
chuẩn hình, những kết quả sẽ tuần tự được tạo sinh. Mỗi quy tắc đều có dạng: 


(18) @->W 


ọ (thành phần nằm bên ứrái mũi tên) sinh ra (thành phần nằm bên phải mũi 
tên). Chomsky đã giải thích ý tưởng của ông bằng một ví dụ như sau: 


Giả sử có một ngôn ngữ chỉ gồm có 3 từ “Jules”, “Chloe”, “loves”. Người nói 
ngôn ngữ này sẽ biết ngay những tổ hợp nào của 3 từ này thì nói được còn những 
tổ hợp khác thì không: 


(19) * Jules Chloe loves. 
(20)  Jules loves Chloe. 
(21)  * loves Jules Chloe. 
(22)  Chloe loves Jules. 
(23)  * Chloe Jules loves. 


Câu nào nói được sẽ được công nhận là câu của ngôn ngữ ấy. Nhiệm vụ của ngữ 
pháp tạo sinh là phải cắt nghĩa được những kiến thức hiển ngôn và hàm ngôn 
của người nói, hoặc sự thông minh của người đọc. Để cắt nghĩa cái kiến thức 
hiển ngôn, người ta có thể để nghị một ngữ pháp như sau (Chomsky 1977: 104): 


G = grammar 
{G}| S>NVP S = sentence, được viết lại là: 
VP->VN danh từ + ngữ đoạn động từ 
(nounN)  (verb phrase VP) 

Ñeẽ | Jules } VP = verb phrase, được viết lại là: 

(24) Chloe động từ + danh từ 
(verbV)  (nounN) 

N =noun, được viết lại: Ju/es hoặc Chloe 
V = verb, được viết lại: loves 


V — loves 


114 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Từ sự sản sinh của các quy tắc trên (mà Chomsky gọi là suy diễn (ded,ction)” 
(nếu S thì NÑ + NP, v.v.)), ta được những kết quả được phái sinh sau: 


° Thế S bằng N VP 

° Thế VP bằng VN, ta có: N VN 

° Thế N thứ nhất bằng “J„!es”, ta có: Jules V NÑ 

° Thế V bằng “loves”, ta có: Jules loves Ñ 

° Thế N thứ hai bằng “Ch/oe”, ta có: Jules loves Chloe 


Kết quả, chuỗi từ đã tận cùng; không còn phái sinh (desire) được nữa. Người ta 
có thể vẽ lại sự phái sinh (derivation) của câu trên dưới dạng cây cú pháp. Cây 
cú pháp minh họa cấu trúc của những phần tử tận cùng trong câu: 


S 
2 LÀN 
N VP 
(25) 
V N 


Jules loves Chloe 


Đó là nguyên tắc của ngữ pháp tạo sinh. Cùng một nguyên tắc như ngữ pháp cấu 
trúc ngữ đoạn, đây cũng là một mô hình toán. Từng quy tắc và thông tin có thể 
lập trình được một cách dễ dàng, chẳng hạn như viết một bộ phân tích (parser) 
để nhận dạng cấu trúc cú pháp của ngôn ngữ. Trên thực tế, bàn bản ngữ pháp 
tạo sinh được ứng dụng khá phổ biến trong việc thiết lập ngôn ngữ lập trình 
(Pascal, C/C++, Java, ...), trình biên dịch (comptler). 


Xét về mặt cấu trúc ngôn ngữ, chắc hẳn mỗi ngôn ngữ đều có những quy tắc cấu 
trúc ngữ đoạn đặc thù. Không ai dám quả quyết, mọi ngôn ngữ trên thế giới chỉ 
có 4 loại cấu trúc ngữ đoạn căn bản thuộc phạm trù cú pháp như đanh từ, động 
từ, giới từ, tính từ, hoặc nói ngược lại là chỉ cần 4 loại này thôi cũng đủ giải thích 
được tất cả cấu trúc của mọi ngôn ngữ. Cả phạm trù từ vựng cũng thế. Chắc 
chắn sẽ có một loại từ mà một ngôn ngữ nào đó có nhưng tiếng Anh không có. 
Bởi vì ngữ pháp tạo sinh nguyên thủy của Chomsky được dựng từ tiếng Do Thái 
và tiếng Anh, cho nên không thể nói, mọi tính chất được rút ra từ đó đều thỏa 





? Chomsky gọi là quy ?ắc suy diễn (deduction rule), đồng nghĩa với quy tắc sản sinh (production 
rule) thường được nói tới trong tin học. 


115 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


mọi đặc điểm của mọi ngôn ngữ. Lý thuyết chỉ là nguyên tắc. Muốn ứng dụng 
nó, mỗi ngôn ngữ phải tự xác định mọi cấu trúc ngữ đoạn của mình. Song cũng 
chưa chắc là hạt nhân của lý thuyết sẽ thỏa mọi trường hợp. Đây cũng là lý do 
khiến Chomsky đã nghĩ đến sự biến hình (transƒformarion) của cấu trúc ngôn 
ngữ. Sáng kiến này là một tiền để cho việc mở rộng lý thuyết ngữ pháp tạo sinh 
thành Ngữ pháp biến hình tạo sinh (Generative Transformation Grammar) của 
ông sau này. 


Sau đây, dựa vào lý thuyết ngữ pháp tạo sinh, chúng ta hãy thử xét sơ qua những 
cấu trúc ngữ đoạn căn bản của 3 ngôn ngữ Anh, Việt, Đức, và qua đó, thử so 
sánh sự khác biệt của chúng. Gặp trường hợp các ngôn ngữ có cùng cấu trúc thì 
đó chỉ là sự tình cờ chứ không hẳn bao giờ cũng thế. Mặt khác, giả như tiếng 
Việt có đòi hỏi một cấu trúc tương ứng mà tiếng Anh hoặc tiếng Đức không có, 
thì đó chỉ là một để nghị mở rộng cho tiếng Việt chứ không hẳn là quy tắc đã 
được mọi người đông ý. Trong khuôn khổ bài viết, chúng ta chỉ nói tổng quát về 
nguyên tắc chứ không vào chỉ tiết. Khảo sát thêm về cấu trúc ngữ đoạn tiếng 
Việt là điểm mở dành cho các bạn có quan tâm. 


Bằng ví dụ cụ thể, chúng ta sẽ thử xuyên qua 4 loại ngữ đoạn căn bản thuộc 
phạm trù cú pháp: 


° Ngữ đoạn danh từ NP 

° Ngữ đoạn tính từ (trạng từ) AP 

° Ngữ đoạn giới từ PP 

° Ngữ đoạn động từ VP 

1. Ngữ đoạn danh từ NP 

Một ngữ đoạn danh từ NP đơn giản nhất chỉ có một danh từ: 


(26) NP->N 


đọc là ngữ đoạn danh từ NP (noun phrase) sản sinh danh từ N (noun). Cây cú 
pháp tương ứng: 


NP 


116 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Ví dụ cụ thể với 3 danh từ (N) “kuje”, “Messer”, “dao”: 


a. NP tiếng Anh b. NP tiếng Đức 
NP NP 
NÑ NÑ 
kmife Messer 


Các cây cú pháp trên mô tả hai quy tắc: 


(27) NP>N 
(28) N— knife | Messer | dao 


c. NP tiếng Việt 


NP 


Ñ 


đao 


Ngữ đoạn danh từ NP sản sinh danh từ N. Danh từ N tận cùng bằng “ke” hoặc 
“Messer” hoặc “dao”. Ký tự l đọc là “hoặc” (phép OR của logic). 


Mở rộng quy tắc NP -> N bằng một chỉ định từ (determiner, viết tắt: D) đứng 


trước danh từ N, ta có: 
(29) NP-> DN 
Ví dụ với mạo từ xác định: 


(430) D— the | das 


a. NP tiếng Anh b. NP tiếng Đức 
NP NP 
D NÑ D NÑ 
the knife đas Messer 


Trong tiếng Việt, nếu hiểu một cách đơn giản như trên, ta có: 


117 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


(41) D— con 
Cây cú pháp: 
NP 
D NÑ 
con dao 


Nhưng gặp trường hợp mạo từ bất định: 


(32) D— alein | một 


a. NÑP tiếng Anh b. NP tiếng Đức c. NP tiếng Việt 
NP NP NP 
D NÑ D NÑ D NÑ 
a knife ein Messer một đao 


tiếng Anh và tiếng Đức đúng, còn tiếng Việt sẽ gặp vấn để ngay. Nghe một 
người Anh nói “l give you a knmje” hoặc người Đức nói “lích gebe Dĩr ein 
Messer”, không sao. Nghe một người Việt nói: “7Tœo cho mày một đao” thì nguy 
quá. 


Thực ra ý nghĩa mà người Anh, người Đức muốn nói ở đây là “mộ? con dao”, 
hoàn toàn vô hại, nhưng người Việt lại hiểu tắt là “một (nhát) dao”. Tại sao ? 
Rất dễ hiểu, bởi danh từ “kz/e” trong tiếng Anh, “Messer” trong tiếng Đức đã 
nói lên cá thể “con đao” và tất nhiên đếm được, trong khi đó ở tiếng Việt thì 
chưa. Danh từ “đao” có vẻ cụ thể tưởng chừng đếm được, vậy mà không. “Døoø” 
là một tập hợp toàn thể. Muốn đếm được, cần phải giới hạn nó bằng cách hình 
thức hóa, mô tả thêm “cái gì dao”. Ví dụ ngay đây, phải thêm “con” phía trước 
“đao” thì mới đủ diễn tả cái cá thể của “đao”, tức chính là “con dao”, và mới 


118 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


đếm được. Từ đó mới nói được “nộ: con dao” và mới đồng nghĩa với tỉnh thần 
*q knijfe”, “ein Messer” của tiếng Anh, tiếng Đức. 


Tương tự như trường hợp “đaø”, còn có rất nhiều danh từ khác tưởng chừng đếm 


”» «23% é ) & 2,9% 


được, nhưng không: “bầu”, “cua”, “cá”, “cọp”, “mai”, “lan”, “cúc”, “trúc”, 


» C163 & »Ắ 


“nghêu”, “sò”, “ốc”, “hến”, v.v.. Không ai nói “bán cho tôi một cua”, “tôi muốn 


z» »Ắ 2% 


^ * 3 A Z° ( Z ^* ^ ^* SE”. ^ 
mua một cá” mà phải nói “bán cho tôi một con cua”, “tôi muốn mua một con cá 
theo công thức: 


(33) danh từ hình thức + danh từ = ngữ đoạn danh từ 


Nếu đơn giản hóa vấn để bằng cách xem cụm từ “cøn đao” như một danh từ, thì 
quy tắc NP-> DN của tiếng Anh, Đức cũng dùng được cho tiếng Việt: 


(34) D-—> một | cái 


NP NP 
D N D N 
một con dao cái con dao 


Còn nếu xem “cøn đao” như một ngữ đoạn danh từ, thì bắt buộc phải mở rộng 
quy tắc NP —>› DN thành: 


5) NP-> DNP (tiếng Việt) 
NP của vế phải diễn tả quy tắc thành lập “con đao”: 
(6) NP-—> Na mN (tiếng Việt) 


(N+a ký hiệu cho đánh từ hình thức (ƒormal noun)), 


(37) Ngm-> con (tiếng Việt) 


119 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


NP 


2. 


Nhưm NÑ 








con đao 


Thế nhưng chưa hết, bởi còn có trường hợp nói được như “một cái con dao”, 
“một cái con đường”, “một cái bức tranh”, ... (mặc dù hơi rườm tà). Ở đây, 
“một” là mạo từ bất định (mạo từ bậc 1), “cái” là mạo từ xác định (mạo từ bậc 2) 
và “con”, “bức” là danh từ hình thức. VỊ trí của chúng thỏa hệ thức: 


(38) mạo từ bất định > mạo từ xác định > danh từ hình thức 
cụ thể là “mộ” đứng trước “cái”; “cái” đứng trước “con”, “bức”. 


Trong tiếng Anh, không ai nói “z he”, hoặc tiếng Đức “ein der/die/das”. Thỉnh 
thoảng người Đức cũng có nói nhưng lại ngược (đối với người Việt): 


(39) die eineFrau (Dịch I-1: cái một đàn bà) 
(40) dereine Mann (Dịch I-1: cái một đàn ông) 


Trong tiếng Việt, không những chỉ có mạo từ “ội” đứng trước “cái” mà nói 
chung còn cả số đếm “hai”, “ba”, “bốn”, ... Ngược lại không được. Không ai nói 
“cái một con dao” như người Đức. Mạo từ “cái” trong hệ thức trên có thể bỏ 
được nếu danh từ hình thức đã tổn tại: “một con dao”, “một con đường”, “một 
bức tranh”. “Con” và “bức” thừa sức cho ta những đơn vị danh từ đếm được mà 
không cần đến mạo từ “cái”. 


Vậy, quy tắc NP-—> D NP cần được mở rộng cho tiếng Việt bằng cách thêm mạo 
từ bất định “một” (ký hiệu: Dụnsec) và mạo từ xác định “cái” (ký hiệu: De): 


(41) NP-> Due.D„e.NP (tiếng Việt 


Trong tiếng Việt, danh từ ghép cũng là một trường hợp tương tự như trường hợp 
ghép từ với danh từ hình thức: 

° Ghép đôi: “đường phố”, “vợ chồng ”. “con cái”,... 

° Ghép ba: “thảo cầm viên”, “hàng không mẫu hạm”... 

° Ghép tư: “hủy quân lục chiến”, ... 


120 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Việc thành lập một danh từ dùng được như một đơn vị £ừ là một vấn đề thuộc về 
bộ môn từ ngữ, chúng ta sẽ không bàn ở đây. Đây là một điểm mở cho bạn đọc 
có quan tâm tự suy nghĩ và đào sâu thêm. Hãy trở về quy tắc tổng quát: 


(42) NP->› DN 


Không bắt buộc chỉ định từ D bao giờ cũng phải đi với danh từ. Ta có thể cho D 
vào ngoặc Q, coi như một /a chọn (option): 


(43)_NP-> (D)N 
(44) NP-> (Du. (D„¿¿)) NP (tiếng ViệU 


sể - z x ÀẦ tx 
Để đơn giản hóa vấn đề, hãy xem: 


© Dụngpcc (D„¿.) như D 
° NP nhưN 


trong quy tắc ÑNP-—> DN (nếu cần, ta sẽ vào chi tiết sau). 


Danh từ thường được bổ nghĩa bằng tính từ A. Quy tắc cần được mở rộng. Tương 
tự chỉ định từ D, việc dùng tính từ A chỉ là một lựa chọn: 


(45) a. Tiếng Việt: NP —> (D)N (A) 
b. Tiếng Anh: NP -> (D)(A)N 
Ế: Tiếng Đức: NP-> (D)(A)N 
a. Một phong cảnh đẹp. 
b. A beautiful landscape. 
d. Eine schöne Landschaft. 
a. NP tiếng Anh: 
NP 
D A NÑ 
a beautful  landscape 


121 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


b. NP tiếng Đức: 
NP 
D A NÑ 
eine schöne Landschaft 
G: NP tiếng Việt: 
NP 
D NÑ A 


một phongcảnh đẹp 


Ngữ đoạn danh từ NP có thể được mở rộng bằng cách cộng thêm một ngữ đoạn 
giới từ PP và cũng mang tính lựa chọn: 


(46) a. Tiếng Việt: NP -> (D) NP (A) (PP) 
b. Tiếng Anh: NP -> (D) (A)N (PP) 
“ Tiếng Đức: NP —> (D) (A)N (PP) 
a. Một phong cảnh đẹp của Việt Nam. 

A beautiful landscape of Vietnam. 
C. Eine schõne Landschaft von Vietnam. 
a. NP tiếng Anh: 
NP 


man. 


a beautiful landscape of Vienam 


122 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 
b. NP tiếng Đức: 


NP 


D A NÑ PP 


mm": 


eine schöne Landschaft von Vietnam 


Œ, NP tiếng Việt: 
NP 
D NÑ A PP 


một phong cảnh đẹp của Việt Nam 
Xin lưu ý: Vẽ hình tam giác có nghĩa là không vào chỉ tiết. 


Thay vì mô tả ngữ đoạn danh từ NP bằng cây cú pháp, người ta có thể đơn giản 
hóa bằng cách dùng dấu ngoặc [ ] và nhãn hiệu (label, mark) như N, V, A, D, PP, 


(47) a. [p Một] [x phong cảnh] [4 đẹp] [pp của Việt Nam] 
b. [p AI] [n beautiful] [ landscape] [pp of Vietnam] 
C. [p Eine] [n schõne] [ Landschaff] [pp von Vietnam] 


Cũng có thể thêm nghĩa một đan” từ bằng nhiều fính từ và ngữ đoạn giới từ cùng 
một lúc: 


(48) Một phong cảnh đẹp, (và) trữ tình trên vùng cao nguyên (của) Việt Nam. 


Muốn diễn tả tính lặp lại của quy tắc NP, có thể thêm dấu + sau A và PP: 


(49) a. Tiếng Việt: NP —> (D)N (A+) (PP+) 
b. Tiếng Anh: NP -> (D) (A+) N (PP+) 


123 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


È) Tiếng Đức: NP —> (D) (A+) N (PP+) 
Xin lưu ý: Ở đây chỉ nói đến quy tắc tiếng Việt dưới dạng đơn giản. Trong 
trường hợp dùng liên từ, chúng ta phải mở rộng ngữ đoạn tính từ AP bên dưới. 
2. _ Ngữ đoạn tính từ AP 


Mục đích của tính từ là thêm nghĩa cho danh từ. 


(50) a. Một phong cảnh đẹp, trữ tình. 
b. Một phong cảnh rất đẹp. 


Trong trường hợp a., hai tính từ “đep” và “?rữ tình” thêm nghĩa cho danh từ 
“phong cảnh”. Trong trường hợp b., chúng ta dùng một trạng từ và tính từ. Có sự 
khác biệt: 


° Trường hợp a.: Cả hai tính từ có vị thế ngang nhau, không thêm nghĩa cho 


nhau mà cho danh từ “phong cảnh”. Một trong hai tính từ đều có thể bỏ 
được mà vẫn không ảnh hưởng lẫn nhau. Ngoài ra, chuỗi từ vẫn không sai 


ngữ pháp: 
a. Một phong cảnh đẹp;trữ-tình. 
b. Một phong cảnh đẹp; trữ tình. 


° Trường hợp b.: Trạng từ “rất” thêm nghĩa cho tính từ “đep” chứ không cho 
danh từ. Bỏ “rấr” thì được nhưng bỏ “đep” sẽ sai ngữ pháp: 


a. Một phong cảnh rất đẹp. 
b. * Một phong cảnh rất đẹp. 


Tương tự ngữ đoạn danh từ NP, một ngữ đoạn tính từ AP đơn giản nhất chỉ sản 
sinh một tính từ duy nhất: 


(51) AP-> A 
Nếu muốn thêm nghĩa cho tính từ bằng một trạng từ, quy tắc AP -> A phải được 


mở rộng thành: 


124 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(52) AP-> (AP)A 
(53) AP-> Adv 


(Adv viết tắt của Adverb (trạng từ)) 


a. AP tiếng Anh b. AP tiếng Đức c. AP tiếng Việt 
AP AP AP 
AP A AP A T A 
A A Ị 
VeTV beautiful sehr schön rất đẹp 


Đã mở rộng quy tắc AP-> A, nay những quy tắc liên hệ khác cũng cần được 
sửa đối theo. Cụ thể, ta thay thế A bằng AP: 


(54) a. Tiếng Việt: NP—> (D)N (AP+) (PP+) 
b. Tiếng Anh: NP-> (D) (AP+) N (PP+) 
lộ Tiếng Đức: NP -> (D) (AP+) N (PP+) 


Trạng từ của tiếng Anh được phân biệt với tính từ bằng hậu tố “ly” phía sau. 
Tiếng Đức không có hình thức này. Nhìn chung, trạng từ trong tiếng Đức giống 
như hình thức “trợ tính từ”, có thể coi như thuộc lớp fính từ. 


Trạng từ không thể đứng một mình mà đi đôi với tính từ hoặc động từ. Một ví dụ 
về mối quan hệ lệ thuộc của tính từ và trạng từ: 


(5 a. Một bầu trời xanh quang đãng. 
b. Một bầu trời thật quang đãng. 


Trong trường hợp a., nên hiểu là “bầu trời vừa xanh vừa quang đãng”. Hai tính 


từ “xanh” và “quang đãng” độc lập với nhau, nghĩa là không có mối quan hệ lệ 
thuộc đối với nhau: 


125 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


NP 


2322770 h= 


D NÑ AP AP 


(S6) | | 
A A 


một bầu trời xanh quang đãng 


Trong trường hợp b., nếu hiểu theo tỉnh thần của a., thì có nghĩa là “bầu trời vừa 
thật, vừa quang đãng”: 
NP 


“.Ắẳằ. 


D NÑ AP AP 


: l 


một bầu trời thật quang đãng 





Thế nhưng không ai muốn hiểu vậy. “7h?” đây đồng nghĩa với “rấ?”, là một 
trạng từ có công dụng thêm nghĩa cho tính từ “đep”. Cho nên phải diễn giải ý 
nghĩa này theo cấu trúc như sau: 


NP 
“ .à.. 
D N AP 
2N, 
(S8) * A 
Adv 


một bầu trời thật quang đãng 


Muốn dùng liên từ, bạn đọc có thể tự mở rộng quy tắc AP. Ví dụ với liên từ 


““yN»? 


vả: 


(59) Một bầu trời xanh và quang đãng. 


126 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


3. _ Ngữ đoạn giới từ PP 

Giả sử nói: 

(60) a. Có một phong cảnh. 

Ứng dụng nguyên tắc ứjnh tiến'” của tiếng Việt, ta có thể đặt câu hỏi: 
b. Có một phong cảnh zhế nào ? 


Nếu trả lời bằng một tính từ có lý, chẳng hạn “đ£p”, thì tức là đã phụ nghĩa cho 
ngữ đoạn danh từ “một phong cảnh” bằng ngữ đoạn tính từ “đẹp”. 


Œ Có một phong cảnh đẹp. 
Câu đã hoàn tất, thế nhưng nếu thích hỏi tiếp như “ở đâu ?” và trả lời chẳng hạn 
như “ở Việt Nam”, thì cụm từ “ở Việt Nam” chính là một ngữ đoạn giới từ, trong 


đó giới từ “ở” đóng vai quyết định danh từ chỉ nơi chốn “Việ? Nam”. 


d. Có một phong cảnh đẹp ở đâu 2 
e. Có một phong cảnh đẹp ở Việt Nam 


Bằng cách tịnh tiến tự nhiên này, chúng ta có quy tắc: 


(61) PP-> PNP 


a. PP tiếng Anh b. PP tiếng Đức c. PP tiếng Việt 
PP PP PP 
Z ` ; M so 
| | | 
A A A 
| | | 
in Vietnam in Vietnam ở Việt Nam 





! Nguyên tắc tịnh tiến không chỉ ra quy tắc đặt câu hỏi mà người sử dụng phải tự quyết định. Câu 
hỏi tất nhiên mang tính chủ quan. 


127 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


4. Ngữ đoạn động từ VP 


Tương tự ngữ đoạn danh từ NP, một ngữ đoạn động từ VP đơn giản nhất chỉ có 
một động từ. Đây là trường hợp động £ừ bất xuyên tính (intransitive verb)`''. 
Loại động từ này không hướng tới một túc từ mà chỉ có tác động trong nội bộ 
chủ từ. Nói theo nghĩa của ngôn ngữ học hiện đại là nó không hướng tới một 
mục tiêu ngoài chủ ngữ mà chỉ có tác động trong nội bộ chủ ngữ. Ví dụ “khóc”, 
“chơi”, “ngủ”, “đi”, "đứng”, “ngôi” (“đứa bé khóc”, “đứa bé chơi”, “đứa bé 
ngủ”), .... Ngược lại là động từ xuyên tính (transitive verb)”. Loại động từ 
này có tác động bên ngoài chủ ngữ, tức xuyên qua chủ ngữ và hướng tới một 
mục tiêu bên ngoài. Ví dụ “nhớ”, “thương”, “có”, “cho”, “mua”, “bán” (“đứa bé 
nhớ mẹ nó”, “đứa bé thương mẹ nó”, “đứa bé có nhiều đồ chơi”). .... “Mẹ nó”, 


» á 29% 


“đồ chơi” là mục tiêu, có chức năng bổ nghĩa cho “nhớ”, “thương”, “có”. 


Quy tắc ngữ đoạn động từ VP chỉ có một động từ V: 


(62) VP-> V 
a. VPtiếng Anh b. VP tiếng Đức c. VP tiếng Việt 
VP VP VP 
Vụ M Vụ 
go gehen đi 


Ta có thể dùng trạng từ phụ nghĩa thêm cho động từ. Trạng từ được xếp vào lớp 
tính từ (như đã nói): 


(3) VP-› VAP 
a. They go quickly. 


b. SIe gehen schnell. 
C. Họ đi nhanh. 





.9 Tạm gọi vậy. Có tác giả gọi là nội động từ, tự động từ 
= Tạm gọi vậy. Có tác giả gọi là ngoại động từ, tha động từ. 


128 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


a. VP tiếng Anh b. VP tiếng Đức c. VP tiếng Việt 
VP VP VP 
M AP M AP M AP 
Adv Adv Adv 
| | | 
go quickly gehen schnell đi nhanh 


Động từ không nhất thiết phải cần đến trạng từ (xem như lựa chọn): 
(64) VP-> V(AP) 
Trong tiếng Anh và tiếng Việt, trạng từ có thể nằm bên trái động từ: 
(65 VP-—> (AP)V 


a. Anh ta fhường nói ... 
b. He øƒ#?en speaks ... 


Trạng từ cũng có thể xuất hiện cùng lúc bên trái và bên phải động từ: 
(66) VP-> (AP) V (AP) 


a. Anh ta fhường nói chậm rãi ... 
b. He øƒ#?en speaks slowly ... 


và cũng có thể để cho một ngữ đoạn giới từ PP phụ nghĩa: 
(67) VP-—> (AP) V(AP)(PP) 
Lan £hường khóc một mình trong bóng tối. 


VP 


AP V : PP 
| 


Adv Adv 


thường khóc một mình trong bóng tối 


129 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Có khi trạng từ được lặp lại nhiều lần: 
(68) VP-> (AP+) V (AP+) (PP) 
Lan [Ap,[thường] [hay]] khóc [ap.[lẻ loi] [một mình]] trong bóng tối. 
Đó là những quy tắc được ứng dụng cho động từ bất xuyên tính. Đối với động từ 
xuyên tính, quy tắc cần được mở rộng cho bổ ngữ. Bổ ngữ nằm dưới dạng một 


ngữ đoạn danh từ NP: 


(69) VP-> V(NP) 


a. Tôi hát một bài ca. 
b. l sing a song. 
€; Ich singe ein Lied. 
a. VP tiếng Anh b. VP tiếng Đức c. VP tiếng Việt 
VP VP VP 
M NP M NP V NP 
D NÑ D NÑ D NÑ 
sing a Song singe ein Lied hát một bàica 


Tiếng Việt không thiếu những cấu trúc như: 
(70) VP-> V(NP) (AP) 

Bà Hai [vp[v ghét] [xp bà Ba] [Ap khủng khiếp] ] 
(71) VP-> (AP+) V(NP) 


Hắn [vp[ap thực sự] [v căm thù] [xp ông chủ hắn]] 
Hùng [vp[ap rất] [v thương] [xp vợ]] 


130 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Hoặc còn nhiều trường hợp khó hơn nữa mà tiếng Anh, tiếng Đức không có: 


° Hắn thương vợ lắm đấy. 

“Đấy” đứng sau trạng từ. 
° Hắn thương vợ lắm mà. 

“Mà” đứng sau trạng từ. 
° Hắn mà thương vợ hắn. 

à” đứng trước động từ. 

° Hắn có thương gì vợ hắn. 

“Có” đứng trước động từ. “Gì” đứng sau động từ. 
° Hắn thương đếch gì vợ hắn. 

“Đếch gì” đứng sau động từ. 


Cách thành lập động từ trong tiếng Việt thường chứa tính mục đích. Cụ thể, 
người Việt có thể xếp hai ba động từ đi chung: 


° Đi+tu > đitu 
° ĐI + chơi —> đi chơi 


° Đi + làm việc —> đi làm việc 
° ĐI + ăn trộm -> đi ăn trộm 
° ĐI + làm ăn + buôn bán —> đi làm ăn buôn bán 


hoặc động từ thường xen kẽ với danh từ, cho ra một chuỗi từ chứa nhiều động từ: 


° Hắn xoay sang, nhíp mắt, nhìn tôi, cười không nói, làm ra vẻ hiểu hết 
những điều tôi đang nghĩ. 
° Hắn ôm vợ, vuốt ve, xin lỗi, thê bỏ rượu chè cờ bạc, ráng ải làm, kiếm tiên, 


mua gạo về nuôi VỢ, nuôi con. 


Động từ cũng là một để tài khá thú vị và phức tạp không thua kém gì danh từ 
hình thức. Đây là một điểm mở dành cho các bạn thích tìm hiểu. 


Tóm lại, quy tắc ngữ đoạn VP của tiếng Anh có thể được tổng quát hóa cho hầu 
hết mọi trường hợp đơn giản: 


(72)_ VP-> (AP+) V (NP) (AP+) (PP) 


131 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


5, Câu 


Câu, theo ngôn ngữ học cổ truyền, thường được hiểu là một cấu trúc bao gồm 
chủ từ, động từ hoặc có thêm rúc :ừ. Kể từ đây, ta nên hiểu, câu là một chuỗi từ 
gồm có hai phần: chủ ngữ (subject), tức chủ từ, và vị ngữ (predicate phrase), tức 
những gì theo sau và bổ nghĩa cho chủ ngữ. Chủ ngữ thường là một ngữ đoạn 
danh từ NP. Vị ngữ là một ngữ đoạn động từ VP. Quy tắc cấu trúc ngữ đoạn của 
một câu có hình dạng tiêu biểu: 


(73) SŠ— NPVP 
(S viết tắt của senfence, ký hiệu cho câu) 


Ví dụ câu “The man has a hard job” có thể được phân tích như sau: 


5 


Z" sà 


NP 


VP 
2 TỒN, J2 \v 


D NÑN V NP 


ỹ 


(4) D NP 





The manhas a hard Job 


Câu của ngôn ngữ Âu châu thường có động £Ỳ phụ (auxiliary verb) '. Một ứng 
dụng là dùng để diễn tả /hì (#ense), nếu cần: 


(15) S-> NP(T) VP 
(T viết tắt của /ense) 


a. Iwill go. 
b. Ich werde gehen. 
C. Tôi sẽ đi. 





!3 Thường gọi là rợ động rừ. Chúng tôi sửa lại cách dịch cho thống nhất với cách bổ/phụ nghĩa 
bên phải (right attributed) theo kiểu tiếng Việt. 


132 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


a. S tiếng Anh b. S tiếng Đức c. S tiếng Việt 
S S S 
NP T VP NP T  VP NP T VP 
| | | | | | 
N Vụ N V N Vụ 
I wil go Ích werde gehen Tôi sẽ đi 


«“. .x” 


Tiếng Việt cũng có những từ có công dụng diễn tả thì: “đã”, “đang”, “sẽ”, 
“sắp”... Thế nhưng đấy không phải là động từ mà có lẽ chỉ thuần là loại trạng từ 
chỉ thời gian. 


Diễn tả thì bằng động từ phụ là một ứng dụng. Ngoài ra còn những ứng dụng 
khác như dùng “should”, “would”, “could”, “musf”, ... trong tiếng Anh. Tương tự, 
người Việt cũng có thể dùng “muốn”, “phải”, “nên”, ... như động từ. 

Dùng động từ phụ thực ra là một hình thức dùng một cụm động từ (động từ phụ + 
động từ chính) mà ngôn ngữ nào cũng có. Tiếng Việt cũng có những mẫu câu 
đơn giản như những tiếng Âu châu: 


a. Tôi không đi. 

b. — Tôi không muốn ủi. 

Ệ: Tôi phải ấi ngay. 

Hoặc những câu phức tạp dùng nhiều động từ: 

d. Tôi không biết phải đi đâu. 

e. __ Tôi chưa biết có nên đi không. 

f. Tôi còn đang phân vân không biết có nên đi không. 

Trên thực tế còn rất nhiễu trường hợp phức tạp khác. Tiêu biểu là những câu 
phức tạp chứa câu nhở hơn. Ví dụ câu “Tôi biết tôi không thể nào đi được”. Câu 


này chứa câu “ôi không thể nào đi được”: 


[s tôi không thể nào đi được] 


133 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Thực chất của câu “ôi không thể nào đi được” là một mệnh đề phụ 
(subordinatfe clause) (thường gọi là câu phụ), trong tiếng Anh được đánh dấu 
bằng “/:a/”, trong tiếng Đức bằng “đ4/”, trong tiếng Việt bằng “rằng” (tình cờ 
giống vậy ?): 


a. I know that I can't go. 
b. Ich wei8, da ch nicht gehen kann. 


c. Tôi biết rằng tôi không thể nào đi được. 


“That”, “dafÐ", “rằng” được xem như những đấc £Œ bổ ngữ hóa 
(complermmenfizer) (ký hiệu bằng C): 


a. [s I know [s: [c that] [s I can't go ]]] 
: [s ch weIf [s: [c daB] [s ¡ch nicht gehen kann]]] 
& [s Tôi biết [s: [c rằng] [s tôi không thể nào đi được]]] 
(S' ký hiệu cho mệnh để phụ) 
Vì lý do này, giới ngôn ngữ học Âu châu đã đưa ra một quy tắc đặc biệt: 


Œ6) S°> (C)S 


Mệnh để phụ S' giữ vai trò bổ ngữ. Có trường hợp mệnh để phụ được chuyển 
sang vị trí chủ ngữ, một hình thức chuyển Vị (moyemeinnf). 


a. [s [s: That I can”t go] 1s my problem] 


b. [s [s: DaB ¡ch nicht gehen kamn] Ist mein Problem] 
&: [s [s; Rằng tôi không thể nào đi được] là vấn đề của tôi] 


Câu tiếng Việt trên hiếm thấy sử dụng ngoài đời hiện tại. Không rõ cấu trúc của 
nó có bị lai ngôn ngữ Âu châu hay không, cân xét kỹ lại. Thế nhưng cấu trúc 
“Rằng ...” rất thường gặp trong Kiều của Nguyễn Du. 

Đối với trường hợp chuyển vị, quy tắc § dành cho tiếng Anh phải được mở rộng: 


(7y §-> NP(T) VP 
(8) S—› S°(T)VP 


Viết gọn thành: 


134 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(79) ŠS—> {NPIS”} (T) VP 
({NPIS”} đọc là hoặc NP hoặc S”, tức chỉ được chọn một trong hai trường hợp. 


(80) VP-—> (AP+) V (NP) (PP+) (AP+) 
(81) VP-—> (AP+) V(S”) (PP+) (AP+) 


Viết gọn thành: 
(82) VP-> (AP+) V({NPILS"”}) (PP+) (AP+) 


Xét cho cùng, những gì vừa được trình bày mới chỉ là vài quy tắc cấu trúc ngữ 
đoạn được đưa ra nhằm giải thích ngữ pháp. Trên thực tế, vấn đề không đơn giản 
thế, nhất là đối với tiếng Việt. Có thể nói, nếu giải thích tiếng Việt bằng ngữ 
pháp cấu trúc ngữ đoạn, chúng ta phải đương đầu với nhiều quy tắc phức tạp mà 
tiếng Anh không có. Rất nhức đầu. Cả tiếng Đức cũng không dễ như tiếng Anh, 
nhưng dẫu sao vẫn còn đỡ nhức đầu hơn. Dụng ý đưa tiếng Anh, tiếng Đức vào 
làm ví dụ so sánh là để cho thấy điều đó. 


Khách quan mà nói, người Việt sử dụng ngôn ngữ khá uyển chuyển. Đây là một 
trong những nguyên do làm cho cấu trúc ngữ pháp tiếng Việt quá đa dạng. Sự đa 
dạng không những chỉ nằm trên bình diện cú pháp mà còn trên bình diện ngữ 
nghĩa. Trong tiếng Việt còn có những trường hợp hành ngôn mà tưởng chừng như 
một loại ngôn ngữ vũ trụ (universal language), khó giải thích vô cùng. Nó xuất 
hiện khắp nơi qua ca dao, tục ngữ, thành ngữ, thơ, văn từ bình dân cho tới bác 
học. Tính ngữ dụng phóng khoáng cũng có nguyên do của nó, đặc biệt là trong 
thế giới văn chương. Có nhiều trường hợp, nó đã không tuân thủ quy tắc ngữ 
pháp như tuân thủ thi pháp vì lý do “luật bất thành văn”, hoặc làm ngữ pháp 
phức tạp thêm, hoặc còn đẻ ra các kiểu ngữ pháp mới, lạ kỳ. Phi logic hay 
không, không dám nói, nhưng rõ ràng những kiểu dùng từ ngữ, ngữ pháp ấy đôi 
khi mờ mờ ảo ảo, lung linh như chính tâm hồn nó vậy. 


(83) “Bà già đi chợ cầu Đông, 
Hỏi thăm thày bói có chồng /ợi chăng. 
Thày bói xem quẻ nói rằng, 
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn”. 
(Ca dao) 


“Lợi” ở dòng 2 được hiểu là động từ, nhẩy sang dòng cuối, “g¡” biến thành danh 
từ. 


185 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


(84) “Thằng Bờm có cái quạt mo. 
Phú ông xin đổi ba bò, chín trâu”. 
(Ca dao) 


Câu đầu nghe đúng, qua câu thứ nhì, ngữ pháp sai ngay. Đúng ngữ pháp, không 
aI nói “ba bò”, “ 
đây là một bằng chứng cho thấy, văn chương đã có lý do miễn phục tùng ngữ 
pháp vì phải tôn trọng thi pháp (“lục bát”). 


»Ắ 


chín trâu” mà phải nói là “ba con bò”, “chín con trâu”. Rõ rằng 


Tóm lại, phạm trà ngữ pháp bao gồm hai phạm trù: phạm trù từ vựng và phạm 
trù cú pháp. Phạm trù từ vựng ấn định tên gọi của từng lớp từ riêng biệt. Mỗi lớp 
từ chứa những từ tương cận. Phạm trù cú pháp ấn định tên gọi của một thành tố. 
Tên gọi của thành tố là tên của đầu từ vựng đại diện cho nó. Ngữ đoạn là một 


thành tố có tên. 
Phạm trù ngữ pháp (grammartical | Ký hiệu 
Cafeøory) 
N 


Danh từ (danh từ riêng, danh từ chung, 
đại danh từ nhân vật, đại danh từ sở hữu, 
đại danh từ nghi vấn, đại NHg từ hỗ 
Tu đại danh từ quan hệ, . 


[Động | v | 
Phạm trù | Tínhtrđínhtưang | A —| 
từ vựng | Giới | C_ 
dexiel | Lên | P_ 


category) Chỉ định từ (mạo từ, đại danh từ tái quy, 


saà2) 
Phần mở rộng cho những ngôn ngữ khác 


Câu 5 
Phạm trù | Ngữ đoạn danh từ 
cú pháp Ngữ đoạn tính từ 
(syntax NT ni: 


cateøory) Ngữ đoàn [ Ngữ đoạn độn từ 7 7 7 | từ 


Phần mở rộng cho những ngôn ngữ khác 





136 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


VÀI VẤN ĐỀ TRONG NGÔN NGỮ 
1. — Tính hồi quy 


Mệnh đề phụ thường dẫn đến một vấn để, đó là tính hổi gu„y (recursive) (còn 
gọi là đệ quy). Quy tắc hồi quy được hiểu là quy tắc lại ứng dụng chính nó và cứ 
thế tiếp tục chạy vòng vo trong cái vòng vô tận (endless loop). Tính hồi quy xuất 
hiện trong tiếng Anh qua quy tắc S-> S° VP,rỗi S°-> (C) S, rồi S-> S” VP, 
rồi S` => (C) S...: 


(85) The dog that chased the cat that chased the mouse ... 
(Con chó mà đuổi con mèo mà đuổi con chuột ... ) 


Tuy vậy, cần phân biệt tính hồi quy với tính lặp lại liên tục cấu trúc động từ + 
danh từ trong tiếng Việt: 


(86) ŠS-> NPVP+ 
(87) VP->VN 


(88) Con mèo mà [vptrèo cây cau] 
[vp Hồi thăm chú chuột] [vp đi đâu] vắng nhà. 
[Np Chú chuột] [vp đi chợ] đường xa, 
[vpMua mắm] [ypmua muối] [yp giỗ cha chú mèo] 
(Ca dao) 


(89) Ông ta nhờ tôi dạy cô con gái học đàn. 
Hoặc muốn nói dài hơn, người ta cũng có thể lập câu đại để như sau: 


(90) Nó nghe Bả kể Người ta đồn Cổ nói Chả nghi Chỉ nói Ống báo công an 
Mụ là ... vân vân và vân vân. 


Đó là hiện tượng bổ ngữ làm chủ ngữ cho một vị từ (động từ) kế tiếp. Vị từ này 
hướng tới một bổ ngữ, rồi bổ ngữ ấy lại trở thành chủ ngữ của một vị từ mới tiếp 
theo, ... 

Ở ví dụ đầu, “hởi thăm” là vị từ hướng tới bổ ngữ “chú chuột”. Tiếp theo, “chú 


chuột” lại trở thành chủ ngữ của vị từ “đi”. 


137 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


Ở ví dụ cuối, trong đoạn “Nó nghe Bả”, “nó” là chủ ngữ, “nghe” là vị từ, “bả” là 
bổ ngữ. Sau đó, “bả” lại làm chủ ngữ cho “kể”. “Kể” hướng tới bổ ngữ là “người 
ta”. Sau đó “người ta” lại biến thành chủ ngữ, ... Nói theo ngôn ngữ học truyền 
thống là túc từ của câu trước lại có khả năng đi với động từ để tạo thành câu 
mới. 


câu cũ 
(91) Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà 
) 5=... ....... 
câu mới 
câu cũ 


| | 
Ông ta nhờ tôi dạy cô con gái học đàn 





câu mới 


Điểm đáng chú ý nơi cách hành ngôn này là câu tiếp tục được mở rộng theo 
nguyên tắc tịnh tiến: 


Hỏi: Ông ta nhờ ai ? 

Trả lời: ... nhờ tôi 

Hỏi: ... làm gì 2 

Trả lời: ... dạy 

Hỏi: ... dạy ai ? 

Trả lời: ... dạy cô con gái 
Hỏi: ... làm gì 2 

Trả lời: ... học 

Hỏi: ... học gì ? 

Trả lời: ... học đàn. 


2. Tính đa nghĩa 


Một câu nói trong ngôn ngữ tự nhiên không phải bao giờ cũng chỉ có một nghĩa 
duy nhất mà có thể chứa tính đa nghĩa (ambiguffy). Đây là hiện tượng một câu 
có thể được hiểu theo hai nghĩa với hai cấu trúc ngữ pháp khác nhau. Xem thử 
một câu: 


138 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(92)  a. Anh họa sĩ vẽ cô gái khỏa thân quá đẹp. 
Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa, hoặc: 

b. Cô gái khỏa thân quá đẹp. 
hoặc chưa chắc gì cô ta đã đẹp mà là: 

. Chàng họa sĩ vẽ quá đẹp. 


Vẽ ra cây cú pháp, ta có hai cấu trúc khác nhau: 


Ở trường hợp b., ngữ đoạn tính từ AP “guá đẹp” phụ nghĩa cho “cô gái”: 


S 
NP VP 
27 THỂ 2/587 “VĂN 
N AP ⁄⁄ ÁP. 

lự \ 
b. A/ AP AC À 
m | 
Á j 

Anh họasĩ vẽ, cô gái ) 


Ở trường hợp c., “quá đẹp” phụ nghĩa cho “vế”: 


139 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


S 
NP VP 
J2 VÀ. V227 S9. 
D NV NP 3: ĐẤP ư 
C. N AP / AP Á 
N : 
s ị 


\ 

\ 

\ 

\ 
._E¬ \ 
j ` \ 


~/ ~ ` ^ „. ^ \ ⁄ 
Anh họa sĩ; vẽ ) cô gái khỏa thân quá đẹp 
j ` 


` ` 





Cấu trúc ngữ pháp trên là một trong những cấu trúc tiêu biểu nhất của tiếng Việt 
chứa tính đa nghĩa. Ở cấu trúc này, người ta không biết phụ ngữ được sử dụng 
cho phần tử nào. Một ví dụ khác: 

(93) Ê ! Anh họa sĩ vẽ cô gái khỏa thân kìa. 

Trong câu này, chắc gì cô gái đang khỏa thân mà là anh họa sĩ thì sao ? Nếu 
thực vậy, thì nên thêm dấu phẩy vào để tách rời hai hành động “vẽ” và “khỏa 
thân” của anh ta: 


(94) Ê ! Anh họa sĩ vẽ cô gái, khỏa thân kìa. 


Có điều viết còn phẩy được, nhưng nói thì hơi ... kẹt. 


TÓM LƯỢC 


1) VỊ trí từ trong câu quyết định tính đúng sai ngữ pháp. VỊ trí từ đúng, câu sẽ 
đúng. VỊ trí từ sai, câu sẽ sa. 

2) Từ có quan hệ lệ thuộc lẫn nhau. Từ cho ra cụm từ. Cụm từ nói được là 
một thành tố. 


140 


3) 


4) 


3) 


6) 
lở 


8) 


3) 


10) 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Một thành tố có tên danh từ, động từ, tính từ, giới từ được gọi là một ngữ 
đoạn. 

Có 4 loại ngữ đoạn cơ bản (theo ngôn ngữ học Âu châu,): ngữ đoạn danh 
từ NP (noun phrase), ngữ đoạn động từ VP (verb phrase), ngữ đoạn tính từ 
AP (adjective phrase), ngữ đoạn giới từ PP (prepositional phrase). 

Quy tắc cấu trúc ngữ đoạn mô tả ngữ đoạn. Quy tắc có thể được mô tả 
bằng cây cú pháp. (Xem chi tiết ở chương sau) 

Nhiều ngữ đoạn tạo thành câu. Cấu trúc cơ bản: § —> ÑNP VP 

Mục đích của cú pháp là xếp đặt các từ theo quy tắc nhất định để tạo nên 
thành tố và câu. 

Ngữ pháp là một tập hợp gồm tất cả các quy tắc diễn tả vị trí và mối quan 
hệ lệ thuộc của các từ do cú pháp tìm ra. 

Mô hình ngữ pháp được trình bày bên trên là mô hình ngữ pháp cấu trúc 
ngữ đoạn (Phrase Structure Grammar). Loại ngữ pháp này là căn bản của 
ngữ pháp tạo sinh (Generative Grammar). Sáng kiến của ngữ pháp tạo 
sinh là dùng quy tắc ngữ pháp để tạo ra ngôn ngữ. Từ “2o sinh” đã bắt 
nguồn từ ý nghĩa ấy. 

Một câu có thể chứa tính hồi quy hoặc tính đa nghĩa. 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


Sau khi đã khảo sát sơ về ngữ pháp tạo sinh căn bản, có lẽ ai cũng nhận thấy vài 
điểm yếu, điểm mạnh của mô hình này đối với tiếng Việt. Có những điểm mở 
mà chúng ta có thể khảo sát thêm. Thử để ý đến những điểm sau đây: 


l) 


2) 


3) 


Kẻ 


Ngữ pháp tạo sinh căn bản có thể giải thích được những cấu trúc nhỏ, 
tương đối ít phức tạp. Đối với các cấu trúc phức tạp, căn bản này có thích 
hợp không. Thử xét các trường hợp dùng những tiếng tạm gọi là “tiếng 
đệm” (đó, mà, chứ, nhé, ...): “Đi đâu đó”, “Ăn đi mà”, “Ngủ đi chứ”, ... 
Ngữ pháp tạo sinh căn bản có thích hợp cho tính tịnh tiến của tiếng Việt 
không ? 

Có thể dùng sáng kiến của quy tắc cấu trúc ngữ đoạn để lập trình. Thử 
dựng một bộ phân tích (parser) nho nhỏ để phân tích các cấu trúc đơn giản 
tiếng Việt. Xem thử mức độ ứng dụng tin học của ngữ pháp này tối ưu ra 
Sao. 

Qua phân tích trên, chúng ta đã nhận thấy vài khác biệt giữa cấu trúc 
tiếng Việt và cấu trúc các ngôn ngữ khác, như Anh, Đức. Thử liệt kê thật 
nhiều cấu trúc tiếng Việt và so sánh với tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp 


141 


CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC NGỮ ĐOẠN 


3) 


6) 


142 


để xem tiếng Việt bị các tiếng ấy ảnh hưởng đến độ nào. Tại sao các 
ngoại ngữ ấy khó bị lược bỏ tự do như tiếng Việt ? Trong thơ tự do Việt 
Nam, người làm thơ thường lược bổ từ hoặc ngắt đoạn câu. Thử phân tích 
ngữ đoạn, thành tố, xem trường hợp nào hữu lý, trường hợp nào sai, thành 
tố sau có quan hệ øì với thành tố trước và có hợp lý không ? Nếu không, 
phải lược bỏ, ngắt đoạn trong câu thơ như thế nào mà cấu trúc ngữ pháp 
không bị tổn thương 2 

Tìm tính đa nghĩa trong tiếng Việt trong trường hợp một phụ ngữ (tính 
từ/trạng từ) nằm ở cuối câu. Tính đa nghĩa trong tiếng Việt còn xuất hiện 
dưới dạng nào, tại sao ? 

Chúng ta đã giải thích được phần nào về cấu trúc đề diễn, thế nhưng hoàn 
toàn không để cập gì đến phạm trù ngữ nghĩa. Thử tìm những ví dụ sử 
dụng sai tính để diễn của tiếng Việt trong văn viết (sách vở, phương tiện 
thông tin đại chúng, ...) 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 6 


CÂY CÚ PHÁP 


Một trong những hình thức được dùng để mô tả cấu trúc cú pháp (symax 
structure) là cây cú pháp (syntax tree). Cây cú pháp minh họa mọi quy tắc được 
gọi chung là guy tắc sản sinh (production rule) hoặc P-marker (theo cách gọi của 
Chomsky 1965). Cây cú pháp được dùng rất nhiều trong ngôn ngữ học. Cả trong 
tin học, mô hình này cũng được dùng để mô tả ngôn ngữ hình thức (formal 
language), ví dụ, rất thường gặp trong bộ môn /hiết lập trình biên dịch (compiler 
design). Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu chỉ tiết hơn về cây cú pháp theo nghĩa của 
ngôn ngữ học. Việc làm này cần thiết cho những lý thuyết về sau. 


CÂY CÚ PHÁP 
1. Hình học của cây 
Quy tắc cấu trúc ngữ đoạn có thể được mô tả bằng cây cú pháp. Vị trí và tôn ti 


của mỗi từ được diễn tả qua hình ảnh những nút và cành nhánh. Hình ảnh này 
minh họa hình học của cây (geometry oƒtree): 


a. Mỗi cây khác loại nhờ tên gọi. 
b. Nhờ phân loại cây, mối quan hệ của cây trong toàn thể cấu trúc sẽ được 


làm sáng tỏ. 


Thử quan sát một cây cú pháp trừu tượng: 


A 
() B X 
GIÚN ^ 
D E F Y Z 


143 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


Cây trên mô tả các quy tắc: 


(2) a. A>BX 
B DEEF 
X> YZ 
Một vài định nghĩa: 


i.. Nhánh (branch) là đường thẳng nối hai điểm trong cây. 

1. Nút (node) là những điểm nối trong cây: A, B,... 

li. — Nhấn hiệu (label)là tên của mỗi nút: A, B,... 

iv. — Nút đỉnh (root node)) là nút cao nhất. Trên nó không có nhánh nào nối 
VỚI nó: A. 

v. _ Nút tận cùng (ferminal node) là nút thấp nhất, dưới nó không còn nhánh 
nào đâm ra: D, E, F, Y, Z.. 

vi. _ Nút không tận cùng (non-ferrnin2al) là nút có nhánh nối tới nút khác: A, 
B,X. 


2. _ Tính chỉ phối 


Đó là mặt hình học. Ngoài ra, còn phải xét về mối quan hệ chiểu dọc giữa 
những nút với nhau. Mối quan hệ chiều dọc được hiểu như tôn ti của cấu trúc, 
trong đó có nút nằm trên cao kiểm soát nút nằm phía dưới; có nút nằm ngang 
nhau. Mối quan hệ này nói lên #ính chí phối (dominance) hoặc tính ưu thế của 
từng nút trong cây. 


Tính chỉ phối (dominance): Một nút A chỉ phối một nút B nếu và chỉ nếu 
vị thế A trong cây cao hơn vị thế B. Nhánh chỉ nối từ A trở xuống. Tất 
nhiên A chi phối tất cả các nút nằm dưới B và nối với B. 


A 

ộ B si 
7N À 

D E F Y*z 





D Roør (tiếng Anh) là rễ. Lý do không dịch rooør nođe là nút rễ vì mút rễ không rõ nghĩa hơn mứt 
đỉnh. 


144 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Trong cây, A chi phối tất cả các nút nằm phía dưới. B chi phối D, E, F. Nút X chi 
phối Y, Z, nhưng không chi phối D, E, F vì không có nhánh nào từ X nối xuống 
D, E, F. 


Tính chỉ phối được Higginbotham (1985) định nghĩa một cách hình thức như sau: 
Chân lý tính chí phối (Axioms of Doiminance} 
Với hệ thức x < y, có nghĩa x chi phối y, ta có: 


a) xXxé<x 

b) — nếux<y<z, thì x<z 

c)  nếux<y <x,thìx=y 

đ) nếu x<z và y <z, thì hoặc x < y hoặc y < x hoặc x = y 


Định nghĩa nø⁄¿ dựa trên tính chi phối: 


È Nút mẹ (mother node}: A là nút mẹ của B nếu A chỉ phối B. 

¡. Nút con[gái]?” (daughter node): B là nút con của A nếu B bị A chỉ phối. 

11. — Nút đính: A là nút đỉnh nếu A chỉ phối tất cả mọi nút, nhưng không bị nút 
nào chi phối. 

1v. Núi tận cùng: Y là nút tận cùng nếu Y không chi phối bất kỳ nút nào. 

v. Nút không tận cùng: X là nút không tận cùng nếu X chi phối những nút 
khác. 


Ngoài ra: 


Chỉ phối trực tiếp (nnediately dominafe): A chi phối rrực tiếp B nếu A 
trực tiếp nối B nằm dưới. 


Trong cây: 
A 
4 B x 
D E F Y Z 





? Đọc là “con”. Dịch sát nghĩa là “con gái”. 


145 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


° A chi phối trực tiếp B và X. 
° B chi phối trực tiếp D, E, F. 
° X chi phối trực tiếp Y, Z. 


Dựa vào tính chi phối trực tiếp, các ⁄ còn được định nghĩa nghiêm ngặt hơn: 


1. Nút mẹ: A là nút mẹ của B nếu A chi phối trực tiếp B. 
1. — Nút con [gái] (daughrer): B là nút con của A nếu B bị A chi phối trực tiếp. 
11. — Nút chị femj (sisfers} Hai nút là chị em nếu có cùng nút mẹ. 


Ví dụ trong cây: 


° A là nút mẹ của B, X. Ngược lại, B, X là nút con của A. 

° B là nút mẹ của D, E, F. Ngược lại, D, E, F là nút con của B. 
° X là nút mẹ của Y, Z. Ngược lại, Y, Z là nút con của X. 

° B, X là 2 nút chị em. 

° D,E, F là 3 nút chị em. 

° Y,Z là 2 nút chị em. 


Thêm một góc nhìn khác về tính chi phối: 


Sự chỉ phối tận mức (exhaustive dominafion} Một nút A chỉ phối tận 
mức một tập hợp nút {B, C, ...} nếu A chi phối trực tiếp tất cả mọi phần tử 
trong tập hợp và không một nút nào bị A chi phối trực tiếp mà không nằm 
trong tập hợp này. 


Trường hợp I: Giả sử ta có một tập hợp SET = {B,C, D)}. Sự kiện “A chi phối 
trực tiếp tất cả các phần tử” chính là mối quan hệ cấu trúc: 


A 
@) B C D 


Trường hợp 2: Giả sử mặt khác: 


146 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


N 
(6) ñ 7 ` 
⁄ đà. si VN 
B C D E 


A chỉ chi phối trực tiếp B, C chứ không chi phối trực tiếp D. Vậy, A không được 
kể là có khả năng chi phối tận mức tập hợp {B, C, D)}. 


Dựa vào những định nghĩa hình thức trên, một thành tố sẽ được định nghĩa chặt 
chẽ như sau: 


Thành tố (constituen£): Thành tố là một tập hợp bao gồm mọi nút bị một 
nút chi phối tận mức. 


Trong cây (6), thành tố N bao gồm A, M. Thành tố A bao gồm B, C. Thành tố M 
bao gồm D, E. 


A2» 


Cần phân biệt giữa hai khái niệm “thành tố” và “thành tố của”. Hai khái niệm 
này dễ gây lẫn lộn, thế nhưng tiếc rằng lý thuyết dùng chúng, cho nên không thể 
bỏ qua: 


Thành tố của (constituenf of): A là thành tố của B nếu và chỉ nếu B chi 
phối A. 


Trong cây (6), B và C là thành tố của A. Trong khi đó, D, E là thành tố của M. 
Cả hai nút A và M là thành tố của NÑ. Những nút B, C, D, E đều là thành tố của 
N. 


Tất nhiên còn có mối quan hệ chặt chẽ hơn: 


Thành tố trực tiếp của (immediate constituent of): B là thành tố trực 
tiếp của A nếu và chỉ nếu A chi phối trực tiếp B. 


Một ví dụ cụ thể: 


147 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


VP 
“2`. 2 ‹ 


D N V NP 


Z7 N 


Œ) D NP 





The man has a hard Job 


° S chi phối trực tiếp NP và VP, cho nên ở vị thế đó, NP và VP là hành tố 
trực tiếp của S 

° NP là một /hành rố vì D, N là thành tố của NP 

3. _ Thế tiền vị 

Tính chi phối diễn tả tôn tỉ của cấu trúc cây; đại để là có trên có dưới. Thế 

nhưng không phải chỉ xét đến quan hệ cấu trúc theo chiêu dọc là đủ mà còn phải 

xét theo chiều ngang, xem vị thế từng nút trong cấu trúc nằm trước sau thế nào. 

Đó là /hế tiền vị (precedence). 

Một ví dụ: Quy tắc S —-> NP VP không những chỉ nói rằng: 

(a) câu S bao gồm hai ngữ đoạn NP và VP 

mà còn nói: 

(b) ngữ đoạn danh từ NP đứng rước ngữ đoạn động từ VP 


Dĩ nhiên chúng ta đang xét đến những ngôn ngữ viết từ trái qua phải như trường 


hợp tiếng Việt. Mối quan hệ “cái gì đứng trước” được hiểu là :hế tiền vị, nói đơn 
giản là “đứng trước”. Định nghĩa một cách hiển ngôn: 


Thế tiền vị (precedence): Nút A ở thế tiền vị đối với nút B nếu và chỉ 
nếu 


148 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


I. — A ở bên trái B, không có trường hợp A vừa chi phối B, B chi phối A 
và 
2. — Mỗi nút chi phối A hoặc B 


Thế tiền vị được Higginbotham (1985) định nghĩa một cách hình thức như sau: 
Chân lý thế tiền vị (Axioms of Precedence): 

Với phép ¬ có nghĩa đứng trước (hay ở thế thế tiền vị đối với). ta có: 
nếu x ¬ y, thì NOT (y ¬ x) 

nếu x¬ y¬z7„ thì x¬zZ 


nếu x¬ y hoặc y ¬ x, thì NOT (x < y) và NOT (y <x) 
x ¬ y, đối với tất cả phần tử tận cùng u, v, nếu x < u và y < v, suy rau ¬ 


đề CÊN, TA Pe 


Sở dĩ cần định nghĩa thế tiền vị thật chặt chẽ là để tránh tình trạng hiểu không 
rõ, tương đối. Chẳng hạn không thể hiểu và vẽ một cấu trúc cây tréo ngược như 
này: 


5 


2 ỜNG 


(8) D NV NP 


The man has a hard Job 


Tương tự tính chi phối trực tiếp, ta có: 


Thế tiền vị trực tiếp (mmediate precedence) Nút A ở thế tiền vị trực 
tiếp đối với nút B, nếu không có nút nào đứng giữa A và B. 


NÑ 
(9) °ˆ sx.k». 
A B C 


149 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


Nút A ở thế tiền vị trực tiếp đối với nút B, tức đứng trực tiếp trước nút B. 


4.  Lệnh-C 


Trong tất cả các quan hệ cấu trúc, có lẽ loại quan hệ được gọi là /#ênh-C (c- 
comunanđ}` là quan hệ trừu tượng nhất. Cái tên nghe hơi lạ kỳ nhưng lại là một 


quan hệ hữu ích, đặc biệt đối với Jý £huyế? ràng buộc (binding theory) mà 
chúng ta sẽ gặp sau này. Vậy, /ệnh-C là gì ? 


Hiểu nôm na thì lệnh-C là mối quan hệ giữa một nút A đối với một nút chị em B 
và những nút con của B. Định nghĩa kỹ hơn: 


Lệnh-C (c-conunand} Nút A có mối quan hệ lệnh-C với nút chị em B, 


nếu một nút chi phối A, cũng sẽ chi phối B và không có trường hợp A hoặc 
B chi phối nút khác. 


N 
A x B š 
2“ ` 
j ` 
ự 2 N N 
ỉ À 
¡ \ 
có F 
\ ị 
22 
\ / 
` j 
š 3 
N G H ⁄ 


Cây diễn tả mối quan hệ lệnh-C giữa nút A và nút chị em B. Mối quan hệ 
này còn có giá trị đối với tất cả các các nút nằm dưới B. 





* Cái tên Lệnh C (c-command) đã làm không ít người thắc mắc về nguồn gốc của nó. Người ta chỉ 
biết, chữ “command” được vay mượn từ môn ngữ pháp truyền thống. Có người đồn rằng, “c” trong 
chữ “c-command” là ký hiệu viết tắt từ chữ “constiiuency”. Có người thì bảo, bởi trong ngữ pháp 
tạo sinh có hai khái niệm hàm nghĩa mệnh lệnh: Comnand và Konmnand, để phân biệt “C” với 


“K”, người ta gọi là “c-command” với “c” thay vì với “k”. Thế nhưng đó chỉ là truyền thuyết trong 
giới ngôn ngữ học. 


150 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Mối quan hệ lệnh-C còn được phân biệt giữa đối xứng (symetric) và bất đối xứng 
(asymefriC): 


Lệnh-C đối xứng (symetric c-comunand) được hiểu là hai nút chị em có 
cùng mối quan hệ với nhau. 


Lệnh-C bất đối xứng (asymetric c-conunand) được hiểu là chỉ có một 
nút có mối quan hệ với nút chị em kia, ngược lại thì không. 


Tính nội bộ của quan hệ cấu trúc đã được làm rõ dựa vào hai định nghĩa “nh 
chỉ phối trực tiếp” và “thế tiền vị trực tiếp”. Tương tự vậy còn có mối quan hệ 
trực tiếp của lệnh-C. Quan hệ này được gọi là sự chí phớƒ (govermmenf) Quan 
hệ chi phối rất phổ biến trong những công trình nghiên cứu tiếp theo về ngữ 
pháp tạo sinh vào khoảng những năm 1981-1991. Trên thực tế còn có cả lý 
thuyết riêng được gọi là Jý fhuyế? chỉ phố? và ràng buộc (Government and 
Binding Theory) (s.s. Chomsky 1993), (Haegeman 1991). Phần này sẽ được bàn 
chi tiết ở các chương sau. 


CÁCH VẼ CÂY CÚ PHÁP 

Quy tắc cấu trúc ngữ đoạn và cây cú pháp đã được trình bày chi tiết. Dùng cây 
cú pháp, các nhà ngôn ngữ học có thể mô tả quy tắc cấu trúc ngữ đoạn của một 
chuỗi từ. Chúng ta cũng có thể làm giống vậy bằng hai phương pháp dưới đây. 

1. Vẽ cây từ dưới lên trên 

Vẽ cây íừ dưới lên trên (bottom up) có lẽ là cách dễ nhất để mô tả cấu trúc một 
chuỗi từ. Theo nguyên tắc tổng quát, trước nhất định loại từng từ một, xem nó 
thuộc lớp từ nào. Kế tiếp là đi tìm những cụm từ nói được. Sau đó xét mối quan 
hệ của từ rồi xác định một loại ngữ đoạn cho cụm từ ấy. Lặp lại thao tác này cho 
đến khi đạt tới nút đỉnh (tức đã hoàn tất một câu). Cụ thể làm từng bước như sau: 


Bước l: Viết ra chuỗi từ muốn phân tích, ví dụ câu: 


“Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu”. 


151 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


Trước khi định loại từ, cũng xin lưu ý, để đơn giản hóa vấn để, chúng ta sẽ 
không phân tích chi tiết một danh từ ghép mà hãy xem nó như một đơn vị danh 
từ. Ví dụ “tiếng Việt” là một đơn vị danh từ. Trong trường hợp này, chúng ta vẽ 
hình tam giác thay vì một đường thẳng. Giả sử xem “/à” là động từ: 

NÑ VD NÑ A A 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


So sánh ký hiệu viết tắt trong bảng tóm tắt: 


Phạm trù ngữ pháp Ký hiệu 
(grammatical category) 


Danh từ (danh từ riêng, danh từ chung, đại | 
danh từ nhân vật, đại danh từ sở hữu, đại 


danh từ nghi vấn, _ danh từ hỗ tương, đại 
danh từ Hong đối, . 


man 


Phạm Tính từ (tính từ, trạng từ) 
trù 


từ vựng cua từ 


(exical Ln# | 


Caf€gory) Chỉ định từ (mạo từ, đại danh từ chỉ định, 
đại danh từ tái quy,, ...) 





Ngữ đoạn danh từ 
Ngữ đoạn tính từ 
(syntax Ngữ đoạn giới từ PP | 


category) | _ Ngữ đoạn động từ VP | 





Bước 2: Tìm tất cả mọi cụm từ nói được và xét kỹ mối quan hệ của những từ ấy 
đối với nhau. Kế tiếp, xác định loại ngữ đoạn, tốt nhất, nên theo thứ tự: 


1. Ngữ đoạn tính từ AP. 
2. Ngữ đoạn danh từ NP và ngữ đoạn giới từ PP. 


152 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Sš Ngữ đoạn động từ VP. 
4. Câu. 


Lặp lại bước này cho đến khi đạt được nút đỉnh S. 


Bắt đầu: “7/ếng Việt” đã được coi là danh từ, không cần xét. Hãy xét cụm từ nói 
được: “nội ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu”. 


Trước nhất, xét về mối quan hệ của tính từ. Giữa hai tính từ “?jnh tiến” và “tiêu 
biểu”, thì tính từ “jnh tiến” quan trọng hơn, bởi ý muốn nhấn mạnh “iếng Việt 
là một ngôn ngữ tịnh tiến”. Tính từ “tiêu biểu” chỉ là một phụ ngữ có chức năng 
phụ nghĩa cho tính từ “nh tiến”. Do đó vị thế của “ziêu biểu” phải thấp hơn vị 
thế của “?jnh riến”. Để diễn tả “tiêu biểu” có vị thế thấp hơn một bực, chúng ta 
chêm thêm một nhãn hiệu AP vào mà phải là ngữ đoạn tính từ AP để đại diện 
cho một tính từ: 

AP 

| 
NÑ VD NÑ A A 


lì 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


Gộp hai nút A và AP, ta được một ngữ đoạn tính từ AP: 
NÑ VD NÑ A A 
Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


Đã xong loại ngữ đoạn tính từ AP, ta xét qua loại ngữ đoạn danh từ NP. Xem 
cụm từ “ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu” như một ngữ đoạn danh từ NP là hợp lý. 


153 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


Tốt nữa, gộp luôn mạo từ “mộ” vào cho gọn. Đừng quên, nút danh từ N “Tiếng 
Việt” cũng là một NP: 


NP NP 
^ 
I đ? SG 
I v"£ » 
¡ /Z/ AP 
l ⁄Z 
I ⁄ 1 
I 2” „ 
Vấn ở AP 
I ⁄ . 
⁄ ï | 
! , 


Ñ VD NÑ A A 


^^ 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 








Vẽ xong phần NP, chỉ còn sót lại nút động từ V (“và”). Động từ V kết hợp với 
NP cho ra một ngữ đoạn động từ VP (VP-—> V NP): 


AP 


A 





Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


Xong 3 loại ngữ đoạn AP, NP và VP, ta chỉ còn hai nút hở: NP và VP. Nối hai 
nút này lại là xong: 


154 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


s VP 
NP NP 
AP 
/% 
N VD ẤN A , 
"vịt ÐDb | 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 





Cây cú pháp hoàn tất. Tất cả các nút từ trên xuống dưới diễn tả những quy tắc 
cấu trúc ngữ đoạn sau: 


J) S —› NP VP 
2) VP-›VNP 
3) NP>N 

4) NP->›DNAP 
5) AP> AAP 
6) AP>A 


Kiểm chứng lại, ta sẽ thấy, các quy tắc được tìm thấy ở đây đều trùng lặp với 
những quy tắc mà ta đã làm quen. 


Phương pháp vẽ cây cấu trúc từ dưới lên trên còn được xem như một phương 
pháp tìm quy tắc ngữ pháp. Trên thực tế, phương pháp này được ứng dụng rất 
phổ biến trong công đoạn phân tích cú pháp (syntax analyse) của trình biên dịch 
(compiler) hoặc của các hệ thống nhận diện ngôn ngữ (language recognizing 
sysem (LRS)). (LRS là một hệ thống được thiết lập trên cơ sở ứng dụng phương 
pháp ứrí thông minh nhân tạo (artfficial intelligence) nhằm nhận diện, hiểu và 
nói được tiếng người. LRS là một lĩnh vực khoa học thuộc ngành ngôn ngữ học 
điện toán (compufational linguisfics). Trí thông mình nhân tạo là một lĩnh vực 
khoa học thuộc ngành fin học (inƒormafics)). 


155 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


2. _ Vẽ cây từ trên xuống dưới 


Ngược với cách vẽ cây từ dưới lên trên (bottom up) là vẽ cây ứờ rên xuống dưới 
(top down). Các nhà ngôn ngữ học chuyên về cú pháp thường ưa chuộng phương 
pháp này vì nó nhanh hơn. Nhưng bù lại, nó đòi hỏi người sử dụng phải nắm mọi 
quy tắc ngữ pháp; nếu không cẩn thận, rất dễ sai. Cụ thể ở phương pháp này, 
chúng ta sẽ bắt đầu từ nút đỉnh S, từ đó khai triển ra những ngữ đoạn mới. Có 
những ngữ đoạn mới, phải khéo léo chọn lựa những quy tắc thích hợp kế tiếp sao 
cho đúng đường dẫn đến sự trùng lặp với mẫu chuỗi từ hoặc mẫu câu cho sẵn. 
Nút nào mới sinh ra, phải thanh toán ngay nút đó. Lặp lại chu trình này cho tới 
khi nào nối được tất cả các nút tận cùng. 


Tương tự cách vẽ từ dưới lên trên, hãy thử nghiệm bằng hai bước cụ thể sau đây: 
Bước 1l: Viết ra chuỗi từ muốn phân tích, ví dụ câu: 
“Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu”. 
rồi định loại: 
NÑ VD NÑ A A 
Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 

Bước 2: Bắt đầu từ quy tắc cao nhất S -> NP VP rỗi lần lần đi xuống với điều 
kiện là trong đầu đã thuộc lòng những quy tắc: 

l) S->NPVP 

2) VP->VNP 

3) NP->N 

4) NP->DNAP 

5) AP-> AAP 


6) AP— A 


Theo quy tắc S —> NP VP, ta có: 


156 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


NÑ VD NÑ A A 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


Kế tiếp, dùng 2 quy tắc NP -> N và VP -› V NP cho 2 nút hở NP và VP vừa vẽ 
tất 


» 
NP VP 
ị ự NP 
! / 
Ị ⁄ 
Ị ¿: 
Ị / 
I , 
I / 
I , 
I , 
l / 
I 
Ñ VD NÑ A A 








Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


Gặp nút D, N và NP, vậy dùng NP —> DN AP là hợp lý nhất: 


157 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


» 
NP VP 
NP 
2< 
AP 





NÑ VD NÑ A A 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


Còn 3 nút hở là A, A, AP. Xem hai nút tính từ A, nút nào phụ nghĩa nút nào. 
Nhận thấy tính từ “ziêu biểu” là phụ ngữ, vậy dùng quy tắc AP-> A AP là đúng 
nhất (thay vì AP-—> A): 


5 


Pa. 


NP 
NÑ 





VP 
NP 
VD NÑ 


šJj 1Ú | 


Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 








Cuối cùng chỉ còn lại 2 nút hổ A vàAP. Nối hai nút lại bằng quy tắc AP —> A là 
xong: 


158 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


5 
NP VP 
NP 
AP 
Ñ VD NÑ A 


n: AP 
I 

I 
A 








Tiếng Việt là một ngôn ngữ tịnh tiến tiêu biểu 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


Cây cú pháp rất hữu ích trong việc mô tả quy tắc cấu trúc ngữ đoạn, nói chung là 
các đoạn câu. Thay vì phân tích bằng tay, chúng ta có thể tự động hóa bằng cách 
lập trình. Ví dụ: 


1) Lập bộ phân tích cú pháp (syntax analyse). 

2) — Định nghĩa cấu trúc ngữ đoạn: Khi đưa một chuỗi từ vào, chương trình sẽ 
cho phép định nghĩa từng từ một theo phạm trù ngữ pháp và sau đó tự 
động sản sinh ra những quy tắc cấu trúc. 


Từ hai ứng dụng trên, thử lập một hệ nhận diện tiếng Việt nho nhỏ mà chưa cần 
đến thành phần phân tích ngữ nghĩa. Hệ thống này sẽ giúp chúng ta nhận diện 
rất nhanh chóng những dạng ngữ đoạn tổn tại trong tiếng Việt. Ví dụ khi đưa một 
bất kỳ một văn bản nào vào máy, nó sẽ tự động tìm những ngữ đoạn nó biết và 
sẽ mô tả rõ ràng trên màn hình. Gặp những trường hợp lạ, máy không hiểu, 
chúng ta phải định nghĩa hoặc sửa lại quy tắc ngữ pháp như một hình thức dạy 
cho nó hiểu những thông tin mới. Cuối cùng chúng ta sẽ được một kho tàng quy 
tắc cấu trúc ngữ đoạn. Sau đó có thể tối ưu hóa chúng. Vài để nghị: 


159 


CHƯƠNG 6 CÂY CÚ PHÁP 


160 


Nên thực hiện băng từ vựng bằng băng dữ liệu mạnh (ví dụ ORACLE), vì 
số từ rất lớn và sẽ tăng theo thời gian. 

Để chứa quy tắc, không nhất thiết phải dùng băng dữ liệu. 

Cần cẩn thận khi định nghĩa quy tắc ngữ pháp, bởi vì nếu máy hiểu sai, nó 
có thể điều chỉnh những quy tắc đã đúng thành ra sai hết. Đó là một trong 
những tai hại của việc sử dụng phương pháp trí thông minh nhân tạo trong 
tin học. 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương Z7 


TÍNH RÀNG BUỘC 


Con người có thể mô tả đối tượng bằng ngôn ngữ. Đối tượng có thể là người, vật, 
suy nghĩ, tâm tư, sự tình, biến cố, ..., không phân biệt cụ thể hay trừu tượng. Ví 
dụ, tình yêu là một đối tượng thường được giới nghệ sĩ dùng làm chủ để sáng 
tác. Một bài thơ tình, một bản nhạc tình, câu chuyện tình, v.v.. Mục đích của 
toàn bài thơ, bẩn nhạc, cuốn truyện là nhằm diễn tả đối tượng tình yêu. Thế 
nhưng có thể trong đó còn có nhiều chỉ tiết /rời, trăng, mây, gió, nhân vật này, 
nhận vật nọ, ... Mọi thứ này cũng là đối tượng và có thể được diễn tả chi tiết hơn 
trong câu. 


Thử xét một đoạn thơ Màu tím hoa sửn của Hữu Loan được Phạm Duy phổ nhạc 
như sau: 


(1) “Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. 
Nàng có đôi người em, 
Có em chưa biết nói. 
Tóc nàng hãy còn xanh. 
Tóc nàng hãy còn xanh. 


Tôi là người chiến binh, xa gia đình đi chiến đấu. 

Tôi yêu nàng như yêu, 

người em gái tôi yêu, 

người em gái tôi yêu...” 
Văn bản trên chứa nhiều đối tượng; câu nào cũng có: “nàng”, “người em gái”, 
“4ôi”, “tóc nàng”... Nhìn kỹ, ta sẽ thấy, có chuỗi từ/câu không gây hiểu nhầm, 
nhưng có chuỗi từ/câu không được sắc bén nếu không để ý tới ngữ cảnh phía 
trước. Ví dụ: 


(2) Người em gái tôi yêu. 


161 


CHƯƠNG 7 TÍNH RÀNG BUỘC 


Cách diễn đạt này dễ bị hiểu nhầm nếu hiểu “người em gái tôi” là một cụm từ 


^ 


viết tắt của “người em gái của tôi” đại để như “nhà tôi” của Văn Cao: 


(4) “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước”. 
(Bến Xuân — Văn cao) 


Nếu nói khơi khơi “người em gái tôi yêu” mà không để ý đến ngữ cảnh, người 
nghe rất dễ đâm thắc mắc: cô ấy yêu ai ? Chuỗi từ “người em gái tôi yêu” bao 


Ä « 


gồm hai cá thể “người em gái” và “tôi” hay chỉ một cá thể duy nhất: “người em 
gái tôi” ? 


Chỉ nhờ môi trường ngữ cảnh, chúng ta mới hiểu rằng cụm từ “người em gái tôi 
yêu” có nghĩa đại khái là “?ôi xem nàng như một người em gái” và “tôi yêu” cổ. 
Nói cho rõ là: 

(4) Người em gái mà tôi yêu. 

Ngắn nữa là: 


(5) Người em gái, tôi yêu (với dấu phẩy). 


Theo cảm xúc, câu này ngắn gọn và hay nhất, thành thử tác giả mới bổ chữ 
« x» l) ae. 
mà” ˆ đi. 


Vài ví dụ khác trong tiếng Anh: 

()  Mary and Rosi vifsited Viet nam. 

Nếu hỏi ai về Mary và được biết, Mary nói rằng ...: 

(7) Mary said that she vitsited Vietnam. 

Nếu hồi Mary: “Rosi làm gì ?” và được Mary trả lời. ...: 


(8) Mary said that she vitsited Vietnam. 





D “Thì”, “là”, “mà” trong tiếng Việt là những tiếng có công dụng phân giới cấu trúc cú pháp. Đối 
với cú pháp, đây một điểm mạnh của tiếng Việt, thế nhưng người Việt thường không thích dùng, 
đặc biệt là giới văn chương. Hiện tượng thiếu “fhì”, “là”, “mà” rất dễ gây lẫn lộn trong câu. 


162 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


hẳn ta phải thấy ý nghĩa hai câu trả lời khác nhau, dù hai câu giống hệt nhau. 
“She” trong câu (7) ám chỉ chính Mary, “she” trong câu (8) ám chỉ Rosi. Giống 
như người Anh, người Đức cũng có cách tường thuật tương tự: 


(9) _ Mary und Rosi haben Vietnam besuchit. 
(Mary và Rosi đã đi thăm Việt Nam) 

(10) Mary sagte, dal s¿e Vietnam besucht hat. 
(Mary kể, cổ đã đi thăm Việt Nam) 

(1) Mary sagte, dal Ros¡ Vietnam besucht hat. 
(Mary kể, Rosi đã đi thăm Việt Nam) 

(12) Mary sagte, dal s¿e Vietnam besucht hat. 
Nghĩa là: Mary kể, Rosi đã đi thăm Việt Nam. Người Việt không dùng 
“cổ” trong câu này để ám chỉ Rosi bằng cách nói: “Mary kể, cổ đã đi thăm 
Việt Nam”. 


Các đối tượng được để cập tới trong những ví dụ trên đều có mối quan hệ ràng 
buộc lẫn nhau. Sự ràng buộc không những chỉ tổn tại trên bình diện cú pháp mà 
còn trên bình diện ngữ nghĩa. Trong chương này, ta thử xem jý /huyế? ràng 
buộc (binding theory)sẽ giải thích thế nào về ý nghĩa này. 


SỰ RÀNG BUỘC 


Cách dễ nhất để nhận ra tính ràng buộc của một đối tượng đối với một đối tượng 
là trả lời câu hỏi, đối tượng nào dẫn chỉ (reƒer) tới đối tượng nào. Trong câu 
“Mary and Rosi vitsited Vietnam”, ngữ đoạn danh từ NP “Mary and Rosi” dẫn chỉ 
tới “Vieinam”. Loại ngữ đoạn danh từ NP này giữ vai trò như một biểu thức dẫn 
chỉ. 


Biểu thức dẫn chỉ (referring expressfon) là một ngữ đoạn danh từ NP 
nhận ý nghĩa bằng cách dẫn chỉ vào một sự vật. 


Tính dẫn chỉ không những chỉ nói lên sự ràng buộc của một chủ thể đối với sự 
vật bên ngoài mà còn đối với chính chủ thể ấy. 


(13) Lão đã hại mình bằng trò chơi cổ phiếu. 


^ “ £4{© « „ Ấ ⁄g* 
Ở ví dụ trên, “lo” và “mình” ám chỉ một đối tượng duy nhất. “Lão” dẫn chỉ tới 
“mình” và ngược lại “mình” dẫn chỉ ngược về “lão”. Nói nôm na là “mình” tức 


163 


CHƯƠNG 7 TÍNH RÀNG BUỘC 


~_»”%^⁄ 


là cái “lo”ấy. “Mình” giữ chức năng như một írùng ngữ và cần ngữ cảnh phía 
trước. 


Trùng ngữ (anaphoør) là một ngữ đoạn danh từ NP nhận ý nghĩa từ một 
ngữ đoạn danh từ NP khác trong câu. 


Tiếng Anh có những trùng ngữ như 7myselƒ, yourselƒ, himselƒ, herselƒ, themselves, 
each other. Ví dụ: 


(14) The murder killed hữưnselƒ with a gun. 
Tính ràng buộc của ngữ đoạn danh từ NP còn xuất hiện ở dạng đại danh từ. 


Đại danh từ (pronoun) là một ngữ đoạn danh từ NP có thể nhận ý nghĩa 
từ một từ khác trong câu. 


(5) Mary said that she vitsited Vietnam. 
“§he” là đại danh từ nhân vật và nhận ý nghĩa từ Mary. 


Quan hệ ràng buộc chỉ cho phép ba phần tử biểu thức dẫn chỉ, trùng ngữ và đại 
danh từ nằm ở vị trí nhất định trong câu. Đổi vị trí từ, câu có thể bị tổn thương: 


q6) a. The murder killed hứnsejƒ with a gun. 
b. * Himse]ƒ killed murder with a gun. 


Câu a. nói được. Câu b. không nói được. Ngữ đoạn danh từ NP_ “?he murder” 
trong câu a. là /iển ngữ đứng trước trùng ngữ “hửnselƒ”. 


Tiền ngữ (anfeceden£) là một ngữ đoạn danh từ NP nhận ý nghĩa từ một 
đại danh từ hoặc một trùng ngữ. 


.A .AZ .A À ^2 ^ . ` “` ”» 
Riêng tiếng Việt, cần cẩn thận khi dùng “mình”: 


(17) a. Lão đã hại zmình bằng trò chơi cổ phiếu. 
b. Mình đã hại lão bằng trò chơi cổ phiếu. 


164 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Ý nghĩa hai câu trên khác nhau. “Mìn#” trong tiếng Việt có hai nghĩa, một là 
chính cá nhân đó, hai là “?ô¡”, “fa”, “chúng ta”. Ngữ đoạn danh từ NP “lão” 
trong câu a. là zin ngữ vì đứng trước trùng ngữ “mình”. 


Bởi có sự lặp lại đối tượng bằng những ngữ đoạn khác nhau, cho nên cần định rõ 
chức năng và vị thế của từng ngữ đoạn để phân biệt cho rõ từng đối tượng một. 
Muốn vậy, người ta dùng ch số (mdex). Bằng cách này, ngữ đoạn diễn tả một 
đối tượng giống nhau sẽ được đánh chỉ số giống nhau. Loại chỉ số này còn được 
gọi là chỶ số phụ (coíndex). (được ghi chú bằng ¡, j, k, l, m,... bên phải, phía 
dưới ngoặc vuông “])). 


(18) [Mary]¡ und [Rosi]¡ haben [Vietnam], besucht. 


Câu trên bao gồm ba ngữ đoạn danh từ NP khác nhau: “Mary”, “Ñosi”, 
“Vietnam”. Mỗi ngữ đoạn mang một chỉ số khác nhau: ¡, 7, k. Tựa vậy: 


(19) [Lão]; đã hại [mình]; bằng [trò chơi cổ phiếu]; . 


bao gồm ba ngữ đoạn danh từ NP: “lão”, “mình”, “trò chơi cổ phiếu”. “Mình” và 
“Jão” chỉ cùng đối tượng, được ghi chú bằng ¡. “7rò chơi cổ phiếu” (không ám 


chỉ “mình” hoặc “lão 
tiếng Anh dưới đây: 


) mang chỉ số j. Cấu trúc câu này rất giống cấu trúc câu 


0) [The murder]; killed [hưmseJf]¡ with [a gun];. 


Đã mường tượng được tính ràng buộc, chúng ta thử đi sâu vào vấn để. Giả sử lấy 
câu tiếng Anh vừa nêu làm cơ sơ phân tích: 


(21) [The murder]; kiled [hzmseff]¡ with a gun. 
Mở rộng câu trên bằng hai ví dụ: 


(22) a. [The murder;`s lawyer]¡ killed [hửnseÏƒ]¡ with a gun. 
b. * [The murder;`s lawyer]¡ killed [hữnsefƒf]¡ with a gun. 


Câu a. nói được. “Himselƒ” không có cùng chỉ số như “murder” mà cùng chỉ số 
như ngữ đoạn “[The muzđer; `s lawyer];”. Đối tượng chính không phải là kẻ sár 
nhân (murder) mà là ông luật sư (lawyer). Mặt khác, nếu đánh chỉ số như ở 
trường hợp câu b., cấu trúc câu sẽ hỏng ngay. “Hữmselƒ” chỉ có thể dẫn chỉ tới 


165 


CHƯƠNG 7 TÍNH RÀNG BUỘC 


toàn thể chủ ngữ “The murderˆs lawyer” chứ không thể dẫn chỉ tới một ngữ đoạn 
danh từ NP (ở đây là “/he rmurder”) trong một chủ ngữ NP. Tương tự vậy: 


(23) a. [The lawyer of the murder;]¡ killed [hzmsejf]j with a gun. 
b. * [The lawyer of the murder;]¡ killed [hzznseÏƒ]¡ with a gun. 


Các ví dụ nói được đều thỏa các quy tắc cấu trúc ngữ đoạn: 


S —= NP VP 
NP -> (D) (NP) (AP+)N 
VP-> V(NP) (PP+) 
PP->PNP 


TS 0 R9: s8 


° D— thela 

° Ñ —> murder | lawyer | himself | gun 
° V—› kiled 

° P-› with 


Cây cú pháp của câu “[The murder], killed [himselƒf]; with a gun”: 


S 
ẾNP, À  VP 
ØÄ):'». D.N V NP, PP 
| 2X 
N.P NP 
Z7 
+ "Ñ 








The murder killed himselfwith a gun 


Ngữ đoạn danh từ NP; bên trái (được khoanh tròn) chi phối trực tiếp “wzđer” và 
có quan hệ lệnh-C với ngữ đoạn động từ VP (tức nút chị em). Và như đã biết, nó 
cũng có cùng mối quan hệ với những nút con của VP bên dưới, ngay chỗ NP; chi 
phối trực tiếp “himselƒ”. Trong khi đó, cây cú pháp của “(The murder; `s lawyer]; 
kiled [himselƒf], with a gun” lại có dạng khác: 


166 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


5 
NP VP 
(24) b. CNP.) ÔN V NP PP 
D N N P NP 
z^ 
D N 
The murder”s lawyer killed himself with a gun 


NP; bên trái chi phối trực tiếp “mwzder”. NP¡ bên phải chi phối trực tiếp 
“himsejƒ”. Tuy vậy, NP; bên trái không có quan hệ lệnh-C với NP; bên phải. 
Kết quả: hai NP có cùng chỉ số phụ Znhưng cấu trúc lại không ổn. 
Hãy đặt điều kiện chặt chẽ hơn: 

Nàng buộc (bínđ): Một nút A bị ràng buộc vào nút B, nếu và chỉ nếu: 

I. — A là tiền ngữ đối với B và 

2ì A có quan hệ /ệnh-C với B và 

3. A và B có cùng chỉ số. 


Với các điều kiện kể trên, ta có thể giải thích hai câu sau đây là sai ngữ pháp: 


(25) a. * Himself killed murder with a gun. 
b. * [The murder; 's lawyer]; killed [himself]; with a gun. 


bởi không có trùng ngữ nào bị ràng buộc. Tạm thời tổng quát hóa bằng nguyên 
(ẮC: 


Nguyên tắc ràng buộc A (binding prínciple A4} Một trùng ngữ bao giờ 
cũng bị ràng buộc. 


Xin nhắc lại, “bị ràng buộc” có nghĩa là vừa có cùng chỉ số với một NP, vừa là 


tiền ngữ, vừa có mối quan hệ lệnh-C với chính mình. Trường hợp dưới đây 
không được. Ngữ đoạn “hửmselƒ” không phải là tiền ngữ của “murder”: 


167 


CHƯƠNG 7 TÍNH RÀNG BUỘC 


*§ 
LNP, } VP 
NV NP, PP 
(26) 3N ` J2 ở 
D NP NP 
2 


D N 
Himself killed the murder with a gun 


Tính ràng buộc của tiếng Anh hay gặp rắc rối ngay mệnh đề phụ: 


(27) a. Mary said that she vitsited Vietnam. 
b. * [Mary];¡ said that [herselƒ ]¡ vitsited Vietnam. 
*§ 
LNP, } — VP 
N V Sỉ” 
xà. 
C . 5 
b ENP.Ì VP 
Xà, _ FT 
Vụ NP 
N 


Mary said that herself vitsited Vietnam. 


Trong chuỗi từ “Mary said that herselƒ vitsited Vietnam”, [Mary] vừa có cùng chỉ 
số như ƒherselƒ], vừa có mối quan hệ lệnh-C với “herselƒ”, và vừa là tiền ngữ. Ví 
dụ này hoàn toàn thỏa nguyên tắc ràng buộc A, thế nhưng lại sai ngữ pháp. Sự 
khác biệt giữa hai trường hợp a. và b. chỉ nằm ở chỗ “she” và “herselƒ”. Như 
vậy, có thể phỏng đoán, “herselƒ” không thể đóng vai trò chủ ngữ. Nói cách 
khác là trùng ngữ “herselƒ” cần một tiền ngữ trong câu mà chính nó phải nằm 


168 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


trong đó, dù đó là mệnh đề phụ. Tính chất này đã chỉ ra tính hạn chế cục bộ 
(locality consfrain) trong phạm vỉ ràng buộc (bindïng domain), ö đó, một 
trùng ngữ bắt buộc phải có tiền ngữ đứng gần nó. Vì lý do này, tính ràng buộc 
đòi hỏi thêm điều kiện: 


Nguyên tắc ràng buộc A (mở rộng} Một trùng ngữ bao giờ cũng bị ràng 
buộc trong phạm vi ràng buộc của nó. 


Tuy vậy, những điều kiện của tính ràng buộc kể trên có lẽ chỉ thỏa cho tiếng 
Anh và tiếng Đức. 


(28) a. Mary said that she vitsited Vietnam (tiếng Anh). 
b. Mary sagte, daB si Vietnam besucht hat (tiếng Đức). 
e. * [Mary]¡ said that [herselƒ ]¡ vitsited Vietnam (tiếng Anh). 
d * [Mary]¡ sagte, daB [selbsr ]¡ Vietnam besucht hat (tiếng Đức).. 


Tiếng Việt ít bị vấn đề hơn. Thay vì dùng trùng ngữ như myselƒ, yourselƒ, himselƒ 
herselƒ,..., tiếng Việt có rất nhiều đại danh từ nhân vật có đủ khả năng diễn tả 
chính xác từng nhân vật một. Nhờ thế mà một câu nói không bị hiểu nhầm đối 
tượng hoặc bị sai ngữ pháp. 

Cụ thể, khi nói: 

(29)_ Mary và Rosi đã từng đến Việt Nam. 

Nếu hỏi một người, Mary nói gì và nghe kể: 

(0)  Mary nói là cổ đã từng đến Việt Nam. 


& , » 


thì người Việt sẽ hiểu ngay, “cổ” đây là Mary chứ không ai khác. Còn nếu hỏi 
Mary về Rosi, thì câu trả lời phải là: 


(31) Mary nói là Rosi đã từng đến Việt Nam. 
(32) Cổ nói là bả/chị ấy đã từng đến Việt Nam. 


Đối với những trường hợp dưới đây, người Việt cũng có thể diễn tả rõ ràng hơn. 
Thay vì nói: 


(33) Lão đã hại mình bằng trò chơi cổ phiếu. 


169 


CHƯƠNG 7 TÍNH RÀNG BUỘC 
người ta thường nói: 

(34) Lão đã hại đời mình bằng trò chơi cổ phiếu. 

Hoặc muốn diễn tả tinh thần của câu tiếng Anh: 

(35) The murder killed himself with a gun. 

người Việt có thể nói theo cách dịch 1-1: 

(36) Tên sát nhân đã tự sát bằng súng. 

hoặc dịch xuôi theo tính chất thời gian của tính tịnh tiến: 


(37) Tên sát nhân đã cầm súng, tự sát. 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


Tính ràng buộc là một vấn để phức tạp trong các tiếng Âu châu. Chomsky 
(1981), Aoun (1985) đã phân tích góc cạnh này rất chi tiết qua lý huyết chỉ phối 
và ràng buộc (Œovernment and Binding Theory). 


Tiếng Việt có một điểm lợi là nhờ sự phong phú của đại danh từ nhận vật, nên 


dễ tránh được vấn để ấy. Thế nhưng hãy thử xem tính ràng buộc còn xuất hiện ở 
đâu ? Những kiến thức này có thể sử dụng được không ? 


170 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 8 


LÝ THUYẾT X-GẠCH 


Ngôn ngữ không bất định mà có cấu trúc ngữ pháp. Tính tuyến tính của cấu trúc 
ngữ pháp xác định được nhờ vị trí từ. Ngoài tính tuyến tính, cấu trúc ngữ pháp 
còn có tôn ti. Tôn ti của cấu trúc ngữ pháp làm rõ mối quan hệ của từ đối với từ 
trong ngữ đoạn. Có từ quan trọng đóng vai ý chính của thành tố. Có từ chỉ giữ 
nhiệm vụ thêm nghĩa cho từ khác chứ không quan trọng. Ví dụ nói một câu: 

(1) Nguyễn Du là một thi sĩ rất nổi tiếng 

thì cụm từ: 

(2) Một thi sĩrất nổi tiếng 


là một ngữ đoạn danh từ NP chiếu theo quy tắc: 


4) NP— (D)N(N+) (AP+)" 


NP 
“là. 
D NÑ AP 
«Ề 
Một thisĩ rất nổi tiếng 


Đó là cách phân tích theo bài bản cú pháp cấu trúc ngữ đoạn (phrase structure 
syntax) truyền thống. 





D Xin nhắc lại: Phần tử mang dấu + có nghĩa là có thể lặp lại nhiều lần. Phân tử được đóng trong 
ngoặc () chỉ là một lựa chọn, có thể có, có thể không. 


171 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


Ta thấy, hình thức của cụm từ “?hi sĩ rất nổi tiếng” trong cây cú pháp trên chưa 
phải là một thành tố chuẩn. Muốn thấy dạng thành tố, ta phải có một cây chỉ tiết 
đại để như sau: 


NP 
2"  Sàc 
D " 
đồ “.. 

NÑ AP 

“ ao... 
Adv A 
| | 
Một thi sĩ rất nổi tiếng 


Phạm trù “???” chứa chuỗi “N AP”, thế nhưng nó là gì ? Dù có thể đoán ““???” là 
một ngữ đoạn danh từ NP, nhưng chắc chắn nó không phải là một NP thường 
ĐặP. 


Thử xem một câu khác: 
(5) Một thi sĩ rất nổi tiếng được nhiều người biết tới là Nguyễn Du 


Câu này nói được. “Một fh¡ sĩ rất nổi tiếng” là một ngữ đoạn danh từ NÑP chuẩn 


2 « 


của câu. Song nếu bỏ “mộ” ngay đầu câu: 
(6)  Mệt thi sĩ rất nổi tiếng được nhiều người biết tới là Nguyễn Du 


ta sẽ có cảm giác là câu bị thiếu ngay. Nghĩ kỹ lại, ta sẽ thấy rằng cụm từ “hi sĩ 
rất nổi tiếng” trong trường hợp này không phải là một ngữ đoạn danh từ NP bình 
thường. Như thế nào đó, nó có vẻ lớn hơn danh từ nhưng lại nhỏ hơn ngữ đoạn 
danh từ NP thường gặp, đại để là nằm chính giữa. Quả thực vậy, đó là một bình 
điện trung gian (intermediafe level) nằm giữa 2 phạm trù: phạm trù từ vựng và 
phạm trù cú pháp (tức phạm trù ngữ đoạn). 


172 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Đưa thêm bình điện trung gian vào nhằm mô tả chỉ tiết cấu trúc ngữ pháp chính 
là sáng kiến của Jý thuyết X-gạch (X-Bar Theory?) (Chomsky 1970), 
Jackendoff (1977). Sau đây, chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu nguyên tắc này. 


(Cần lưu ý: các quy tắc ngữ pháp trong lý thuyết này nguyên thủy dựa trên tiếng 
Anh và được dùng chủ yếu cho tiếng Anh, cho nên chưa chắc đã đúng cho mọi 
ngôn ngữ khác. Tuy vậy, cứ thử xem cách giải thích về tiếng Anh và cạnh đó 
xem tiếng Việt thế nào) 


NGUYÊN TẮC X-GẠCH 


Nhờ bài bản của thuyết X-gạch, việc phân tích cú pháp không còn bị giới hạn 
trong 4 loại ngữ đoạn NP, VP, AP, PP, ngược lại, người phân tích có thể tự định 
nghĩa một ngữ đoạn mới cho ngôn ngữ đang được xét đến. Theo lý thuyết, người 
ta có thể định nghĩa vô số phạm trù. Mỗi phạm trù gạch (bar-cafegory) tương 
ứng với một phạm trù từ vựng X tự tạo được gọi là bóng chiếu X-gạch (X-bar 
projectfion) của X. 


X (X không gạch hoặc X?là phạm trù từ vựng, ví dụ N, V, A, P,...) 
X' X một gạch” hoặc X'là phạm trù X-gạch đơn (X-single-bar)) 
X'' ŒX hai gạch hoặc X?) 

X'”'' X ba gạch hoặc x" 

X'''' (X bốn gạch hoặc X?) 


0 DÓi 


Qua sáng kiến tổng quát hóa sự phân đoạn đó, cú pháp cấu trúc ngữ đoạn truyền 
thống chỉ còn là một tiểu tập hợp của cấu trúc X-gạch. 


Thử xem một ví dụ cho dễ hiểu bằng cách vẽ lại cây cú pháp (4) theo sơ đồ X- 
gạch như sau. Phạm trù N có nghĩa là N-gạch (như X-gạch): 





?Tạm dịch là lý thuyết X-gạch. Gạch có nghĩa là cái gạch trên đầu mẫu tự X(_ Ã ). Lý thuyết 
X-gạch được Chomsky giới thiệu lần đầu tiên và được những người theo sau (như Jackendoff) mở 
rộng. 

” Dấu ' thay cho dấu gạch trên. 


173 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


“|| 


D N 
NÑ AP 
Adv A 
Một thi sĩ rất nổi tiếng 


Xin lưu ý, để tiện việc đánh máy, kể từ đây, chúng tôi dùng dấu phẩy (') thế 
cho dấu gạch (-): 


N› 
gà au 
D N' 
° xz.ˆ 
(8) NÑ AP 
LG 
Adv A 
| | 
Một thi sĩ rất nổi tiếng 


Như đã biết, mỗi ngữ đoạn đều có một đầu (head). NÑ là đầu của NP, V là đầu 
của VP, v.v.. Trong cú pháp X-gạch cũng thế. Mỗi ngữ đoạn X-gạch phẩi có một 
X nhất định làm đâu. 


Nguyên tắc đầu (head) X-gạch: Mỗi ngữ đoạn X-gạch chỉ có một đâu. 


X-gạch đơn (X' tức X)) phải có X (X?) làm đầu 

X-hai gạch (X” tức X”) phải có X-gạch đơn (X)) làm đâu 
X-ba gạch (X''°tức X?) phải có X” làm đầu 

X-bốn gạch (X'''' tức X') phải có XỶ làm đâu 


TỦ đài Si TU Đo 


174 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(9) Ông ấy đọc truyện Kiểu. 


V' 
V NP 
| ZZ/ 
đọc truyện Kiều 


V' có đầu là V (tức “đoe” là đầu của ngữ đoạn V' “đọc truyện Kiêu”). 


Lập thức theo quy tắc sản sinh, ta có: 


JJ“<s...... 
PP. TA ro Xà 
SN = ẽ... 
4. 

Tổng quát: 


"` 


có nghĩa (theo Chomsky), một ngữ đoạn thuộc phạm trù X với n gạch phải chứa 
một đầu là một thành tố thuộc phạm trù X với n-1 gạch (Radford 1985: 103). 


Xin nhắc lại, đầu có thể được định nghĩa tự do tùy phạm trù từ vựng của từng 
ngôn ngữ chứ không nhất thiết phải là N, V, A,P,.... 


Trên thực tế, phạm trù từ vựng X? có thể không nằm trực tiếp dưới bình diện X' 
mà là dưới nhiều bình diện. Từ đỉnh ngữ đoạn muốn đi xuống XŸ, ta phải đi 
xuyên qua nhiều bình diện. Tuyến đường này được gọi là ruyến chiếu (projection 
line). 


Nguyên tắc tuyến chiếu (projection líne): Đường từ đỉnh ngữ đoạn dẫn 
xuống một đầu được gọi là tuyến chiếu. 


Cụ thể, trong ngữ đoạn danh từ NP “một thi sĩ rất nổi tiếng" bên trên, “thi sĩ” là 
một từ thuộc phạm trù từ vựng danh từ N (làm trung tâm cho ngữ đoạn). 


175 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


Ta có thể nhận ra tuyến chiếu (từ đỉnh ngữ đoạn N'ˆ (NP) dẫn xuống danh từ “/h¡ 
sĩ” như sau: 


N7 tuyến chiếu (projection line) 
2227. TRU 
D N 
(10) N AP 
v5 NA 
Adv A 
Một thi sĩ h nổi L. 


Nguyên tắc di truyền của đầu trong ngữ đoạn: Đặc điểm hình vị của 
ngữ đoạn dẫn đến đầu. Nói cách khác, đặc điểm này sẽ được thực hiện ở 
đầu. 


Một ví dụ về đặc điểm hình vị đối cách (accusafive, viết tắt: Acc) của một ngữ 
đoạn dẫn đến đầu (Stechow 1988): 


(1) Ottos Vorschlag zu đdiesem Thema 
(Đề nghị của Otto về đề tài này) 


Ñ'' (Acc) 
NP Ñ' (Acc) 
Ì (Acc) PP 
Ottos  Vorschlag zu đdiesem Thema 


Nguyên tắc ngữ đoạn: Ngoại trừ đầu, phần còn lại là ngữ đoạn. 
Nguyên tắc bình diện: Đầu của một phạm trù X' là một phạm trù Xi; 
0 <]<t. 


Cùng quan điểm với Hornstein và Lightfoot, Radford cho rằng còn có những 
trường hợp một cấu trúc chứa cấu trúc phụ (substructure): 


176 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


N 
q2) Z h 
Sỹ Nếu 


Không hẳn 


6. CÀ Bà LUỐ nhụ 


ví dụ N->..N... 


1. X"-›...X”...(m=nhoặc m =n-]) 
ví dụ N->...N... 


Đây là trường hợp cấu trúc có tính hồi quy. Chẳng hạn một danh từ có nhiều tính 
từ giữ chức năng phụ nghĩa (Radford 1985: 103): 


(13) a tall, dark, handsome stranger 


Trong chuỗi từ, cả 3 tính từ đều ở vị thế ngang nhau, tức cùng nằm ở bình diện 
A””. Tính từ không chi phối lẫn nhau. Cây cú pháp có dạng: 


N” 
sờ 
LƯẾT - ƯA G 
A” NÑ 
3 /.- 9 NSít 
(14) c à 
c2 An NA 
A” N' 
a tall dark  handsome stranger 


Nguyên tắc X-gạch là như thế, sau đây hãy xem vài ví dụ. 


177 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


VÀI VÍ DỤ X-GẠCH 


Phép thế - như đã biết - là một trong những phương pháp phân tích cấu trúc ngữ 
pháp thường dùng trong ngôn ngữ học. Phương pháp này thực ra không có gì lạ. 
Ngoài đời, chúng ta vẫn thường dùng nó một cách vô tình để nói tắt: 


(15) Nó quen ông xếp lớn của Microsoft, tôi cũng vậy. 

“Vậy” là cách nói tắt (thay thế) cho “quen ông xếp lớn của Microsoft”, nghĩa là 
“cũng quen ...”. Nếu chưa nghe câu “Nó quen ông xếp lớn của Microsoft” mà nói 
trống không “ôi cững vậy”, thì không ai hiểu được. “Vậy” ở đây đòi hỏi một ngữ 
cảnh đi trước. Chuỗi từ “quen ông xếp lớn của Microsoff” chính là ngữ cảnh đó. 
Người ta nói, chuỗi từ này đã đi truyền ý nghĩa đó tới “vậy”. 

Cấu trúc câu có tôn ti, trong đó, từng ngữ đoạn có bình diện (level) cao thấp khác 
nhau. Di truyền ý nghĩa được hiểu như một phép chiếu (projecion). Ví dụ ngữ 
đoạn “quen ông xếp lớn của hãng Microsoft” nằm ở một bình diện nhất định nào 
đó và đã chiếu (projecf) sang “vậy”. 


Một trong những điểm đáng chú ý trong lý thuyết X-gạch là một ngữ đoạn của 
một bình điện gạch (bar-level) chính là cái cấu trúc hoàn hảo của phần nói tắt 
phía sau. 


Sau đây chúng ta hãy thử khảo sát sơ qua những cách “chiếu” trong tiếng Anh, 
cụ thể là bóng chiếu bình diện gạch (bar-level projectfion) của 4 trường hợp: 


1. N-gạch (N-bar) 
2; V-gạch (V-bar) 
3. A-gach (A-bar) 
4. P-gạch (P-bar) 
1.  N-gạch 


Xét đến N-gạch nghĩa là xét đến hình thức X-gạch mô tả một ngữ đoạn danh từ 
NP. 


(16) The big boss of Microsoft with the secondhand rucksack 


178 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 
Ví dụ này thỏa quy tắc: 
(17) NP-—> (D)N (AP+) (PP+) 


Vẽ cây cú pháp theo cấu trúc ngữ đoạn truyễển thống, ta có: 


NP 


=  ˆ. 


D AP N PP PP 
The bip boss ofMIicrosoft with the secondhand rucksack 


Giả sử trong bối cảnh câu phát biểu nguyên thủy trên, có ai đó nói: 


(18) Isee the big [boss of Microsoft with the seconhand rucksack] nof the small 
Lonel. 


ta sẽ thấy, “noí the small” không thể đi với ngữ đoạn “the big boss oƒ Microsoft 


with the seconhand rucksack” mà là đi với ngữ đoạn “boss oƒ Microsoft with the 
seconhand rucksack”. Bằng phép thế““one” (one-replacemenf) tiếng Anh 


mới có câu trên. 
[— — chiếu sang ==== 


the big [boss of Microsoft with the seconhand rucksack] not the small [one] 
Còn có trường hợp một phép chiếu đi từ “boss øƒ Microsoft” vào “one”: 


(19) Isee the big [boss of Microsoft] with the seconhand rucksack nof the small 
[one] with a Sarmsonie. 


— — chiếu sang — | 


the big [boss of Microsoft] with the seconhand rucksack not the small [one] 
with a Samsonite 


179 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


Chuỗi từ “?he big boss oƒ Microsoft with the secondhand rucksack” thỏa các quy 
tắc N-gạch : 


(20) NP-> (D)N' 
(21) N' -> (AP)N'IN' (PP) 
(22) NÑ' -› NŒPP) 


(: phép hoặc (OR) trong logic) 
Nhận xét: Các quy tắc X-gạch ở trên được soạn tổng quát cho ngữ đoạn danh từ 
NP của tiếng Anh, ở đó, bình diện N' đóng vai một ngữ đoạn trung gian dưới 


dạng NP. 


Cây cú pháp X-gạch của “The bịg boss oƒ Microsoft with the secondhand 
rucksack” có dạng: 


D tNÀ¡ bình diện X-gạch 3 





The big boss of Microsoft with the secondhand rucksack 


Cây mô tả 3 bình diện X-gạch (1, 2, 3). Mỗi ngữ đoạn trung gian nằm ở một bình 
diện nhất định. Hai ngữ đoạn N' và N”' ở bình diện 1 và 2 là hai ngữ đoạn mà 
“one” có thể thế được. 


Bình diện của N””' được dành sẵn cho mạo từ “/he”. Có trường hợp, thay vì dùng 
“fhe”, người ta dùng “?haf” (íhaf one): 


180 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(24) Isee [npthis [N secondhand rucksack]] not [xnp that [q: one]]. 
Rộng hơn nữa là trường hợp sử dụng //ên từ, ví dụ “and”: 


(25) The big boss of Microsoft with the secondhand rucksack and the old hut 


⁄ 


Đó là vài trường hợp thế bằng phép thế-“one” trong tiếng Anh. Nay ta hãy thử 
xem tiếng Việt có tương tự thế không. Giả sử nói: 


(26) Tôi quen ông xếp lớn của Microsoft. 
(27)_ Tôi quen ông xếp lớn của Microsoft chứ không quen ông xếp nhỏ. 


^ 


Hai câu đều nói được. Ngữ đoạn danh từ “ông xếp” tương ứng với “one” của 
tiếng Anh. Tuy vậy, trong tiếng Việt, người nói không thể nói tắt hoặc lược từ dễ 
dàng, chẳng hạn như lược bỏ từ “xếp” trong câu phía dưới: 


(28) ? Tôi quen ông xếp lớn của Microsoft chứ không quen ông xếp nhỏ. 


Câu này nghe khá lấn cấn vì mất tính chất “xế»”. Có phải vì thiếu chữ “xếp”, 


2 «&A 


một vai trò trung tâm không thể thiếu ? Vậy, thử bỏ “ông”: 

(29) Tôi quen ông xếp lớn của Microsoft chứ không quen ông xếp nhỏ. 

Như thế nào đó, câu nghe vẫn không được tự nhiên cho lắm. Trên nguyên tắc, 
danh từ hình thức (formal noun) “ông” đại diện cho “xế?»”, nhưng chưa chắc bao 
giờ nó cũng khẳng định được vai trò trung tâm. 


Một ví dụ khác: 


(30) Tôi quen bà vợ cũ của ông ta. 
(31) Tôi quen bà vợ cũ của ông ta chứ không quen bà vợ mới. 


Lược bỏ danh từ “vợ” (giống trường hợp “xế?” ở trên), ta có: 
(32) Tôi quen bà vợ cũ của ông ta chứ không quen bà vợ mới. 


Câu nói được, nhưng sẽ khó nghe nếu bỏ “bà”: 


(33) ? Tôi quen bà vợ cũ của ông ta chứ không quen bà vợ mới. 


181 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


Trong trường hợp này, ta lại thấy, danh từ hình thức “bà” giữ vai trò trung tâm 
một cách hữu hiệu. Xem thêm vài trường hợp gần giống: 


(34) Tôi quen thằng con nhỏ của ông ta. 
(35) Tôi quen thằng con nhỏ của ông ta chứ không quen thằng con lớn. 
(36) Tôi quen thằng con nhồ của ông ta chứ không quen thằng eea lớn. 


Tương tự trường hợp lược bỏ “bà” ở ví dụ trên, nếu lược bỏ “ihằng”, câu sẽ bị 
vấn dễ: 


(37) * Tôi quen thằng con nhỏ của ông ta chứ không quen thằng con lớn. 
Kết quả: Cả hai danh từ hình thức “bà”, “;hằng” không bỏ được vì phải giữ vai 
trò đại diện cho trung tâm ngữ đoạn. Ngoài ra còn có cả trường hợp danh từ hình 


thức lẫn danh từ chính đều giữ chức năng ấy: 


(38) Tôi quen ông cha sở họ Vườn Xoài. 
(39) Tôi quen ông cha sở họ Vườn Xoài chứ không quen ông cha sở bên xứ Bùi 


Phát. 

(40) Tôi quen ông cha sở họ Vườn Xoài chứ không quen ông eha-sở bên xứ Bùi 
Phát. 

(41) Tôi quen ông cha sở họ Vườn Xoài chứ không quen ông cha sở bên xứ Bùi 
Phát. 


Một lần nữa, qua phép tỉnh lược, ta lại thấy tính phức tạp và uyển chuyển của 
cấu trúc ngữ đoạn danh từ trong tiếng Việt. Phép tỉnh lược là một để tài khá thú 
vị, thế nhưng xin miễn đào sâu vào chi tiết ở đây mà xin nhường cho một chuyên 
luận khác. 


2.  V-gạch 


Xét đến V-gạch nghĩa là xét đến hình thức X-gạch mô tả một ngữ đoạn động từ 
VP. 


Một ví dụ trong tiếng Anh: 


(42) Peter [ate spaghetti with fingers]. 


182 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Cấu trúc ngữ đoạn động từ VP “4e spaghetti with ƒfingers” có quy tắc truyền 
thống: 


(43) VP-> V(NP) (PP) 
Cây cú pháp: 
VP 

V NP PP 

ate spaghetti with fingers 
Mở rộng cấu trúc trên bằng quy tắc V-gạch: 
(44) VP-> V' 
(45) V'—> V' (PP) 


(46) V'-> V(NP) 


ta có cây cú pháp: 


VP 
| 
V 
Nó PP 
6277 5 
V NP 


afte spaphetti with fingers 


Nhờ cấu trúc X-gạch, người Anh có thể giải thích được trường hợp phép £hế“ 
“do so ” (do-so-replaceimenf} 


(47) Peter [ate spaghetti] with fingers but Mary [did so] with forks. 
(48) Peter [ate spaghetti with fingers] and Mary [did so] too. 


183 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


Ngay ví dụ này, người Việt cũng có cách diễn tả tương tự song không dùng một 
loại động từ giống “đo so” để nói tắt mà dùng “cững vậy”, “cũng thế”, “cũng 


2.3, 


rửa : 
(49) Người ta [ăn cơm bằng đũa], nó [cũng vậy]. 


[Cũng vậy] thế cho ngữ đoạn động từ [ăn cơm bằng đữa] nhưng không thể thế 
cho [ăn cơm] (giống [afe spaghefii ] trong tiếng Anh): 


(50) * Người ta [ăn cơm] bằng đũa, nó [cũng vậy] bằng đũa. 

Muối diễn tả “cñững ăn cơm”, người Việt thường nói: 

(51) Người ta ăn cơm bằng đũa, còn nó (ăn) bằng muỗng. 

(52) Người ta ăn cơm bằng đũa, còn nó (thì) bằng muỗng. 

(53) Người ta ăn cơm bằng đũa, nó (thì) bằng muỗng. 

hoặc ngắn nữa: 

(54) Người ta ăn cơm bằng đũa, nó thì muỗng. 

[thì] đại diện cho cấu trúc ƒ(/hì) ăn cơm bằng]. 

Hiện tượng nói tắt quá đáng thường làm câu nói bị cảm ngữ cảnh (context 
sensitive). Thay vì nói, ăn cơm bằng đũa, hoặc thịt bò “beaƒ s£eak” bằng dao, 


chúng ta vẫn thường nghe nói tắt: 


(55) Ăn đũa nhá ? 
(56) Ăn dao nhá ? 


Đây là một trường hợp cảm ngữ cảnh tiêu biểu: Muốn ăn thịt bò hay ăn dao ? 

Hà tiện chữ quá khiến ngôn ngữ dễ trở nên cộc lốc, thiếu trong sáng. Thế nhưng 
cũng có trường hợp dù không bỏ chữ, ngữ nghĩa vẫn có thể bị tổn thương vì dùng 
chữ không đúng. Chẳng hạn dùng giới từ “với” ngay ví dụ này. Nếu nói: 


(57)_ Ăn thịt bò với dao 


~ ⁄ + Z1 
suy ra, cũng có thể nói: 


184 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(58) Ăn cơm với đũa. 
Cấu trúc hai kiểu nói trên giống hệt như: 
(59)_ Ăn cơm với nước mắm. 


Nghĩ logic, “„ước mắm” nuốt vào bụng được, suy ra “đZa”, “dao” cũng nuốt vào 
bụng được !? 


⁄ ⁄ ca ÀẦ ` Z ` ` 2 ` SA ` è 
Muốn tránh hiểu nhầm, chỉ còn cách, thay vì dùng “với” thì nên dùng “bằng”. 


3.  A-gạch 


Xét đến A-gạch nghĩa là xét đến hình thức X-gạch mô tả một ngữ đoạn tính từ 
AP. 


(60) Peter 1s [very serious about this problem]. 
Với cấu trúc ngữ đoạn truyền thống: 
(ó1) AP— (AP)A (PP) 


ta có cây cú pháp: 


AP 


À0 


AP A PP 

very serious  about this problem 
Mở rộng cấu trúc bằng sơ đồ A-gạch: 
(2) AP-> A' 


(63) A' -> (AP) A' 
(64) A'-> A(PP) 


185 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


ta có: 
AP 
| 
A' 
AP Aˆ 
2 
A PP 


very serlous about this problem 


Nhờ cấu trúc A-gạch, tiếng Anh có thể thay thế ngữ đoạn tính từ AP /wery 
serious about this problem] bằng phép thế“ “so ” (so-replacement) : 


(65) Peter 1s [very serious about this problem] but Mary 1s not [so]. 


»Ắ 


Người Việt cũng có thể diễn tả tương tự bằng cách dùng “cững vậy”, “cũng thế”, 
“cũng rứa” : 


(66)_ Mùa Đông ở Thụy Điển [lạnh lắm], mùa Đông ở Canada [cũng vậy]. 
(67) Cảnh [buôn], người [cũng rứa]. 

(68)_ Món ăn Việt [rất ngon và đa dạng], món ăn Tàu [cũng thết[. 

Thế nhưng gặp trường hợp phủ định, ta lại phải thêm v.d. “hế”, “phải thế” vào: 
(69) Ông bố rất nghiêm khắc với con cái nhưng bà mẹ thì không. 

(70) Ông bố rất nghiêm khắc với con cái nhưng bà mẹ thì không Zhế“ 

(71) Ông bố rất nghiêm khắc với con cái nhưng bà mẹ thì không p”ẩi thế 


4.  P-gạch 


Xét đến P-gạch nghĩa là xét đến hình thức X-gạch mô tả một ngữ đoạn giới từ 
PP. 


(72) Peter slept [on the bed]. 
Cấu trúc truyền thống: 


186 


(73) PP-> (PP)P(NP) 


Cấu trúc P-gạch: 


(4) PP->P 
(75) P'-> P'(PP) 
(6) P'-> P(NP) 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


ZN 


P NP 


. /ˆ\ 


on the bed 


PP 
| 
Pˆ 
P NP 
on the bed 


TỔNG KẾT CÁC QUY TẮC X-GẠCH CỦA TIẾNG ANH 


Đã xem qua những ví dụ X-gạch của 4 phạm trù ngữ pháp danh từ N, động từ V, 
tính từ A và giới từ P, hẳn chúng ta đã thấy chiều sâu của cấu trúc đã được làm 
rõ như thế nào. Xin nhắc lại, cú pháp X-gạch không bị giới hạn trong 4 phạm trù 
ấy mà có thể là những phạm trù trừu tượng do người sử dụng tự định nghĩa nhằm 
giải thích một cấu trúc ngôn ngữ không nhất thiết phải tổn tại trong tiếng Anh. 


Đối với tiếng Anh, các quy tắc X-gạch được dùng để giải thích 4 phạm trù ngữ 
pháp danh từ N, động từ V, tính từ A và giới từ P bên trên có thể được tóm gọn 


như sau: 


Œ/7) NP-› (D)N' 


(78) N' — (AP)N'IN' (PP) 


(9) N > NŒP) 


(80) VP-—> V' 


187 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


(81) V'-> V'(PP) 
(82) V'-> V(NP) 


(83) AP-> A' 
(84) A'-> (AP)A' 
(5) A'-> A (PP) 


(86) PP-> P 
(87) P'-> P'(PP) 
(88) P'-> P(NP) 


Tất cả các ngữ đoạn NP, VP, AP, PP trên đều có nút đẩu (heađ). Khác với N, V, 
A, P, các nút N', V', A'”, Pˆ thuộc bình điện trung gian (infermedfate leyel). 
Bình diện trung gian không tận cùng bằng một từ mà dẫn xuống ngữ đoạn sâu 
hơn. Toàn thể cấu trúc gồm có 3 bình diện: bình điện chính (NP, VP, AP, PP), 
bình diện trung gian (NÑ', V`, A`, P`) và bình điện tận cùng (N, V, A, P). Tổng 
quát hóa các quy tắc bằng biến số X, Y, W, Z, ta có: 


1. Bình diện chính 

(89) NP-—>› (D)N' 

(90) VP-—› V' 

(1) AP-› A' 

(92) PP-—› P” 

NP, VP, AP, PP là bốn bình diện chính. Dùng biến số X thế cho những phạm trù 
ngữ pháp N, V, A, P, với tập hợp X = {N, V, A, P}, ta sẽ được một quy tắc gọn 
gàng: 

(93) XP-—› (YP) X' 


(XP: X-Phrase, YP: Y-Phrase). Xin lưu ý, YP là biến số của D trong quy tắc NP. 


2. _ Bình diện trung gian 


Các nút N'ˆ, V', A', P` mang tính hồi quy: 


188 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(94) N— (D)N 'IN (PP) 

(95) V'-—> V' (PP) 

(96) A” > (AP)A' 

(97) P'-> P'(PP) 

Thế N, V, A, P bằng biến số X, Z, ta có: 
(9) Xˆ?-—› (ZP) X*!Xˆ?(ZP) 


Z đại diện cho D, PP, AP, PP. 


3. Bình diện tận cùng 

Cuối cùng, thế các quy tắc sau: 

(99) N'-> N(PP) 

(100) V' -> V(NP) 

(101) A'-> A (PP) 

(102) P'  P(NP) 

bằng biến số X và W, ta được quy tắc: 


(103) Xˆ-› X(MP) 


W đại diện cho PP, NP. 


4. Tổng kết các quy tắc 

Cuối cùng chỉ còn 3 quy tắc được rút gọn nhờ biến số X, Y, Z„ W: 

(104) XP-—> (YP) X” 

(10%) X?— (ZP) X?!IXˆ(ZP) 

(100) Xˆ-›> X(MP) 

Trên lý thuyết, chỉ cần ba quy tắc tổng quát, giới ngôn ngữ học Tây phương đã 
có thể giải thích được hầu hết các câu tiếng Anh. Tuy vậy, không phải là không 


còn vấn đề. Mặt khác, chưa chắc các quy tắc trên đều dùng được cho mọi ngôn 


189 


CHƯƠNG 8 LÝ THUYẾT X-GẠCH 


ngữ dù cũng có các phạm trù danh từ N, động từ V, tính từ A và giới từ P. Chúng 
ta sẽ phân tích chi tiết vấn để này ở các chương sau. 


TÓM LƯỢC 


Bài bản quy tắc cấu trúc ngữ đoạn truyền thống không thể mô tả chiểu sâu cấu 
trúc của nhiều ngôn ngữ. Từ đó, nó đã được mở rộng bằng lý thuyết X-gạch. 


Sáng kiến chính của lý thuyết X-gạch là dùng nút trung gian X-gạch. Đầu của 
từng ngữ đoạn X không nhất thiết phải là danh từ N, động từ V, tính từ A, giới từ 
P,... như trước nay mà có thể là một phạm trù trừu tượng được người sử dụng tự 
định nghĩa. 


Các đặc điểm chính của lý thuyết X-gạch: 


1l. Nguyên tắc đầu ngữ đoạn: Mỗi ngữ đoạn chỉ có một đầu, có thể được 
định nghĩa tự do tùy phạm trù từ vựng của từng ngôn ngữ. 

2. Nguyên tắc di truyền đầu trong ngữ đoạn: Đặc điểm hình vị của ngữ 
đoạn dẫn đến đầu. 

3. Nguyên tắc ngữ đoạn: Phần phụ của đầu là một ngữ đoạn. 

4. Nguyên tắc bình điện: Đầu một phạm trù X' là một phạm trù XỈ ; 0 <j <¡. 


Tuyến chiếu (projection líne) là đường một phạm trù phức tạp dẫn xuống đầu 
từ vựng. Nói ngược lại, đầu từ vựng sẽ chiếu đặc điểm của nó qua tuyến này, thế 
nhưng không chiếu lên toàn thể cây cú pháp mà chỉ từng phần. 


Độ phức tạp của bình diện (level complexify} Đối với mọi phạm trù từ vựng 
Xc€({N,V,A,P,...}: 


° X°: bình diện từ vựng (lexical level) 
° X”**: bình diện ngữ đoạn (phrase leyel= XP) 


Ví dụ: bổ ngữ, tức phần tử được coi như phạm trù phụ, nằm ở bình diện 1 (X)); 


phụ ngữ ở bình diện 2 (X”),... Xin xem thêm chỉ tiết về bổ ngữ, phụ ngữ ở 
chương sau. 


190 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


ĐIỂM MỞ 


l) 


2) 


3) 


4 


3) 


6) 


Ngữ đoạn danh từ NP: Ứng dụng hoặc nếu cần, phải khai triển lý thuyết 
X-gạch thế nào để giải thích cách thành lập ngữ đoạn danh từ chứa danh 
từ hình thức (“cái”, “chiếc”, “con”, “cây”, ...). Có trường hợp nào có cùng 
cấu trúc ngữ pháp mà không nói được ? Còn sự khác biệt nào chưa rõ ? 
Ngữ đoạn động từ VP: Giải thích cách bổ nghĩa trong ngữ đoạn động từ 
có trạng từ, tính từ, giới từ, danh từ (mệnh để phụ). 

Thử xét sâu hơn về phép tỉnh lược trong tiếng Việt. Phép chiếu có thể ứng 
dụng cho những trường hợp bị lược bổ nào ? Thử lập quy tắc X-gạch, xem 
cách nói tắt nào hợp lý, cách nói tắt nào không. 

Có thể tóm gọn những cấu trúc căn bản của tiếng Việt thành những quy 
tắc X-gạch như tiếng Anh được không ? 

Thử phân tích vài ví dụ cụ thể sau đây để xem ta có thể tự định nghĩa 
được những phạm trù khác N, V, A, P đã nêu trên hay không. Xét kỹ các 
từ như “hả”, “đâu”, “à”, “nhá”, “kìa”, “đi”, “nhỉ”... xem chúng có chức 
năng gì. Nếu tỉnh lược những từ này, câu còn nói được không hoặc ý nghĩa 
bị thay đổi thế nào ? 


° Ăn cơm đi chứ hả. 
° Anh chưa ăn đâu. 


° Đói thấy mụ nội mà chưa ăn à. 
° Lạng quạng là ăn đòn đấy nhá. 


° Đi chơi nhá. 
° Đi chơi vui nhá. 


Thử phân tích chiều sâu ngữ nghĩa của những ví dụ dưới đây. Những danh 
từ nào thực sự làm chủ ngữ logic trong câu ? Ứng dụng sơ đổ X-gạch như 
thế nào để giải thích các trường hợp: chủ ngữ logic không có mặt trong 
câu hoặc câu bị tỉnh lược ? 


° Bức tranh treo ở trên tường. 


° Bức tranh nằm ở trên bàn. 

° Bức tranh rơi xuống đất. 

° Ê ! Quần áo đang bán xon kìa. Đi mua đi. 

° Bà Ba mới mua cái nhà mà đã bán mất tiêu. 
° Bà Ba mới mua cái nhà mà đã cháy mất tiêu. 


° Hùng phải đi cắt tóc. 
° Ông Năm đang cắt tóc cho khách. 


191 


CHƯƠNG 8 


192 


LÝ THUYẾT X-GẠCH 


“Cứ đến ngày Chủ nhật là phải chuẩn bị tiền để thối. Khổ lắm, 
không có tiễn lẻ là khách bỏ đi mua chỗ khác ngay”. 

(Trích báo Tuổi Trẻ, 21.09.2001) 

“Lô hàng giả cổ của DN tư nhân Văn Lê (Đồng Nai) xuất qua Mỹ 
đầu tuần rồi không cập cảng được, phải neo lại ngoài khơi, mãi đến 
đầu tuần này mới giải tổa được hàng”. 

(Trích báo Tuổi Trẻ, 21.09.2001) 

“Năm nào cũng vậy, sau khi đã đưa được con vào trường là phụ 
huynh lại bắt đầu nơm nớp chờ đợi “không biết năm nay đóng bao 
nhiêu ?” mà lo ngại nhất có lẽ vẫn là “tiền xây dựng trường”. Một 
trường tiểu học ở quận 1, TP.HCM mới xây vài năm nay với một cơ 
ngơi khá đồ sộ ...”. 

(Trích báo Tuổi Trẻ, 21.09.2001) 

“Ngoài mỏ Ruby đã đưa vào khai thác và mỏ mới phát hiện, 
Petronas cũng đã khoan thẩm định và phát hiện khí ở mỏ Emerald 
nằm trong lô này” 

(Trích báo Tuổi Trẻ, 21.09.2001) 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 9 


LÝ THUYẾT X-GẠCH - BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


Trong một ngữ đoạn, có từ đóng vai chính, có từ đóng vai phụ. Từ đóng vai chính 
được coi là từ làm trung tâm. Từ này bao hàm ý chính của ngữ đoạn và được 
xem như chủ điểm muốn nói. Từ đóng vai phụ chỉ giữ nhiệm vụ thêm nghĩa. 
Song, thêm nghĩa không chỉ thuần là thêm nghĩa. Có hình thức thêm nghĩa nhằm 
bổ túc cho đầy đủ nghĩa, có hình thức nhằm phụ thêm nghĩa chứ không quan 
trọng. Một ví dụ: 


) — Người con gái Việt Nam da vàng 


Trong ví dụ này, từ “Việt Nam” được coi như giữ chức năng bổ ngữ 
(complemen£), bởi vì nó bổ nghĩa cho đối tượng “người con gái” để đối tượng 
này được đây đủ ý nghĩa. Trong khi đó, “da vàng” chỉ là phụ ngữ (adjunct). 
Công dụng của nó là phụ nghĩa thêm chứ không cần thiết. Thành thử khi nghe 
cụm từ “Người con gái Việt Nam da vàng”, chúng ta sẽ cẩm thấy “Việt Nam” có 
vẻ gắn bó với cụm từ “người con gái” hơn so với cụm từ “đa vàng”. Đây là ý 
nghĩa của bổ ngữ và phụ ngữ trong ngôn ngữ học. Sau đây chúng ta sẽ đi vào chỉ 
tiết. 


Chép lại ví dụ tiếng Anh ở chương rồi: 
(2) The boss of Microsoft with the secondhand rucksack 


Nguyên tắc X-gạch cho phép giải thích các ngữ đoạn trừu tượng. Ứng dụng sơ đồ 
này để giải thích hai loại ngữ đoạn bổ ngữ, phụ ngữ, ta có cây cú pháp: 


193 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


NP 
D N phụ ngữ 
N'——— °°. bổ ngữ 
6) N SP, ) P 
P P NP 
P NP 
The boss of Microsoft with the secondhand rucksack 


Cấu trúc trên miêu tả hai ngữ đoạn giới từ PP nằm ở hai bình diện khác nhau. 
PP; ở vị thế cao hơn PP¡. Trong khi PP; là chị em của N”, tức bình diện gạch đơn 
(single bar-level), thì PP\ là chị em của Ñ. Nút N' kiểm soát nút N. Nút PP; thỏa 
quy tắc: 

4)_ X'> X'ŒP) 

mặt khác, PP\ thỏa: 


)  X  X(WP) 


Đó là hai loại ngữ đoạn giới từ PP. Mỗi loại giữ nhiệm vụ hoặc bổ nghĩa hoặc 
phụ nghĩa. Định nghĩa: 


Phụ ngữ (adjunc£) là ngữ đoạn XP có quan hệ chị em với những bình diện 
gạch đơn (N', V', A', P'`) và đồng thời là con của một bình diện gạch đơn 
(N,V',A ,P`). 


Bổ ngữ (complemen£) là ngữ đoạn XP có quan hệ chị em với đầu (N, V, 
A, P) và đồng thời là con của của một bình diện gạch đơn (N', V°, A”, P`). 


Quy tắc ngữ đoạn diễn tả phụ ngữ và bổ ngữ trong tiếng Anh có thể được lập 
thức như sau: 


194 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(6) Quy tắc phụ ngữ: X >> X (7P) 
(7) Quy tắc bổngữ: X`> X(WP) 


Cây cú pháp tổng quát: 








XP 
| 
X 
(8) by 0S Gà 
x' : ZP ) phụ ngữ 
X LWP) bổ ngữ 


Sau đây, chúng ta sẽ tuần tự xét thêm chỉ tiết về tính chất bổ ngữ và phụ ngữ 
trong các loại ngữ đoạn NP, VP, AP, PP. 


Trước nhất, hãy xét đến bổ ngữ và phụ ngữ trong ngữ đoạn danh từ NP. Ta dùng 
lại hai ví dụ tiếng Anh: 


(9) - The boss of Microsoft 
(10) The boss with the rucksack 


Mặc dù tính cách thêm nghĩa cho “he boss” trong hai ví dụ có vẻ giống nhau, 
thế nhưng giới ngôn ngữ học Tây phương lại cho là không giống. Sự khác biệt 
nằm ở độ sâu. 


Trường hợp bổ nghĩa: 


NP 


đuốợ ĐỌNG, 


D N 


qU 9, ng 


N<«——— PP 


The boss of Micorsoft 


\ 
' 
l 

1 

é 


1 


Ngữ đoạn giới từ PP¡ làm bổ ngữ cho “he boss”: 


195 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


Trường hợp phụ nghĩa: 


q2) 





The boss with the rucksack 


Ngữ đoạn giới từ PP; làm phụ ngữ cho “he boss”. PP; không phải là chị em của 
đâu ngữ đoạn N như ở trường hợp trên mà là chị em của bình diện gạch đơn N'. 
Mới nhìn sơ thì thấy PP¡ và PP; có vẻ giống nhau, thế nhưng nhìn sâu hơn thì 
khác: PP¡ nằm sát “he boss” để bổ túc cho đầy nghĩa. Nghe nói “The boss”, 
nhưng “he boss” nào ? À, “the boss øƒ Microsoft”. Trong khi đó, PP; chỉ giữ 
nhiệm vụ phụ nghĩa, chứ không xác định “ihe boss” rõ ràng như PP¡. Trong hãng 
Microsoft có nhiều “boss”, có “boss” xách Samsonite đi làm, có “boss” đeo ba 
lô, có “boss” đi tay không. 

Sự phán đoán một từ hoặc một ngữ đoạn đóng vai trò gì, bổ ngữ hay phụ ngữ, 
thực ra chỉ có tính cách tương đối. Hầu hết các từ hoặc ngữ đoạn tiếng Anh theo 
sau “øƒ” đều là bổ ngữ (dĩ nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ). Phụ ngữ thường 
theo sau những giới từ như ƒfrøn, as, fo, with, under, ... 


Theo kinh nghiệm, bổ ngữ thường đứng trực tiếp bên cạnh đối tượng muốn nói, 
tức là đầu, ví dụ ngữ đoạn danh từ NP dưới đây: 


(13) [np The boss [of Microsoft] [with the rucksack]] 
đầu bổ ngữ phụ ngữ 


^ ` Z% ơ : . Z1_2^ ~ ` ~ ^ ~ 4 ⁄ À 
Câu này nói được, nhưng nếu đối vị trí bổ ngữ và phụ ngữ, câu sẽ có vấn để: 


(14) * [xp The boss [with the rucksack] [of Microsoft]] 
đầu phụ ngữ bổ ngữ 


Cây cú pháp của (13): 


196 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 






NP 
DÓ jể CN vi 
Ì 
(15) r7 RỦN, PP ~—— quy tắc phụ ngữ 
SN BE — quy tắc bổ ngữ 


The boss of Micorsoft with the rucksack 


Quy tắc phụ ngữ còn chứa thêm một đặc điểm là tính hồi quy. Ngược lại, quy tắc 
bổ ngữ dường như không có tính này: 


(16) Quy tắc phụ ngữ: X >> X (XP) 
(17) Quy tắc bổ ngữ: X >> X(XP) 


Quy tắc bổ ngữ đi từ X' vào X và dừng ở đó. Trong khi đó, quy tắc phụ ngữ đi từ 


X' vào X”, X' lại phái sinh ra X' và cứ thế tiếp tục lặp lại chính nó, làm cấu trúc 
nở rộng: 


số bo 














X' í (XP) ) phụ ngữ 
(18) Zv/ VI c 
Xi / (XP) ì phụ ngữ 
Xi (XP) Ì phụ ngữ 
xi (XP) \ phụ ngữ 


Một trường hợp dùng nhiều phụ ngữ: 


(19) [Np The boss [of Microsoft] [with the rucksack] [living in USA]] 
đâu bổ ngữ phụ ngữ phụ ngữ 


197 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


XP 
Xi. X 
N' XP 
2N 
N XP 
| D5) Sex 


The boss of Micorsoft with the rucksack living in USA 


Xin lưu ý: XP được hiểu một cách tổng quát, không riêng gì PP trong ví dụ trên. 


Thứ tự của bổ ngữ và phụ ngữ khá quan trọng. Ví dụ trên nói được, nhưng nếu 
đổi vị trí bổ ngữ và phụ ngữ như dưới đây, cả chuỗi từ sẽ không còn nói được: 


(20) * [xp The boss [with the rucksack] [living in USA] [of Microsoft] ] 
đầu phụ ngữ phụ ngữ bổ ngữ 


Nhiều nhà ngôn ngữ học Tây phương cho rằng, vị trí giữa bổ ngữ và phụ ngữ 
không đổi được, nhưng hoán vị phụ ngữ thì được (Carmie 2000). 


(21) The book [of poems] [with a red cover] [from Blackwell] [by R. Burns] 
đầu bổ ngữ phụ ngữ phụ ngữ phụ ngữ 


(22) The book [of poems] from Blackwell with a red cover by R. Burns 
(23) The book [of poems] from Blackwell by R. Burns with a red cover 
(24) The book [of poems] by R. Burns from Blackwell with a red cover 
(25) The book [of poems] by R. Burns with a red cover from Blackwell 
(26) The book [of poems] with a red cover by R. Burns from Blackwell 
(27) * The book with a red cover [of poems] from Blackwell by R. Burns 
(28) * The book with a red cover from Blackwell [of poems] by R. Burns 
(29) * The book with a red cover from Blackwell by R. Burns [of poems] 


Nhận định này có lẽ chỉ tương đối, bởi ngay trường hợp “[The boss [oƒ Microsoft] 


[with the rucksack] [made in Chỉna]”, nếu đối vị trí phụ ngữ, chúng ta sẽ gặp 
vấn đề: 


198 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(30) * The boss [of Microsoft] [made in China] [with the rucksack] 
đầu bổ ngữ phụ ngữ phụ ngữ 


Phép hoán vị còn dẫn đến trường hợp đa nghĩa. Chẳng hạn dùng ngữ đoạn giới 
từ PP “from China”: 


(31) The boss [of Microsoft] [with the rucksack] [from China] 
(32) The boss [of Microsoft] [from China] [with the rucksack] 


Có hai cách hiểu: hoặc cái ba lô của ông xếp là ba lô “mađe in China”, hoặc ông 
xếp xuất xứ từ Tàu. Hai đối tượng “ba lô” và “ông xếp” khác nhau. 


Phép thế — “one” có thể thay thế ngữ đoạn trung gian N': 


(33) The ƒ„:boss oƒ Micorsoft with the rucksack] 
(34) The  one 


Hoặc thay thế N' thấp hơn: 


(35) The ƒ„:boss oƒ Microsoff] with the rucksack 


(436) The oøone with the rucksack 
NP 
D ế N thay thế bằng “one” 
“NỒ PP 
37 kh 
G7) XS 
N PP 


The boss of Micorsoft with the rucksack 


Phép thế -“one” không dùng được cho N: 
(38) * The one of Microsoft with the rucksack 


Lưu ý: Khi giải thích ngữ pháp bằng sơ đồ X-gạch, một lỗi thường gặp là sự lẫn 
lộn giữa bổ ngữ và phụ ngữ. 


199 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


(39) A programming language 


Nếu xem “programmning” là bổ ngữ, thì cấu trúc X-gạch phải là: 


NP 
TT ng, 
D N“ 

7 Tu, 

AP N' 

(40) | | 

Aˆ N 
| 

A 


A programming language 


Phụ thêm một tính chất ví dụ như “hieh” vào, thì “»ieh” sẽ đóng vai phụ ngữ: 


(41) A hiph programming language 
phụ ngữ bổ ngữ 


NP 
và ớG 
D N' 
... 
AP\ N' 
(42) | Sa” cv HA: 
A” AP;¿ N' 
| | | 
A A7 NÑ 
| 
A 


A hiph programming language 


Sau đây là vài nhận xét của ngôn ngữ học Tây phương về bổ ngữ và phụ ngữ 
trong tiếng Anh: 


200 


43) 


44) 
45) 


(46) 
47) 


(48) 
(49) 


(50) 
GI) 
G52) 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Một ngữ đoạn danh từ NP có thể có nhiều phụ ngữ nhưng chỉ một bổ 
ngữ: 


An efficient high programming language 
Bổ ngữ đứng gần đâu ngữ đoạn hơn phụ ngữ: 


A high programming language 
* A programming high language 


Tùy quan hệ lệ thuộc, phụ ngữ hoán vị được, nhưng vị trí bổ ngữ vẫn ở 
gần đầu ngữ đoạn: 


A modern, efficient programming language 
An efficient, modern prosgramming language 


Phụ ngữ có thể đứng trước “øne ”trong phép thế- “øne ” còn bổ ngữ 
thì không: 


The efficient programm language but not the Inefficient one 
* The programm language but not the natural one 


Phụ ngữ có thể liên kết với phụ ngữ, bổ ngữ có thể liên kết với bổ 
ngữ, nhưng bổ ngữ không thể liên kết với phụ ngữ: 


A strong and efficlent high programming language 
A efficlent proJecting and programming language 
* A high and programming language 


Nói thêm: Nếu kể về ngôn ngữ điện toán, thì ngôn ngữ lập trình (programming 


language) là một loại ngôn ngữ hình thức (formal language) dùng để viết chương 
trình. Mặt khác còn có loại ngôn ngữ đặc biệt được gọi là nøgôn ngữ lập đồ 
(projecting language). Loại này thường được dùng để lập đô án trong kỹ thuật tự 
động hóa (automation technique). Hoặc có loại vừa dùng cho lập trình và vừa 
dùng cho lập đồ, ví dụ STEP 7. Trong trường hợp này, “programming” và 
*“projecting” đều có chức năng bổ nghĩa: projecting and programming language. 
Trường hợp này rõ ràng, nhưng ở trường hợp dưới đây lại có vấn để. Nếu nói: 


(G53) 


A high programming language 


201 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


thì “high” lại có chức năng phụ nghĩa. Thế nhưng nếu nói: 
(54) An efficient high programming language 


có lẽ “hieh” phải được coi là yếu tố bổ nghĩa. “H¡igh” không thể liên kết với 
“efficient” bằng cách nói: 


(S55)_ * An efficient and high programming language 


Nhiều khi một danh từ có thể được bổ nghĩa cùng lúc. Khẳng định một từ làm bổ 
ngữ hoặc phụ ngữ có lẽ chỉ tương đối. Chẳng hạn như người Anh nói: 


(56) the German teacher 


ÀẨ„v» 


Có hai cách hiểu, hoặc “ông thây” (teacher) là người Đức (German), hoặc ông ta 
dạy riếng Đức. Song nếu nói: 


(7) the English German teacher 

có lẽ xác suất hiểu “ông thầy Đức dạy tiếng Anh” cao hơn. Hay nếu nói: 

(S8) the English and German teacher 

thì càng rõ nữa: ông thầy ấy vừa dạy tiếng Anh vừa dạy tiếng Đức, chứ khó có 
thể hiểu ông ta vừa lai Anh, vừa lai Đức. Ở đây, “English” bổ nghĩa cho 
“teacher”, “German” cũng vậy. “English and German” là một tổ hợp bổ ngữ. 
Trường hợp dùng “ønđ” này có lý, nhưng ở trường hợp: 

(59) A hiph programming language 

*“programming” lại bổ nghĩa cho “language”. “High” cũng vậy, vì khi nói đến 
“hieh language” nghĩa là muốn ám chỉ “high programming language”, song 
“hieh” không thể liên kết với “progranmning” bằng liên từ “and” để thành: 


(60) * A hiph and programming language 


Khá rắc rối. Mặt khác, nếu xem “ieh” làm bổ ngữ cho “programming 
language”, thì lại sái quy tắc X-gạch. Chỗ này không ổn lắm. 


202 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Tương tự tiếng Anh, những quy tắc X-gạch của ngữ đoạn danh từ NP cũng dùng 
được cho tiếng Việt. Chỉ khác là ngữ đoạn tính từ AP trong tiếng Việt nằm bên 
phải danh từ: 


(1) NP-—> (D)N' 

(62) N'-> N (AP)IN' (PP) 

(3) N'> N(PP) 

Xem một trường hợp na ná như ví dụ tiếng Anh bên trên: 
(64) Tiếng Việt là một ngôn ngữ tự nhiên phức tạp. 


PA» 


Nếu xem “2 nhiên” làm bổ ngữ cho “ngôn ngữ”, ta có cấu trúc X-gạch như sau: 


NP 
To Thế, 
D N“ 
La v  nẴ 
N“ AP 
(63) | | 
N A” 


Một ngônngữ tự nhiên 


Cộng thêm tính từ “phức rạp” làm phụ ngữ: 


NP 
D N“ 
1n NHGG 
N“ APi 
S2 NG | 
N“ AP; Aˆ 
(66) | | | 
N A” A 
| 
A 


Một ngônngữ  tựnhiên phức tạp 


203 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


Trong trường hợp này, quy tắc X-gạch thỏa tiếng Việt giống tiếng Anh. Xem 
một ví dụ khác chi tiết hơn: 


(67) “Một vì sao sáng trong đêm lạnh vắng” 


(Thanh Trang) 
NP 
D N' 
2222 ng 
N“ PP 
giả SÁU LH Tớ 
N“ AP P' NP 
| | | | 
NÑ A7 P N“ 
| 22 55Ẻ 
A N' AP 


Ñ 
| 
Một vìsao sáng trong đêm lạnh vắng 


Cả trường hợp phức tạp chứa ngữ đoạn giới từ PP cũng thỏa. 


Không những tiếng Việt chỉ thỏa những trường hợp trên mà còn có trường hợp 
một đối tượng bổ nghĩa cho một đối tượng: 


(68) “Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát, 
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông” 
(Nguyên Sa) 


Ngữ đoạn “áo lụa Hà Đông” chứa hai đối tượng “áo” và “lựa”. “Lụa” bổ nghĩa 


Ä _«z 


cho “4ø” để “áo” được đầy đủ ý nghĩa như một loại áo (áo the, áo sơ mỉ, áo dài, 
áo bà ba, áo đầm, áo vét, áo cà sa, ...). Mặt khác, nên hiểu rằng “Hà Đông” ở 
đây không phụ nghĩa cho đối tượng “ø” mà là cho đối tượng “l/z”. Tương tự 
áo, lụa cũng có nhiều loại khác nhau: “lựa Hà Đông”, “lụa Pháp”, “lụa Ấn . 
Cả cụm từ “i„a Hà Đông” bổ nghĩa cho “đo”, chứ không riêng gì “i2”. Xem 
cây cú pháp bên dưới, chúng ta sẽ thấy rõ chiều sâu ngữ nghĩa trong cấu trúc 
tiêu biểu này của tiếng Việt. 


204 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


NP 
| 
N' 
ý 77 7 NA - 
N NP 
| | 
NÑ N 
N AP 
| | 
Ñ A? 
| 
A 
| 
Áo lụa Hà Đông 


Cây cú pháp trên cần thêm một quy tắc mới: 
Œ0) N' > N(NP) 


Hiểu như trên nghĩa là hiểu một loại “đo” được làm bằng vật liệu “ia Hà 
Đông”. Ý nghĩa này khác với trường hợp: “Hà Đông” bổ nghĩa cho đối tượng 
“áo lụa”. Bởi áo lụa ấy chưa chắc là áo làm bằng “lụa Hà Đông” mà là mua ở 
Hà Đông thì sao. Trong trường hợp này, ta có một cấu trúc khác: 


NP 
| 
N' 
SH ƯNNGG 
N AP) 
Œ1) cơ, | 
N AP; A? 
| | | 
NÑ A' A 
| 
A 
: | 
Ao lụa Hà Đông 


205 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


Vấn đề xác định bổ ngữ và phụ ngữ trong ngữ đoạn danh từ NP đôi khi không rõ 
ràng. Có rõ ràng hơn, có lẽ là ở ngữ đoạn động từ VP. 


Theo các nhà ngôn ngữ học Tây phương, trong tiếng Anh, phần tử nào đứng ngay 
bên động từ, phần tử ấy sẽ được xem là bổ ngữ. 


(72) He loved [my wffe] [intensely] [with all my heart]. 
động từ ngữ đoạn danh từ NP trạng từ — ngữ đoạn giới từ PP 
bổ ngữ phụ ngữ — phụ ngữ 
VP 
| 
V/' 
V' PP 
V' A(dv)P 
V NP 
loved my wIfe Intensely with all my heart 


Trong cấu trúc này, “y wij/e” đứng ngay sau động từ và làm bổ ngữ. Câu trên 
đúng vì không thể nói: 


(73) * Iloved intensely my wife with all my heart. 


4% 


Nói một cách tổng quát, bổ ngữ của tất cả phạm trù từ vựng (N, V, A, ...) là đối 
tượng ngữ nghĩa của đầu trong ngữ đoạn. 


Vài ví dụ bổ ngữ của từ vựng (động từ, tính từ, danh từ) trong tiếng Anh: 


(74) He ƒfears his wIfe. (verb) 
(75) He ¡s afraid of his wIfe. (ađjective) 
(76) He has a fear of his wIfe. (noun) 


“(Óƒ) his wiƒe” trong tất cả các câu trên đều là bổ ngữ. 


206 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Tính phụ/bổ nghĩa trong Tiếng Anh có lẽ đơn giản hơn tiếng Việt. Mặc dù 
chương này không chủ ý bàn chi tiết, thế nhưng chúng ta hãy thử nhìn sơ qua vài 
hiện tượng phụ/bổ nghĩa cho động từ trong tiếng Việt: 


Œ?7) 


Œ8) 


Œ9) 


(80) 


(81) 


Phụ/bổ ngữ là danh từ N hoặc ngữ đoạn danh từ NP: 


Lão Hạc thổi ƒx„;p cái nồi cơm], châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ điếu 
tôi. (Lão Hạc - Nam Cao) 


Quy tắc X-gạch: V`—> V (NP) 


VP 
| 
V' 
V NP 
| vớ ` 
thổi cái nồi cơm 


Phụ/bổ ngữ là động từ V hoặc ngữ đoạn động từ VP: 


Đi [y làm], đi [y chơi], đi [y học], đL [vp xem triển lãm], đi [vp nghe nhạc 
thính phòng], đI [ypcoi đá banh], ... 

“Em đi [vp trẩy hội non sông], 

Cười mê ánh sáng muôn lòng xuân xanh”. 

(Bên kia sông Đuống —- Hoàng Cầm) 


Quy tắc X-gạch: V`—> V (VP) 


` 
Vụ VP 
| 
X4 V' 
Vụ VP Vụ N 
đi làm đi nghe nhạc thính phòng 


207 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


3. Phụ/bổ ngữ là tính từ, trạng từ hoặc ngữ đoạn tính từ AP: 
(82) Câu chuyện này nghe [ap hấp dẫn quá]. 


Xin nhắc lại. Tiếng Việt có một điểm đặc biệt cần lưu ý là nhiều khi động từ 
trong câu không hẳn thuộc về chử ngữ cửa câu (tức chủ ngữ ngữ pháp 
(grammnatical subjecr)). Động từ có thể liên quan tới một ch thể (subjecr) nào đó 
bên ngoài câu. Ví dụ ở đây, “câu chuyện” (là chủ ngữ trong câu) tự nó không 
“nghe” được. Câu này ám chỉ là “chúng ta”, tức chủ thể đứng bên ngoài, mới 
“nghe” được. Hiện tượng này ít thấy ỡ những ngôn ngữ Âu châu. Động từ trong 
những ngôn ngữ Âu châu thường xuất phát từ chủ ngữ trong câu. 


° Trường hợp chủ ngữ mang tính động: 
(83) Câu chuyện này lan [Ap rộng quá]. 


Để giải thích 2 câu trên, ta cần một quy tắc bổ ngữ thuộc dạng ngữ đoạn tính từ 
AP đứng sau động từ: 


(84) Quy tắc X-gạch: V`—>y V AP 


V' V' 
2271017 So CƯẾT CƯỜNG, 
V AP V AP 
| Ty | Z 
nghe hấp dẫn quá lan rộng quá 


Trường hợp này cần bổ ngữ, vì câu sẽ không nói được nếu thiếu AP bổ nghĩa cho 
động từ: 


(85) * Câu chuyện này nghe. 
(56) * Câu chuyện này lan. 


Tổng quát hơn, có trường hợp động từ không cần AP đứng sau, có thể đóng 
ngoặc Q: 


(87) Quy tắc X-gạch: V`-> V(AP) 


208 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(88) Nó ngáy (khò khò). 
(89) Nó ngủ (say sưa). 


° Trường hợp AP phụ/bổ nghĩa cho động từ: 


(90) Nó uống say sưa cả đêm. 
(91) Nó ngủ say sưa cả ngày. 


“Cả đêm”, “cả ngày ” giữ nhiệm vụ phụ nghĩa. “Say sưa” giữ nhiệm vụ bổ nghĩa 


bởi “say sưa” thường đi với “„gử”, “uống” hơn là “cä đêm”, “cả ngày”. Để diễn 
tả tính phụ nghĩa, chúng ta cần quy tắc: 


(92) Quy tắc X-gạch: V`-> V' (AP) 


Cây cú pháp tương ứng của câu “nó ngủ say sưa cả ngày”: 


VP 
| 
V' 
(93) Đề to 
V' AP 
V AP 
| /` 
ngủ say sưa cả ngày 


4.  Phụ/bổ ngữ là giới từ P hoặc ngữ đoạn giới từ PP: 
(94) Quy tắc X-gạch: V° —> V' (PP) (giống tiếng Anh) 


(95) Hai vợ chồng ấy sống [pp với nhau] [¬p đã lâu rồi]. 


5. _ Phụ/bổ nghĩa bên phải động từ: 


(96) Quy tắc X-gạch: V`-> V(NP) 


209 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


(97) Hương đã trở thành zmột ca sĩ nổi tiếng. 
(98) Quy tắc X-gạch: V`-> V (AP) 


(99) Cô ta hát hay. 


Nr 
V' 
sa. 
V AP 
| Ạ 
hát hay 


6. Trạng từ/tính từ phụ/bổ nghĩa ðên £rái động từ: 


(100) Cô ta hay hát. 
(101) Cô ta ch hát nhạc tiền chiến. 


(102) Quy tắc X-gạch: V° -> (AP) V' 


NI 
V' 
5 
AP V 
TÀ | 
hay hát 


7. Trạng từ/tính từ phụ/bổ nghĩa #z/ bên động từ: 
(103) Cô ta hay hát lẩm. 


(104) Cô ta vẫn hát hay. 
(105) Cô ta vẫn luyện giọng /hường xuyên. 


210 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Cấu trúc X-gạch thường có dạng nhị phân (binary), tức một nút không tận cùng 
(non-terminal) chỉ có hai nhánh. Trên thực tế còn có trường hợp phải cần đến ba 
nhánh, tiêu biểu là ngữ đoạn chứa liên từ (conjunction) (Radford 1985: 105): 


N›' 
TA GIÁ NT 
(106) N” CON] N” 


thistallboy and that short girl 


Đây là một điểm chưa rõ vì có đến hai đầu N”` (“?his fall boy” và “that short 
girl") trong khi cú pháp X-gạch chỉ cho phép có một đầu. Mặt khác, ở trường 
hợp trạng từ/tính từ phụ/bổ nghĩa “vẫn hát hay”, nếu diễn tả cây cú pháp bằng 
quy tắc X-gạch: V° -> (AP) V' (AP) như sau: 


+ 

ụ 
q07 xxx 
AT SA 
vẫn hát hay 


X-gạch sẽ mất ngay tính nhị phân, bởi vì nút V° sinh ra ba nhánh AP, V và AP. 
Không thấy thuyết X-gạch nhắc đến trường hợp này. Muốn hai nút AP không 
được nằm cùng bình diện, chỉ còn cách là đặt một AP vào bình diện phụ ngữ. Có 
lẽ AP bên trái thỏa tính chất này. Thử vẽ cây cú pháp cho giả thiết ấy: 





VP 
| 
V/ 
AP V' 
V AP 
(108) ^` 
vần hát hay 


211 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỐ NGỮ, PHỤ NGỮ 


Xét mặt ngữ nghĩa, hành động “há” trong ví dụ nói lên hai ý nghĩa của hai trạng 
thái: 


° Nếu nói “há hay”, thì đó là một hành động “há” có chất lượng, khác với 
“hát dở”, “hát nghêu ngao”,... Từ “hát” được từ “hay” bổ túc ý nghĩa, nói 
lên chất lượng tốt. Cho nên “hay” có thể giữ chức năng như một bổ ngữ, 
nếu người ta muốn thế. 


° Mặt khác, trạng thái “vẫn há” diễn tả một hành động còn đang tiếp diễn. 
Ý nghĩa này khác với “vẫn hát hay”. “Vẫn hát hay” diễn tả hành động còn 
hát nhưng phải là hát hay. Ý nghĩa này hiển nhiên khác ý nghĩa “vẫn hát” 
nhưng chưa chắc còn hay nữa. Thế nên, “vẫn” trong cụm từ “vẫn hát hay” 
hình như giữ chức năng phụ nghĩa cho hành động “há: hay” nhiều hơn là 
bổ nghĩa. Tự bản thân “há hay” — hiểu tổng quát - đã diễn tả tính liên tục 
của chất lượng tốt. 


Nếu chấp nhận cách giải thích trên, ta có: 


(109) Quy tắc X-gạch: V'— (AP)V' 
V*— V(AP) 


Còn một hiện tượng khá phổ biến là trạng từ bổ nghĩa bên trái động từ. Tiêu 


biểu là trạng từ “rấ?”: 


(110) Cô ta rất thích nhạc Văn Cao. 

(111) Cô ta rấr mê nhạc Văn Cao. 

Trạng từ “zế?” đứng trước động từ với cương vị của một bổ ngữ nhằm diễn tả 
hành động có cường độ. Trạng từ “zấ?” kết hợp với động từ thành một tổ hợp 
chặt chẽ. Cách nhấn mạnh ấy khiến yếu tố bổ nghĩa theo sau động từ yếu đi, 
làm như chỉ còn tác dụng phụ nghĩa. Theo thuyết X-gạch, ngữ đoạn “nhạc Văn 
Cao” lại được xem như bổ ngữ. Tiếng Việt lại vướng phải trường hợp bổ ngữ 
nằm bên trái lẫn bên phải động từ. Muốn thỏa thuyết X-gạch, chỉ còn cách, một 
là xem ngữ đoạn danh từ NP “nhạc Văn Cao” như một phụ ngữ của động từ và 
đương nhiên không thể chấp nhận được, hai là coi cả cụm từ “rất + động từ” như 
một VP và được NP “nhạc Văn Cao” bổ nghĩa. 


212 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


VP 
| 
V. 
(112) TT HN 
V' NP 
AP V 
lÀN | 
rất thích nhạc Văn Cao 
(113) Quy tắc X-gạch: V' VỀ(NP) 
V' —› (AP)V 


§.  Phụ/bổ nghĩa đầu câu: 


(114) Thường thường, cô ấy chỉ thích nhạc Văn Cao. 
[Thường thường ] là trạng ngữ (coi như một AP) 


(115) Cả thơ tiền chiến, cô ta cũng thích. 
(116) Nhạc này tôi không thích lắm. 
Xem phép chuyển vị (chương 12). 


9. _ Phụ/bổ nghĩa cuối NP: 


(117) “AI mua trăng, tôi bán trăng cho. 
Trăng nằm im trên cành liễu, đợi chờ” 
(Hàn Mạc Tử) 

(118) “Trời đã thu rồi em ở đâu. 
Năm trong đáy mộ, chắc em sầu. 
Thu ơi, đánh thức hồn ma đậy. 
Ta muốn vào thăm đáy huyệt sâu” 
(Đinh Hùng) 


(119) Quy tắc X-gạch: V' —> V' (?P) (2P = cần định nghĩa) 
Vˆ— V(NP) 


213 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


V' V' 
cà si An 
V' ?P V' ?P 
v2  NN 222G, 
V NP V NP 
"ˆ |, 
bán trăng cho đánh thức hồnma dậy 


10. Ngữ đoạn giới từ PP phụ/bổ nghĩa sau VP: 
(120) Cô ta đã học nhạc hồi còn nhỏ. 


(121) Quy tắc X-gạch: Vˆ—› V' (PP) 
Vˆ— V(NP) 


11. Ngữ đoạn giới từ PP phụ/bổ ngữ trước VP: 


(122) “Em ở thành Sơn chạy giặc về. 
Tôi fừ chỉnh chiến mới ra đi. 
Cách biệt bao ngày quê Bất Bạt. 
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì”. 
(Quang Dũng) 


(123) Quy tắc X-gạch: V' —> (PP) V' 


V'-> (AP)V 
VP 
| 
V' 
PP V' 
Lá SN, 
AP V 


Từ chnh chiến mới ra đi 


214 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Như trên là một vài đặc điểm của tính phụ/bổ nghĩa trong tiếng Việt. Sau khi thử 
nghiệm dùng các quy tắc được lập riêng cho tiếng Anh, chúng ta thấy tiếng Việt 
có lẽ không đơn giản, cụ thể là ngữ đoạn danh từ và động từ. Cần lưu ý là những 
quy tắc đưa ra cần được kiểm nghiệm kỹ càng hơn. Có nhiều trường hợp cấu trúc 
giống nhau song ngữ nghĩa lại khác. 


BIỆT ĐỊNH NGỮ 


Chúng ta đã xem qua hai quy tắc cấu trúc ngữ đoạn X-gạch dùng cho tiếng Anh: 


(124) Quy tắc phụ ngữ: X >> X (7P)l(P)X' 
(125) Quy tắc bổ ngữ: X >> X(WP) 


Cùng mục đích thêm nghĩa cho cái muốn nói, các nhà ngôn ngữ học Tây phương 
còn đề nghị thêm một quy tắc, tạm gọi là biệt định ngữ (specffier): 


(126) Quy tắc biệt định ngữ: X' -> (YP) X' 
Với ví dụ cũ: 


(127) [The] [boss] [ofMicrosoft] [with the rucksacK]. 
biệt định ngữ đầu bổ ngữ phụ ngữ 


ta có cây cú pháp: 








NP 
biệt định ngữ — D_ ` N' 
(128) N Tu: phụ ngữ 
đâu ngữ đoạn CN) .PP, bổ ngữ 
The boss of Microsoft with the rucksack 
Định nghĩa: 


215 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


Điệt định ngữ (specifier) là một ngữ đoạn X-gạch có quan hệ ch; em với 
một bình diện X" và là con của một ngữ đoạn XP. 


Ở ví dụ trên, D có quan hệ chị em với N' nằm bên phải cùng bình diện. D đồng 
thời là con của ngữ đoạn danh từ NP. 


Sự khác biệt của biệt định ngữ trong tiếng Anh đối với bổ ngữ và phụ ngữ là 
không có tính hồi quy. Không thể nói: 


(129) * The this big boss 


Bởi muốn phân tích chi tiết cấu trúc ngữ pháp, người ta đã giải thích trường hợp 
có chỉ định từ “he” của tiếng Anh bằng cách coi như biệ? định ngữ (ngoài “the” 
còn có a, /hat, this, those, these,... ). Ở đây, tiếng Anh sẽ gặp vấn đề. Trong ví 
dụ trên, cả ngữ đoạn danh từ NP “boss øƒ Microsofit with the rucksack” làm bổ 
ngữ cho “he”, tức “he” là đầu trong ngữ đoạn. Điều này mâu thuẫn với lý 
thuyết X-gạch, bởi tất cả mọi phần tử không phải là đâu đều là ngữ đoạn. Đầu 
trong ngữ đoạn danh từ NP chỉ có thể là một danh từ. Thế thì thực chất của “he” 
trong ngữ đoạn danh từ NÑP là gì ? Chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây. 


NGỮ ĐOẠN CHỈ ĐỊNH TỪ 
Theo khám phá của giới ngôn ngữ học Tây phương, có một điều đáng ngạc 
nhiên là trong tiếng Anh, chỉ định từ “he” không nằm trong ngữ đoạn danh từ 


NP. Điểm này có thể nhìn thấy trong sinh cách (còn gọi là sở hữu cách): 


° sính cách- “of” (of genftive) hoặc sinh cách tự do (free genitive) 
° sinh cách- “%s ” (% genitive). 


Sinh cách tự do sử dụng giới từ “øƒ” để diễn tả nét quan hệ sở hữu giữa 2 ngữ 
đoạn danh từ NP: 


(130) The rucksack of the boss 
(131) The rucksach of the boss standing over there 


Mặt khác, sinh cách-“°s” đóng vai trò như một đấu hiệu sở hữu nằm ngay sau 
ngữ đoạn danh từ NP: 


216 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(132) [Np The boss standing over there]”s rucksack 

Vì thế mà không thể nói: 

(133) * The boss”s standing over there rucksack 

hoặc: 

(134) * The bossˆs the rucksack 

Sinh cách-““°s” không cho phép 2 danh từ đều có chỉ định từ (determiner). Để giải 
thích điểm này, Abney đã đưa ra giả thuyết, chỉ định từ không nằm trong ngữ 
đoạn danh từ NP mà chỉ là đâu của một phép chiếu ngữ đoạn của chính nó 


(Abney 1987): 


Nếu nhìn theo cách cũ: 


NP 
32772 TA NG, 
(135) D N' 
222" HA, 
N 


thì D là nút tận cùng và chỉ có thể tận cùng bằng một chỉ định từ. D không sản 
sinh ra quy tắc chứa biến số. Theo giả thuyết của Abney, D chính là ngữ đoạn 
DP: 


(136) 55 SÀ 6, 


Giả thuyết này xem ra có phần hữu lý, bởi người ta có thể giải thích trường hợp 


c3 


sinh cách-“°s” dựa vào nhận định: chỉ định từ và sinh cách-“”s” cùng nằm trong 


217 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


thế phân bố bổ sung (complementary distribution). Đối với ngôn ngữ học, hai 
phần tử nằm trong thế phân bố bổ sung khi chúng cùng là thực thể của một vật 
giống nhau. Ví dụ, đàn ông, đàn bà là hai thực thể cùng nằm trong một /ớp 
(class): lớp con người. Đàn ông, đàn bà khác nhau thế nào, ai cũng biết, thế 
nhưng sự khác biệt chỉ là hình thức, chức năng chỉ tiết thuộc về cá thể không 
đáng nói. Điều muốn nói là những điểm chung, con người nào cũng có như tóc, 
tai, mặt, mũi, đầu mình, tứ chi, ... Chỉ định từ và “°s” cũng thế. Chúng chỉ khác 
nhau về danh tính thuộc một loại giống nhau. 


Giả sử “”s” là chỉ định từ và giả sử giả thuyết ngữ đoạn chỉ định từ DP đúng, thì 
vị trí tương đối của “*s” đối với phần chủ (possessor) có thể giải thích được. Phần 
tử “”s” được đưa vào vị trí của đầu D. Phần chủ còn lại nằm trong biệt định ngữ: 


DP 
DP D'ˆ 
(137) = 
D NP 


chủ (possessor) ”s 


Một ví dụ cụ thể: 


DP;¡ 
DP 3 D' 1 
| sa N, 
(138) D Dị NP 
s22 càng | 
D NP N' 
| | 
N' Ñ 
2227 xà 
N' VP 
| 
N 
| 
the boss standing over there °s  rucksack 


218 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Phần chủ DP; thuộc biệt định ngữ của DP: có đầu là “'s”. Nói cách khác, “?he 
boss standing over there” thế cho biệt định ngữ của DP¡. Cách giải thích thỏa 
điều kiện lý thuyết X-gạch: tất cả phần nào không phải là đầu, đều là ngữ đoạn. 
Ngữ đoạn có đầu là một chỉ định từ được gọi là ngữ đoạn chỉ định từ 
(determiner phrase), viết tắt DP, hoặc chỉ định ngữ. Quy tắc X-gạch tương ứng: 


(139) DP-› DPD' 
(140) D ->›DNP 


Vấn đề không đơn giản. Kể cả tiếng Việt. 


Tiếng Việt cũng có sở hữu cách như mọi ngôn ngữ khác. Có trường hợp, tiếng 
Việt dùng giới từ “cđa” (tương đương “øƒ” của tiếng Anh), có trường hợp không: 


(141) “Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, 
Em đến tôi một lần” 
(Bến xuân —- Văn Cao) 


N LA* .k ` ` A+* 
“Nhà tôi” được hiểu là “nhà của tôi”. 


(142) Tôi đã ra đời và lớn lên suốt cả thời thơ ấu trên một mỏm đất đìu hiu năm 
bên bờ biển Đông miền Nam nước Việt. Thực ra đây không phải là nguyên 
quán của tôi, vì Ba tôi người Bắc, còn Mẹ rôi người Huế. 


Mặc dù tiếng Việt không gặp rắc rối vì sinh cách-“*s” như tiếng Anh hoặc tiếng 
Đức nhưng không phải là không có trường hợp phức tạp đòi hỏi người nghe phải 
hiểu ngầm cái nào thuộc về cái nào. Ví dụ ở đoạn văn trên, câu đầu không có 
“của”. Cấu trúc câu có thể được diễn giải bằng 2 cách khác nhau: 


(143) [xp mỏm đất đìu hiu nằm bên bờ biển Đông] (của) [np miền Nam nước 


Việt] 
(144) mỏm đất đìu hiu nằm bên [qp [xp bờ biển Đông] (c¿4) [xp miền Nam nước 
Việt]] 


Điểm cần được làm nổi bật là 2 đối tượng chính: “mởơn đất” và “bờ biển”. Một 


cấu trúc diễn tả “mớm đất...” của “miền Nam nước Việt”, một cấu trúc diễn tả 
` .-^ +-À 2 .ÐA . ~ . “ Z 
“bờ biển...” của “miễn Nam nước Việt”. Ranh giới của ngữ đoạn thiếu sắc bén 


dễ dẫn đến hiện tượng đa nghĩa. 


219 


CHƯƠNG 9 LÝ THUYẾT X-GẠCH -~ BỔ NGỮ, PHỤ NGỮ 


TÓM LƯỢC 


Nguyên tắc X-gạch cho phép giải thích các ngữ đoạn trừu tượng (bổ ngữ, phụ 
ngữ, biệt định ngữ, chỉ định ngữ) 


Bổ ngữ có chức năng bổ nghĩa cho cái muốn nói đầy đủ ý nghĩa. Phụ ngữ có 
chức năng thêm nghĩa nhưng không cần thiết. Bổ ngữ quan trọng hơn phụ ngữ. 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


1) Biệt định ngữ, chỉ định ngữ trong tiếng Việt ra sao ? 

2) Ngược với tiếng Anh, tiếng Đức, một ngữ đoạn danh từ NP tiếng Việt 
được thêm nghĩa bên phải; tất cả làm thành một ngữ đoạn danh từ NP lớn 
hơn. Vậy, làm sao biết được đó là một ngữ đoạn danh từ hay một 
câu/mệnh đề. Ví dụ: 


a.. Ba người anh đi bộ đội lâu rồi. 
b._ Nàng có [Np ba người anh đi bộ đội lâu rồi]. 


220 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 10 


LÝ THUYẾT X-GẠCH - 
CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


THÔNG SỐ VÀ THỨ TỰ CỦA TỪ 


Bằng nhiều ví dụ cụ thể, chúng ta đã xoay quanh 3 quy tắc X-gạch trong chương 
rỒi: 


(I) — Quy tắc biệt định ngữ: X' -> (YP) X' 
(2) Quy tắc phụ ngữ: X' —> X' ŒP)l(ZP) X' 
(3) Quy tắc bổngữ: X >> X(WP) 


Những quy tắc trên chủ yếu dựa vào tiếng Anh. Trên thực tế, có nhiều ngôn ngữ 
không theo các quy tắc đó, điển hình là tiếng Việt. Hay vài ví dụ khác: 


Tiếng Nhật: 


(4) [Phong-ga] [sensell  [desu]. 
Chủ ngữ bổngữ ˆ vị từ 
(Phong là thầy giáo) 

(@)  Hung-ga ookii desu. 

(Hùng (thì) lớn) 

(6)  Phong-ga Hung-o mita. 
(Phong (đã) thấy Hùng) 

(7) — Hung-ga yonda. 

(Hùng đọc) 

(8)  Hung-ga hon-o yonda. 

(Hùng đọc cuốn sách) 


Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: 


221 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


(9) [Can] [ktab-i]  [oku-dul]. 
Chủ ngữ bổ ngữ vị từ 
(Can (đã) đọc cuốn sách) 


Thứ tự vị trí bổ ngữ và vị từ của câu tiếng Nhật và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ không 
giống như của tiếng Anh. Đó là những ngôn ngữ có cấu trúc Subject-Object- 
Verb (SOV) thay vì Subject-Verb-Object (SVO). Trên thực tế, vị trí của bổ ngữ, 
phụ ngữ hoặc biệt định ngữ của từng ngôn ngữ có thể khác nhau mà các quy tắc 
trên không giải thích được. Do đó, quy tắc X-gạch đã được đề nghị tổng quát hóa 
như sau (Carmie 2000): 


(10) Quy tắc biệt định ngữ: X' -> X' (YP)l(YP)X' 
(11) Quy tắc phụ ngữ: X' —> X' ŒP) | (ZP) X' 
(12) Quy tắc bổ ngữ: X'> X(WP)I(WP)X 


Quy tắc X-gạch tổng quát bao gồm hai trường hợp, vị trí của ngữ đoạn (YP, ZP, 
WP) hoặc nằm bên phải hoặc nằm bên trái biến số X". 

Xét cho cùng, sáng kiến chính của lý thuyết X-gạch là dùng bình diện trung gian 
để giải thích chiều sâu của cấu trúc ngữ pháp. Muốn ứng dụng nó, mỗi ngôn ngữ 


phải tự giải thích những trường hợp của mình sao cho thích hợp. VỊ trí của từ chỉ 
là thông số (parameter) (Travis 1984). 


NGỮ ĐOẠN THÌ VÀ NGỮ ĐOẠN TÁC TỬ BỔ NGỮ HÓA 

Trên lý thuyết, lý thuyết X-gạch có thể giải thích được hầu hết các loại ngữ 
đoạn giữ chức năng thêm nghĩa. Tuy vậy vẫn còn lại hai vấn đề gây trở ngại, kể 
cả đối với bản thân tiếng Anh: mệnh đề phụ và câu có thì: 


(13) Mệnh đê phụ:  S° -> (C)S 
(14) Câu có thì: S— NP(T) VP 


(Xin nhắc lại: T viết tắt của “#ense” (ihì). C viết tắt của “complemeniizer”, tạm 
dịch là ác ử bổ ngữ hóa). 


Sau đây, chúng ta sẽ thông qua một vài khái niệm trước khi vào chỉ tiết. 


222 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


1. Mệnh đề 


Theo quan niệm của giới ngôn ngữ học Tây phương thì mệnh đề (clause) được 
hiểu như một chuỗi từ gồm chử ngữ (subjec£) cộng vị ngữ (predicafe phrase). 
Chủ ngữ thường là một ngữ đoạn danh từ NP. Vị ngữ là ngữ đoạn động từ VP, 
thường được hiểu nôm na là động từ cộng với túc từ trong ngôn ngữ học cổ điển. 


(15) “Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi" 
(Màu tím hoa sim -Thơ Hữu Loan, Phạm Duy phổ nhạc) 


Trong câu trên, “»àng” là chủ ngữ, “có ba người anh đi bộ đội lâu rồi” là vị ngữ. 


Vị ngữ gồm động từ “có” cộng với phần bổ ngữ còn lại (“ba người anh đi bộ đội 
lâu rồi”). Xin lưu ý, thay vì gọi là động từ, chúng ta sẽ gọi là vị £ (predicafe). 


chủ ngữ vị từ (động từ) — bổngữ 


ca — 


(16) Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. 
chủ ngữ vị ngữ 


Một câu đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ (không cần thêm gì nữa) được coi là mệnh đề 
chính (main cliause) Một mệnh đề chính có thể chứa mệnh đề phụ 
(subordinatfe clause) (thường gọi là câu phụ). Mệnh đề phụ còn được (tạm) gọi 
là mệnh đề lồng (embedded clause). tức được lỗng vào mệnh đề chính. Vài ví 
dụ tiếng Anh, tiếng Đức (đồng nghĩa): 


(17) She said [that she had three brothers]. 
(18) Sie sagte [dass sie drei Brũder hatte]. 


Cả hai câu trên đều là mệnh để chính. Phần đóng trong ngoặc [...] là mệnh để 
phụ. 


Nếu hiểu câu “Nàng có ba người anh đi bộ đội” là có một người con gái nào đó 
mà có ba người anh đều đi bộ đội cả, ta có thể tưởng tượng ra một câu theo kiểu 


tiếng Anh, tiếng Đức như sau: 


223 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


(19) She had three brothers, [who were soldiers]. (tiếng Anh) 
(20) Sie hatte drei Bruder, [đe Soldaten waren]. (tiếng Đức) 


Sao chép cấu trúc cú pháp trên sang tiếng Việt, ta có: 

(21) Nàng có ba người anh, [(những) người đi bộ đội lâu rồi]. 
Thế nhưng người Việt không nói vậy mà thường là: 

(22) Nàng có ba người anh [nà đã) đi bộ đội lâu rồi]. 


« v” 


à” ở đây có chức năng giới thiệu phần nói thêm (phần diễn) cho “ba người 
anh”. Còn trong tiếng Anh, Đức, người ta dùng “who”, “die” để ám chỉ “ba 
người anh” đó và được dùng làm chủ ngữ trong mệnh để phụ. Đây là một điểm 
khác biệt về chức năng ngữ pháp. Điểm khác biệt thứ hai là nếu lược bỏ “mà”, 
ta sẽ được một cấu trúc khác: 


(23) Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. 


Cách lược bỏ “zà” như trên dẫn đến một cấu trúc đặc biệt là bổ ngữ trực tiếp 
tức “direct object” lại lầm chứ ngữ cho mệnh để (phụ) theo sau: 


chủ ngữ vị ngữ 


chủ ngữ vị từ bổ ngữ trực tiếp 


" TÍT 


Nàng có ba người anh đi bộ đội lâu rồi. 
chủ ngữ vị ngữ 


Câu/mệnh đề trong tiếng Anh chủ yếu bắt đầu bằng một chủ ngữ ngữ pháp và 
chấm dứt bằng vị ngữ. Nếu muốn diễn tả thêm về một đối tượng, người ta có thể 





Xưa nay thường gọi là túc từ trực tiếp. Có tác giả còn gọi là /#m ngữ: Tân nghĩa là “khách” 
(objecr) (Phan Khôi 1997). 


224 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


dùng mệnh đề phụ. Mệnh đề phụ cũng có cấu trúc chủ vị với tính chất như trên. 
Tiếng Việt cũng có cấu trúc chủ vị song lại có những điểm khác biệt so với ngôn 
ngữ Âu châu. 


Thử xét thêm vài ví dụ nữa để xem cấu trúc chủ vị của lý thuyết Tây phương có 
thực sự giải thích được hết cấu trúc tiếng Việt hay không. 


Trong tiếng Việt có trường hợp, đối tượng trong câu chưa chắc đã giữ đúng vai 
trò của một bổ ngữ hoặc chủ ngữ đối với vị từ (động từ): 


(25) Bà Năm mới mua cái nhà mà đã cháy mất tiêu. 


7” 


Động từ “mua” trong câu dùng cho chủ ngữ “bà Năm”. “Đã cháy” dùng cho “cái 
nhà”. Ngay đây, cấu trúc sâu và cấu trúc bể mặt giống nhau. Cấu trúc sâu quyết 
định ngữ nghĩa thực của phát biểu. Câu trúc bể mặt là cấu trúc của câu nói thực 
tế. 

Cùng một cấu trúc ngữ pháp y hệt vậy, nếu thay thế động từ “cháy” bằng “bán”, 
thì động từ “bán” lại không diễn tả hành động của “cái nhà” mà là hành động 
của “bà Năm”. 


(26) Bà Năm mới mua cái nhà mà đã bán mất tiêu. 


Sự vắng mặt của chủ thể thật (ngoại chủ thể) cũng là một lối nói thông thường 
của người Việt: 


(27)_ Mới mua cái nhà mà đã bán mất tiêu. 


Nghĩa là ai đó (ví dụ như bà Năm) mới mua cái nhà nhưng đã bán mất rồi. Ai đó 
là chủ thể thật nhưng không nằm trong câu, chỉ có người hành ngôn mới biết. 


(28) Mới mua cái nhà mà đã cháy mất tiêu. 


Z2,» 


Trong câu, vị từ “cháy” dùng cho “cái nhà”, nhưng vị từ “mua” lại thiếu chủ 
ngữ. Ngay đây, thuyết vị-ngữ cũng không giải thích được. 


Tương tự là những cách nói: 


(29) Quầnáo đang bán xon kìa. Đi mua ổi Ï 


225 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


ÀÄ €@ 


Người nghe có thể hiểu ngầm, ngoại chủ thể là “người f4”, “siêu thị”, “chợ 
trời”... : 


(30) Quầnáo (người ta) đang bán xon kìa. Đi mua ổi ! 
(31) Quần áo (siêu thị) đang bán xon kìa. Đi mua đi ! 
(32) Quần áo (chợ trời) đang bán xon kìa. Đi mua đi ! 


Hoặc: 


(33) Nhạc nào hát cũng được. 

(34) Nhạc nào (cổ) hát cũng được. 

(35) Nhạc nào (ổng) hát cũng được. 

(36) Nhạc nào (chúng tôi) hát cũng được. 
(37) Nhạc nào (họ) hát cũng được. 

(38) Nhạc nào (ca đoàn) hát cũng được. 


(39) Món gì ăn cũng được. 

(40) Món gì (nó) ăn cũng được. 

(41) Món gì (bả) ăn cũng được. 

(42) Món gì (tụi tôi) ăn cũng được. 

(43) Món gì (kẻ thiếu ăn) ăn cũng được. 
(44) Cái gì (ông tỉnh trưởng) ăn cũng được. 
(45) Cái gì (trâu bò) ăn cũng được. 





Không dùng chủ ngữ (chủ từ) ngữ pháp, người Việt có cơ hội diễn tỉ nội dung 
bằng nhiều ngoại chủ thể khác nhau. Đó là điểm lợi, ví dụ hình thức nói bóng 
gió, thế nhưng cũng là điểm hại, bởi sự sử dụng ngôn ngữ một cách phóng 
khoáng thường dễ sinh ra những câu thiếu sắc bén, đa nghĩa. Ví dụ câu: 


(46) Người nào cũng chửi. 
Đây là một câu hoàn chỉnh. Chủ ngữ “người nào” thực sự làm chủ động từ 
“chửi”. Nhưng trong một hoàn cảnh nào đó, nếu hiểu theo kiểu, câu có ngoại 


chủ thể, thì “»gười nào” sẽ không còn làm chủ động từ “chửi” nữa: 


(47) Người nào (nó) cũng chửi. 
(48) Người nào (Chí Phèo) cũng chửi. 


226 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Hoặc còn có trường hợp chẳng biết ai là ai; chủ thể được hiểu chung chung là 
người ta, chúng ta, một người quan sát chung chung nào đó đang tường thuật: 


(49) “Trải qua một cuộc bể dâu. 
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” 
(Kiều - Nguyễn Du) 


Ai trải qua một cuộc bể dâu ? Ai trông thấy mà đau đớn lòng ? Câu không nói. 
Chắc chắn “zrông thấy” không phải là vị từ của “những điều”. 


Nói tóm lại, câu/mệnh để của tiếng Việt có những điểm khác những tiếng Âu 
châu. Nói thế không có nghĩa là khác hoàn toàn. Tất nhiên cũng có trường hợp, 
tiếng Việt vẫn nói được y hệt như tiếng khác. Ví dụ, người Anh nói: 

(S0) She said [that she had three brothers]. 

Người Việt cũng có thể nói: 


(51) Nàng kể [rằng nàng có ba người anh]. 
S2) Nàng kể [là nàng có ba người anh]. 


Cây cú pháp tương ứng: 


mệnh đề chính 








chủ ngữ á, DP l [ VP——————— Vingữ 





mệnh đề phụ 





; VP — vị ngữ 
She said that she had three brothers 


Nàng kể làmằng nàng có ba người anh 


227 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


2. __ Ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa CP 


Bây giờ chúng ta hãy trở lại hai vấn để vẫn còn gây trở ngại cho lý thuyết X- 
gạch để xem các nhà ngôn ngữ học Tây phương giải quyết ra sao. 


(53) Mệnh đềphụ:  S° —> (C)S 
(54) Câu có thì: S—› NP(T) VP 


Quy tắc mệnh để phụ đã chỉ ra rằng, bản thân S” là một câu nằm dưới dạng 
mệnh để phụ, có nhiệm vụ bổ nghĩa cho mệnh đề chính. Trong mệnh để phụ S”, 
phần tử C, hãy tạm gọi, là zác Øử bổ ngữ hóa (complemenizer) và loại ngữ đoạn 
này là ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa (complementizer phrase), ký hiệu là CP. 


Để ứng dụng sơ đồ X-gạch, chúng ta thay thế S° bằng CP: 


G5) CP>C' 
6) C€'>(C)S 


Ngữ đoạn trung gian C° được xem như bình diện X-gạch thỏa quy tắc C' —> (C) 
S. Phần tử C mang giá trị “ha” (rằng/là). (Giá trị này chỉ là một chọn lựa, 
không bắt buộc phải có. Nếu không cần “ha” (rằng/là), C coi như frốïng (a0) 
hoặc có trị ZZ (zero)). 


Cây cú pháp tương ứng: 


a. Ccó “that” (rằng/là) b. C có trị trống (không cần “?ha” (rằng/là)): 
CP CP 
„ ụ _, 
S277 NG, v2 ng 
C S C S 
that (rằng/à)..... Ø2 


Một ví dụ tiếng Việt và tiếng Anh: 


228 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


S 
x—” mS= 
im VP 
| 
bài 
c7 ` SG, 
V CP 
| 
(57) C 
C S 
DP VP 
She said that she had three brothers 


Nàng kể làvrmằng nàng có ba người anh 


Một ví dụ tiếng Việt và tiếng Đức không có “đass” (rằng/là), tức C có trị Ø : 


S 
Khả NNĂ 
DP VP 
| 
V' 
Ta 
M CP 
| 
C 
(58) 2n (6c 
C S 
DP VP 
Sie  sagt Ø SIC hat drei Brũder 
Nàng kể Ø nàng có ba người anh 


Ngoài việc dùng /ác £ử bổ ngữ hóa C để giải thích trường hợp “ha”, các nhà 
ngôn ngữ học Tây phương tin rằng, C còn dùng được cho việc giải thích sự 
chuyển vị động từ trong câu xác định lên đầu câu hoặc đặt động từ ở đầu câu để 


229 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


được câu hỏi cớ/không (yes⁄no quesfion). Hiện tượng này thường thấy ở những 
ngôn ngữ nghịch đảo chỉ ngữ/động từ phụ (subject/⁄aux ínversion}), điển hình 
là tiếng Anh, tiếng Đức. Trong tiếng Anh, muốn thành lập câu hồi có/không, 
người ta phải đặt động từ phụ (auxiliary verb) ở đầu câu. Tiếng Đức tương tự, 
song không chỉ động từ phụ mà cả động từ thứ nhất trong câu. Vài ví dụ đối 
chiếu có nghĩa gần giống: 


Câu xác định: 


(59) The sons looked for the treasure. (tiếng Anh) 
(60) Therr father had died. (tiếng Anh) 
(61)  Die Kinder wollten die Erbe. (tiếng Đức) 
(62) Der Vater Ist gestorben. (tiếng Đức) 
Câu hỏi có/không: 

(63) Did the sons look for the treasure ? (tiếng Anh) 
(64) Had therr father died 2 (tiếng Anh) 
(65) Wollten die Kinder die Erbe ? (tiếng Đức) 
(66) Ist der Vater gestorben ? (tiếng Đức) 


Cây cú pháp của câu xác định: 


CP 
` 
C 
pc j S 


(67) 





NP.  T VP 
he 2 


@Ø Theïr father had died 
@Ø DerVater ¡ist gestorben 


Cây cú pháp của câu hỏi có/không (ja/nein): 





2 Thuật ngữ subj/ec£/aux ïnversion , theo chúng tôi, có vẻ hơi hạn hẹp. Dùng sb/ec//verb 
ñnyersion có lẽ tổng quát hơn. 


230 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(68) .. S 


NP (TT)  VP 
Had therr father died 


lst der Vater gestorben 


Bằng cách chuyển vị động từ phụ “had”, “is?” từ vị trí T lên vị trí C, câu xác 
định sẽ biến thành câu hỏi. Cấu trúc câu hỏi được giải thích tương đối dễ dàng. 
Trong câu trúc câu hỏi, vị trí T trống. Điều này chấp nhận được bởi T là một lựa 
chọn, không bắt buộc phải có. Cách giải thích trên cũng thỏa cho cả những 
trường hợp phức tạp, ví dụ có liên từ: 


(69) The sons looked for the treasure but had therr father died ? 


CP 
CP CP 
F ... but "“... 
C C 
C S LỆ `) S 
| N|uk27 
Øtgd —” Ø tsọI + 

NP (T) VP NP - T ;,VP 
the sons  looked for the treasure their father had died 


Cùng một cấu trúc C° -> C S, tác tử bổ ngữ hóa C vừa mang tính chất câu xác 
định [-Q]”, vừa mang tính chất câu hỏi [+Q]. Ở phân cây bên trái, C có trị trống 
Ø(-e¡, trong khi đó, ở phần cây bên phải, C có trị trống Ø¡;¿¡. Nếu chuyển vị 
“hađ” vào vị trí C, mệnh để “?heir father had died” sẽ trở thành câu hỏi: “had 
their ƒather died ?”. 





”Q viết tắt của Question. +Q có nghĩa có tính chất câu hỏi, ngược lại là -Q. 


231 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


Cấu trúc câu hỏi có/không của nhiều tiếng Âu châu là vậy, song tiếng Việt 
khác. Câu hỏi có/không trong tiếng Việt có nhiều loại. Xem thử vài loại thường 
SP: 


1. Câu xác định + “không ” 

Loại này bao gồm một câu xác định kèm theo trạng từ “không” ở phía sau. Phối 
hợp với từ chỉ thời gian thường không thích hợp. V7 từ (động từ, tính từ) thường 
được dùng để trả lời vắn tắt, hoặc để phủ nhận (đi kèm với “không”). 

Câu hỏi: 

(70) Anh thích học tiếng Việt không ? 

(71) Câu hỏi tiếng Việt đa dạng không ? 

(72) Anh hiểu kỹ vấn để này không ? 

Câu xác định: 

(73) Tôi thích học tiếng Việt. (Trả lời vắn tắt: (Dạ/vâng/ừ, ...) thích) 

(74) Câu hỏi tiếng Việt đa dạng. ((Dạ/vâng/ừ, ...) đa dạng) 

(75) Tôi hiểu kỹ vấn để này. ((Dạ/vâng/ừ, ...) hiểu) 

Câu phủ định: 

(76) (Không). Tôi không thích học tiếng Việt. (Phủ định vắn tắt: không) 

(77) (Không). Câu hỏi tiếng Việt không đa dạng. (Phủ định vắn tắt: không) 

(78) (Không). Tôi không hiểu kỹ vấn để này. (Phủ định: không/không hiểu) 
(Không) : Nói thêm cũng được. Có thể phủ định vắn tắt bằng “không” + vị từ. 


”» 1 ~1% 


Thông thường, câu xác định không đi cùng với từ chỉ thời gian “đang”, “đã”, 
“sẽ”. Không thể nói: 


(79) * Anh đang thích học tiếng Việt không 2 
(80) * Câu hỏi tiếng Việt đã đa dạng không 2 
(§1)  * Anh sẽ hiểu kỹ vấn để này không ? 


Từ chỉ thời gian dùng trong phần bổ ngữ trực tiếp của câu hỏi: 


232 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 
Câu hỏi: 


(§2)_ Anh nghĩ fình huống sẽ thay đổi không 2 
(§3)_ Anh tin fình huống sẽ thay đổi không 2 


Câu xác định: 


(84) Tôi nghĩ tình huống sẽ thay đổi. 
(85) Tôi tin tình huống sẽ thay đổi. 


Ở câu phủ định, chúng ta sẽ gặp hai trường hợp đều nói được. Một mặt, “không” 
đứng trước động từ của chủ ngữ: 


(86) (Không). Tôi không nghĩ tình huống sẽ thay đổi. 
(87) (Không).Tôi không iin tình huống sẽ thay đổi. 


Mặt khác, “không” đứng trước động từ chính của bổ ngữ; nói theo lý thuyết X- 
gạch, “không” giữ chức năng bổ nghĩa cho động từ. 


(§8)_ (Không). Tôi nghĩ tình huống sẽ không thay đổi. 
(§9)_ (Không).Tôi tin tình huống sẽ không thay đổi. 


Mệnh đề phụ “Tình huống sẽ không thay đổi” có khả năng đứng một mình như 
một câu, suy ra chúng ta có thể đặt câu hỏi: 


(90) Tình huống sẽ thay đổi không ? 


Hiện tượng dùng được từ chỉ thời gian “sẽ” này đâm ra mâu thuẫn với các trường 
hợp không nói được: 


(91) * Anh đang thích học tiếng Việt không 2 

(92) * Câu hỏi tiếng Việt đã đa dạng không 2 

(93) * Anh sẽ hiểu kỹ vấn để này không ? 

Phải chăng đây là trường hợp ngoại lệ ? 

Xét tiếp, chúng ta còn thấy, từ chỉ thời gian còn dùng được cả trong trường hợp 


có ngữ đoạn giới từ PP nằm ở đầu câu: 


233 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 
Câu hỏi: 

(94) Theo anh, (thì) tình huống sẽ thay đổi không ? 

(95) Theo anh, (thì) tình huống sẽ sáng sủa hơn không ? 

(96) Theo anh, (thì) họ sẽ hòa giải không ? 

Xin lưu ý, dấu phẩy ở đây thay thế cho “?hì”. 

Câu xác định: 

(97) Theo tôi, (thì) tình huống sẽ thay đổi. (Trả lời vắn tắt: (Sẽ) thay đổi) 

(98) Theo tôi, (thì) tình huống sẽ sáng sủa hơn. ((Sẽ) sáng sủa (hơn)) 

(99) Theo tôi, (thì) họ sẽ hòa giải ((Sẽ) hòa giải). 

Câu phủ định: 

(100) Theo tôi, (thì) tình huống sẽ không thay đổi. 

(101) Theo tôi, (thì) tình huống sẽ không sáng sủa hơn. 

(102) Theo tôi, (thì) họ sẽ không hòa giải. 

Bỏ ngữ đoạn giới từ, chúng ta lại gặp trường hợp “Họ sẽ hòa giải” qua câu hỏi: 
(103) Họ sẽ hòa giải không ? 

Một trường hợp tương tự cũng nói được: 


(104) Lịch sử sẽ lập lại không ? 


Một giả thuyết: Phải chăng những từ có tính cách diễn biến đều dùng được với 
từ chỉ thời gian 2 


B_ Câu xác định với “có ... không ” 


N é 


Loại câu hỏi này cùng tính chất như loại trên, chỉ khác là có thêm từ “có” sau 
chủ ngữ. 


Câu hỏi: 
(105) Anh có thích học tiếng Việt không ? 


234 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(106) Câu hỏi tiếng Việt có đa dạng không 2 
(107) Anh có hiểu kỹ vấn đề này không ? 


Câu xác định: 

(108) Tôi thích học tiếng Việt. (Trả lời vắn tắt: (Dạ/vâng/ừ, ...) thích) 

(109) Câu hỏi tiếng Việt đa dạng. ((Dạ/vâng/ừ, ...) đa dạng) 

(110) Tôi hiểu kỹ vấn đề này. ((Dạ/vâng/ừ, ...) hiểu) 

Câu phủ định: 

(111) (Không). Tôi không thích học tiếng Việt. (Phủ định vắn tắt: không) 
(112) (Không). Câu hỏi tiếng Việt không đa dạng. (Phủ định vắn tắt: không) 
(113) (Không). Tôi không hiểu kỹ vấn đề này. (Phủ định vắn tắt: không) 


(Không) : Nói thêm cũng được. Có thể phủ định vắn tắt bằng “không” + vị từ. 


Thông thường, câu xác định không đi cùng với từ chỉ thời gian “đang”, “đã”, 
“sẽ”. Không thể nói: 


(114) * Anh đang có thích học tiếng Việt không ? 
(115) * Câu hỏi tiếng Việt đã có đa dạng không ? 
(116) * Anh sẽ có hiểu kỹ vấn đề này không 2 

Từ chỉ thời gian dùng được trong phần bổ ngữ trực tiếp: 
Câu hỏi: 


(117) Anh có nghĩ fình huống sẽ thay đổi không ? 
(118) Anh có tin zình huống sẽ thay đổi không 2 


Câu xác định: 


(119) Tôi nghĩ (tình huống) sẽ thay đổi. 
(120) Tôi tin (tình huống) sẽ thay đổi. 


Những trường hợp còn lại đều giống như loại kể trên. Nay, hãy thử đặt “có” vào 
trường hợp có ngữ đoạn giới từ PP ở đầu câu: 


235 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 
Câu hỏi: 


(121) Theo anh, (thì) tình huống có thay đổi không ? 
(122) Theo anh, (thì) tình huống có sáng sủa hơn không ? 
(123) Theo anh, (thì) họ có hòa giải không 2 


Xin lưu ý, dấu phẩy ở đây thay thế cho “?hì”. 
Câu xác định: 


(124) Theo tôi, (thì) tình huống có thay đổi. (Trả lời vắn tắt: (Có) thay đổi) 
(125) Theo tôi, (thì) tình huống có sáng sủa hơn. ((Có) sáng sửa (hơn)) 
(126) Theo tôi, (thì) họ có hòa giải ((Có) hòa giải). 


Câu phủ định: 


(127) Theo tôi, (thì) tình huống không thay đổi. 

(128) Theo tôi, (thì) tình huống không có thay đổi. 

(129) Theo tôi, (thì) tình huống không có gì thay đổi. 

(130) Theo tôi, (thì) tình huống không sáng sủa hơn. 

(131) ? Theo tôi, (thì) tình huống không có sáng sủa hơn. (Câu này nghe khá lấn 
cấn). 

(132) Theo tôi, (thì) tình huống không có gì sáng sủa hơn. (Nghe được nhưng câu 
dưới đây vẫn tự nhiên hơn) 

(133) Theo tôi, (thì) tình huống không có gì sáng sủa (cả). 

(134) Theo tôi, (thì) họ không hòa giải. 

(135) Theo tôi, (thì) họ không có hòa giải. 


Thử nghiệm dùng chữ cho thấy, mặc dù đúng ngữ pháp nhưng không phải câu 
nói bao giờ cũng dễ nghe. Ngôn ngữ nào cũng vậy. 


3. Câu xác định với “phẩi không ” 
Loại câu hỏi này gồm “câu xác định” + “phải không” ở cuối câu. Tất cả các câu 
có diễn từ “/” đều có câu hỏi dưới dạng này. Cách sử dụng từ chỉ thời gian ở 


đây không bị giới hạn như ở các trường hợp trên. 


Câu hỏi: 


236 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(136) Anh thích học tiếng Việt phải không ? 
(137) Câu hỏi tiếng Việt rất đa dạng phải không ? 
(138) Chị là người Việt phải không ? 


Câu xác định: 


(139) Tôi thích học tiếng Việt. (Trả lời vắn tắt: (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng...)) 
(140) Câu hỏi tiếng Việt rất đa dạng. (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng, dạ phải, ...) 
(141) Tôi là người Việt. (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng, dạ phải, ...) 


(142) (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng...). Tôi thích học tiếng Việt. 
(143) (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng, dạ phải, ...). Câu hỏi tiếng Việt rất đa dạng. 
(144) (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng, dạ phải, ...). Tôi là người Việt. 


Câu phủ định: 


(145) (Không). Tôi không thích học tiếng Việt. (Phủ định vắn tắt: không) 

(146) (Không). Câu hỏi tiếng Việt không đa dạng. (Phủ định vắn tắt: không 
(phải) 

(147) (Không phải). Tôi không phải là người Việt. (Phủ định vấn tắt không 
(phải) 


(Không), (Không phải) : Nói thêm cũng được. “Không” đứng trước động từ bình 
thường hoặc tính từ. “Không phải” đứng trước “là”. 

Loại câu hỏi này có thể đi cùng với từ chỉ thời gian “đang”, “đã”, “sẽ”, “đã 
từng”,...: 

(148) Anh đã học tiếng Việt phải không ? 

(149) Anh đã từng học tiếng Việt phải không 2 

(150) Anh sẽ học tiếng Việt phải không ? 


(151) Anh đang học tiếng Việt phải không ? 
(152) Anh đang có ý định học tiếng Việt phải không 2 


“Có” giữ chức năng như một động từ và dùng được với “phẩi không”, khác với 
trường hợp dưới đây không nói được: 


(153) * Anh có thích học tiếng Việt phải không ? 


237 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


Thế nhưng, trường hợp sau lại nói được: 
(154) Anh có học nhạc phải không ? 


Động từ “?hích”, “muốn” phải có một tính chất gì đấy, cho nên mới không dùng 
“có” được. “Sẽ” tương tự vậy: 


(155) * Anh sẽ muốn học tiếng Việt phải không ? 
Câu hỏi có phần bổ ngữ trực tiếp: 


(156) Anh nghĩ tình huống sẽ thay đổi phải không ? 
(157) Anh tin tình huống sẽ thay đổi phải không ? 


Câu trả lời bằng cách xác nhận: 


(158) Tôi nghĩ tình huống sẽ thay đổi. 
(159) Tôi tin tình huống sẽ thay đổi. 


Câu hỏi có ngữ đoạn giới từ PP ở đầu câu: 
(160) Theo anh, (thì) tình huống sẽ thay đổi phải không ? 


(161) Theo anh, (thì) tình huống sẽ sáng sủa hơn phải không 2 
(162) Theo anh, (thì) họ sẽ hòa giải phải không ? 


Ngoài dạng “phổi không”, người Việt còn dùng “đúng không”, “chứ gì”, ... 
4. Câu xác định với “Có phải... không ” 


Loại câu hỏi này gồm “Có phải” + câu xác định” + “ không”. Dạng này thường 
đi với “là”. Cách sử dụng từ chỉ thời gian ở đây không bị giới hạn nhiều. 


Câu hỏi: 
(163) Có phải anh thích học tiếng Việt không ? 
(164) *2 Có phải câu hỏi tiếng Việt rất đa dạng không ? (Không dùng với “rất” 


được) 
(165) Có phải chị là người Việt không ? 


238 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Câu xác định: 


(166) Tôi thích học tiếng Việt. (Trả lời vắn tắt: (Dạ/vâng/ừ/đúng, phải, dạ đúng, 
đạ phải, ...)) 
(167) Tôi là người Việt. (Dạ/vâng/ừ/đúng, dạ đúng, dạ phải, ...) 


Câu phủ định: 


(168) (Không). Tôi không thích học tiếng Việt. (Phủ định vắn tắt: không) 
(169) (Không phải). Tôi không phải là người Việt. (Phủ định vắn tắt: không 
(phải) 


(Không), (Không phải) : Nói thêm cũng được. “Không” đứng trước động từ bình 
thường hoặc tính từ. “Không phải” đứng trước “là”. 


Loại câu hỏi này có thể đi cùng với từ chỉ thời gian “đang”, “đã”, “sẽ”, “đã 
từng”,...: 


(170) Có phải anh đã học tiếng Việt không 2 

(171) Có phải anh đã từng học tiếng Việt không ? 

(172) Có phải anh sẽ học tiếng Việt không ? 

(173) Có phải anh đang có ý định học tiếng Việt phải không 2 


3. Các loại câu hỏi có/không khác: 
Ngoài ra, trong tiếng Việt còn có nhiều cách lập câu hỏi có/không khác: 


(174) Cô Khánh Ly hát bài đó chứ gì ? 

(175) “Nắng có hồng bằng đôi môi em ?” (không dùng “không” cuối câu) 
(Trịnh Công Sơn) 

(176) Phải chăng nền văn học Việt Nam không tiến nổi ? 

(177) Đi chơi nhé 2 

(178) Có ăn hay không ? 

(179) Đi ngủ chưa 2 

(180) Đó là việc của giới thi văn ư/hở/hả/à/sao/chăng/... ? 


239 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


Sau khi đã lướt sơ qua các trường hợp câu hỏi có/không, chúng ta nhận thấy 
rằng, tiếng Việt không có trường hợp chuyển vị động từ lên đầu câu như tiếng 
Anh, tiếng Đức. Như vậy quy tắc X-gạch C? -> C § không thích hợp cho tiếng 
Việt trong việc giải thích loại câu hỏi này. 


3. Ngữ đoạn thì 


Cấu trúc mệnh để phụ S° -> (C) S có thể chuyển sang sơ đổ X-gạch, ở đó, CP 
thay thế S”: 


(181) CP > C' 
(182) C' —>(©) S 


Vấn để còn lại là cấu trúc câu có /hì (/ense): 

(183) S-> NP(T) VP 

Muốn thỏa lý thuyết X-gạch, điều cần để ý là xem phân tử nào có thể đóng vai 
đầu ngữ đoạn. Các nhà ngôn ngữ học Tây phương đã để nghị một mô hình: thay 


thế S bằng TP: 


(184) TP-> NPT 
(185) T ->TVP 


TP là ngữ đoạn thì (tense phrase): 


TP 
“xà. 
q 86) NP T 
HN 
T VP 


Cây cho thấy, NÑP nằm trong TP, và VP làm bổ ngữ. Với cấu trúc này, người ta 
có thể giải thích cách sử dụng thì trong ngôn ngữ Âu châu, nhất là tiếng Anh. 
Động từ chính nằm ở vị trí VP, động từ phụ nằm ở vị trí T. Trong trường hợp 
không dùng động từ phụ, T sẽ có trị zero. Cụ thể để diễn tả thì hiện tại, động từ 
chính có thể ở thể nguyên mẫu hoặc ở thể biến thể (inflection). Ví dụ “goíng” là 


240 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


một biến thể của động từ “go” nhằm diễn tả hành động “đang đi”, hoặc “slepf”, 


» é 


“workeđ” là các biến thể của “s/eep”, “work” được dùng cho quá khứ, v.v.. 


(187) We work. 
(188) We are working. 
(189) We wIll work. 


TP TP 
NP T NP T 
(190) T VP T VP 
| LẦN | A^ 
We Ø work We are working 
We will work 


Thế nhưng có trường hợp, cần chuyển vị đấu hiệu chỉ thì “ed”: 


(191) We worked. 


TP 
NP T 
(192) ï l 
-eđ V' 
| 
V' 
| 
We work 


Còn có trường hợp phức tạp hơn nữa như: 


(193) We have worked. 


241 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


Trong trường hợp này, quy tắc X-gạch bắt buộc phải được mở rộng (ở đây xin 
miễn bàn chỉ tiết, có thể xem thêm Pollock 1989). 


So với các ngôn ngữ Âu châu, cách dùng thì trong tiếng Việt không theo hình 
thức chia động từ. Ngay vị trí T, chúng ta chỉ có thể đưa những trạng từ chỉ thời 


» 1 ~39 (2x9 é 


gian như “đang”, “đấ”, “sẽ”, sắp”, ... VÀO: 


(194) Chúng tôi làm việc. 
(195) Chúng tôi đang làm việc. 
(196) Chúng tôi sẽ làm việc. 


TP TP 
NP T” NP T” 
19) ° SA 
T VP T VP 
|. SN b2 
Chúngtôi (2 làm việc Chúngtôi đang làm việc 
Chúngtôi sẽ làm việc 


Tuy nhiên, sự giải thích ấy cần được xét lại, bởi một là, theo nguyên tắc, trạng từ 
phải nằm trong VP với tư cách phụ nghĩa, hai là cách mô tả thời gian trong tiếng 
Việt còn phụ thuộc vào các từ chỉ thời gian khác, như “hôm qua”, “bây giờ”, 
“ngày mai”, “ngày xửa, ngày xưa”... Xin miễn bàn sâu về chủ để này ở đây mà 
coi đó nhưng một điểm mở. 


TÓM LƯỢC 


Có nhiều ngôn ngữ không có cấu trúc Subject-Verb-Object (SVO). Quy tắc X- 
gạch đã được tổng quát hóa như sau: 


(198) Quy tắc biệt định ngữ: X' -> X' (YP)l(YP)X' 
(199) Quy tắc phụ ngữ: X' —> X' ŒP) l(ZP) X' 
(200) Quy tắc bổ ngữ: X'> X(WP)I(WP)X 


Ngoài các quy tắc trên, người ta có thể dùng sơ đồ X-gạch để giải thích thì và 
mệnh đề/câu. 


242 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Theo ngôn ngữ Âu châu, mệnh đề được hiểu là một chuỗi từ gồm ch ngữ cộng 
VỊ ngữ. 


Vấn đề mệnh đề phụ và cầu có thì được giải thích xuyên qua ngữ đoạn tác tử bổ 
ngữ hóa và ngữ đoạn thì. 


Ngoài việc dùng /ác £ử bổ ngữ hóa C để giải thích trường hợp “ha”, các nhà 
ngôn ngữ học Tây phương còn dùng ngữ đoạn này để giải thích sự chuyển vị 
động từ trong câu xác định thành câu hỏi có/không (yes⁄no quesfion) ở các ngôn 
ngữ nghịch đảo. Tiếng Việt không phải là ngôn ngữ nghịch đảo (Câu hỏi 
có/không trong tiếng Việt không bắt buộc chuyển vị động từ). 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


Lý thuyết X-gạch có bài bản và được lập thức rõ ràng. Sơ đồ X-gạch cho phép 
thành lập các ngữ đoạn trừu tượng. Các quy tắc sản sinh cụ thể không những chỉ 
giúp chúng ta nhận diện ngữ pháp của ngôn ngữ mình mà còn có thể dùng trong 
việc lập trình, nói chung là ứng dụng được tin học vào ngôn ngữ. 


Khởi thủy, lý thuyết X-gạch được dùng để giải thích tiếng Anh. Những quy tắc 
sản sinh từ đó không thỏa đáp mọi ngôn ngữ. Muốn sử dụng lý thuyết này, mỗi 
ngôn ngữ phải tự tìm cho mình những lời giải thích hợp. Một ví dụ điển hình: 
Quy tắc C -> C S dùng giải thích cấu trúc câu hỏi có/không của ngôn ngữ Âu 
châu chắc chắn không thích hợp cho tiếng Việt. Động từ trong câu tiếng Việt 
không bị chuyển vị để trở thành câu hỏi. 


Nói chung, xuyên qua các chương bàn về lý thuyết X-gạch, hẳn ai trong chúng ta 
cũng nhận thấy rằng, tiếng Việt có nhiều cái đặc biệt mà tiếng Anh không có. 
Đó là những điểm mở mà ta có thể đào sâu, nghiên cứu thêm. Trong khuôn khổ 
chương này, thử xét vài điểm sau đây: 


I) Quan hệ chủ ngữ-động từ (Subjecf-Verb): Lập quy tắc X-gạch giải thích 
sự vắng mặt của chủ thể trong câu. Làm thế nào để xác định được động từ 
nào thuộc chủ ngữ nào (chủ ngữ thật, chủ thể (chủ ngữ) ngữ pháp) 2 

2) Thì, là, mà: Thử giải thích các trường hợp chứa “?hì”,”là”, “mà” bằng lý 
thuyết X-gạch. 

3) Mệnh đề phụ: Phân tích thêm mệnh đề phụ bằng lý thuyết X-gạch. 


243 


CHƯƠNG 10 LÝ THUYẾT X-GẠCH ~ CÁC LOẠI NGỮ ĐOẠN KHÁC 


4) 


3) 


6) 
1) 


8) 


9) 


244 


Câu hỏi cớ/không: Thử giải thích câu hỏi có/không của tiếng Việt bằng 
quy tắc X-gạch. 

Thử giải thích cấu trúc câu phủ định bằng quy tắc X-gạch. Thử xem trường 
hợp dùng tiếng đệm (ví dụ “đâu”) để nhấn mạnh câu. 


° Em đâu có đi đâu. 
° Nó đâu đã ăn gì đâu. 


Thử dùng lý thuyết X-gạch giải thích sâu hơn về thì trong tiếng Việt. 
Thử xét trường hợp mệnh lệnh cách pha lẫn câu hỏi khi sử dụng tiếng 
đệm: 


° Ăn cơm đi chứ hẳ 
e — Ngủ đi chứ 


Thử xét trường hợp câu hỏi khi sử dụng tiếng đệm: 
» Ăn cơm #ẩ ? 
° Ăn cơm nhé ? 


° Đi chơi nhé ? 


Thử xét trường hợp tính chất câu hỏi có tiếng đệm sẽ biến mất khi sử dụng 
thêm trạng từ: 


° Ăn cơm 71gøn nhé. 
° Đi chơi gui nhé. 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương T1† 


TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG -~ 
X-GẠCH HẠN CHẾ 


Như đã biết, ngôn ngữ Âu châu thiên về cấu trúc chử-vị (chủ ngữ-vị ngữ, 
subject-predicate). Cấu trúc này xuất hiện trong câu/mệnh để. Tiêu biểu là quy 
tắc cú pháp: 


Œq) ˆ S>NPVP 


Câu/mệnh đề S là một kết quả của một chủ ngữ dưới dạng NP và một vị ngữ 
dưới dạng VP. Vị ngữ lệ thuộc chủ ngữ. Nói một cách đơn giản, vị từ (động từ) 
thuộc về chủ ngữ trong trong câu. Chủ ngữ câu được hiểu là chỉ ngữ ngữ pháp 
(granmunatical subject). 


(2) She sings. (tiếng Anh) 
(3) Siesingt. (tiếng Đức) 


(4) Cô ấy hát. 


Động từ ”há£” (sings, singr) xuất phát từ chủ ngữ ”cô ấy” (she, sie): “cô ấy hát”, 
chứ không ai khác. 


Tiếng Việt cũng có cấu trúc chủ-vị, song không phải chỉ có cấu trúc ấy. Có 
trường hợp, động từ không thuộc về chủ ngữ trong câu mà lại liên quan đến một 
ngoại chủ thể không có mặt trong câu mà ta đã thấy ở chương rồi. 


Cấu trúc câu/mệnh để của từng ngôn ngữ có thể khác nhau. Song nếu xét về vị 
ngữ, thì có lẽ mọi ngôn ngữ đều có những điểm chung. Vị từ có khi không cần 
bổ ngữ hoặc có khi cần. 


()  She sings a song. (tiếng Anh) 
()  Sle singt ein Lied. (tiếng Đức) 
(7) Cô ấy hát một bài ca. (tiếng Việt) 


245 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


“Một bài ca” (a song, ein Lied) là bổ ngữ trực tiếp có nhiệm vụ bổ nghĩa cho vị 
từ. Hoặc một hình thức khác: 


(8)  She sings with me. (tiếng Anh) 
(9) Sie singt mit mĩr. (tiếng Đức) 
(10) Cô ta hát với tôi. (tiếng Việt) 


“Với tôi” (with me, mỉf mir) là một ngữ đoạn giới từ PP. 

Dựa vào quy tắc cú pháp truyền thống: 

1) VP-›> V(NP) (PP) 

hoặc sơ đồ X-gạch: 

(12) VP-› V' 

(13) V'-› V'(PP) 

(142 V'— V(NP) 

người ta có thể giải thích được các kiểu nói trên. Thế nhưng nếu đặt câu hỏi, 


trường hợp nào dùng bổ ngữ cho hợp lý, trường hợp nào không, thì các quy tắc 
ấy không giải thích được. Vài ví dụ: 


(15) * She sings a man. (tiếng Anh) 
(6) * Sie singt einen Mann. (tiếng Đức) 


(17) * Cô ấy hát một người đàn ông. (tiếng Việt) 


Mặc dù những câu trên đúng ngữ pháp, nghĩa là thỏa quy tắc chủ-vị S -> NP 
VP, nhưng lại không nói được. Rõ ràng là không thể dùng động từ ”há/” (sings, 
singt) cho “một người đàn ông” (a man, einen Mann). 


Nghĩ ra một bổ ngữ cho thích hợp với vị từ là khả năng thẩm định ý nghĩa từ ngữ 
của con người. Mỗi con người đều biết phân biệt vị từ nào cần bổ ngữ, vị từ nào 
không, và khi cần, thì cần loại nào. Những thông tin ngữ nghĩa ấy được chứa 
trong kho Ø vự?ng (Texícal) khổng lồ của bộ óc chúng ta. 


Trong chương này, chúng ta sẽ bàn về từ vựng và việc hạn chế sử dụng sơ đồ X- 


gạch, tạm gọi là X-gạch hạn chế (constrain X-bar). Hạn chế có thể hiểu nôm na 
là sự đòi hỏi vị từ hoặc những phần tử có liên quan đến nó phải được sử dụng 


246 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


sao cho hợp lý. Nói ngắn gọn, tính hạn chế có nhiệm vụ bắt buộc cách dùng quy 
tắc X-gạch sao cho câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa. Những trường hợp phi lý sẽ 
bị loại trừ. 


TỪ VỰNG 
1. Vị từ và tham số 


Vị ngữ (predicate phrase), hiểu theo định nghĩa của ngôn ngữ học Âu châu, là 
phần động từ cộng với bổ ngữ của một câu hoặc mệnh đề. Động từ giữ chức 
năng như một vý £ừ (predicate)`. 


Xét về mặt cấu trúc thì vị từ được xem như là đâu của vị ngữ. Ngoài ra, còn một 
khía cạnh cũng cần được xét đến, đó là tính quan hệ (relation) của vị từ. Tính 
quan hệ ở đây được hiểu theo nghĩa toán. 


Hẳn chúng ta ai cũng hiểu ý nghĩa của hàm số (funcffon). Giả sử có một hợp 
tập gốc, nếu ứng dụng một hàm số lên một phần tử thuộc tập hợp này, ta sẽ được 
một ảnh tương ứng và chỉ một ảnh duy nhất. Đây là một loại quan hệ 1-1. 


Tập hợp ảnh gồm có 2 
phần tử ảnh x, y là kết 
quả ánh xạ của hàm f. 


Tập hợp gốc gồm có 3 
phần tử gốc: a, b, c 


f(a) 


f(c) 


Ví dụ, hàm số f ứng dụng lên phần tử gốc a, sinh ra ảnh f(a) = x. 





Ð «Predicate” có lúc có nghĩa là vị ngữ, có lúc có nghĩa là vị từ. Đây là một điểm khá lộn xộn của 
thuật ngữ “predicare” mà giới ngôn ngữ học Tây phương thường vướng phải. Để tránh hiểu nhầm, 
chúng tôi gọi vị íừ là “predicate”, vị ngữ là “predicate phrase”. 


247 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Khác với tính “7 đớƒ 7 ”của hàm số, một guan hệ (relaffon) tổng quát cho phép 
một phần tử có quan hệ với nÙiêu phần tử. (Chỉ cần hiểu đơn giản vậy cũng đủ 
hiểu phần lý thuyết sau này). 


Động từ (vị từ) diễn tả mối quan hệ của những phần tử có mặt trong câu. Những 
phần tử tham dự được coi là những /#hazn số (argumen£). Ví dụ khi nói: 


(18) She sings a song. 


thì “she” và “a song” là hai tham số. Hai tham số này nối nhau thành một câu. 
VỊ từ “sirg” là cầu nối. 


Như vậy, động từ cần một số lượng tham số bắt buộc để bảo đảm câu đúng ngữ 
pháp. Số lượng tham số được gọi là #óa Ørÿ (valenee)”). Có ít nhất 3 trường hợp: 


a. — Một tham số: Đây là trường hợp động từ bất xuyên tính (intransitive 
yerb), tức loại động từ chỉ có tác dụng riêng cho chủ ngữ chứ không hướng 
đến bổ ngữ bên ngoài. Chủ ngữ là một tham số. 

[She]¡ sings. 
(“She” là 1 tham số) 

b. Hai tham số: Đây là trường hợp động từ xuyên tính (transitive verb), 
tức loại động từ có tác dụng xuyên ra khỏi chủ ngữ và hướng đến bổ ngữ 
bên ngoài. Chủ ngữ, bổ ngữ là hai tham số. 

[She]¡ sings [a song]a. 
(“She”, “a song” là 2 tham số) 

œ— Ba tham số: Đây là trường hợp động từ nhị xuyên (ditransitive verb), 
tức loại động từ có tác dụng hướng đến hai cá thể thuộc phần bổ ngữ. Chủ 


ngữ cộng với 2 cá thể trong phân bổ ngữ là 3 tham số. 


[She]¡ gives [me] [a book]s . 





» một thuật ngữ vay mượn từ ngành hóa học. 


248 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(“She”, “me”, “a book” là 3 tham số) 


Có trường hợp, một động từ mang hai tính chất: xuyên tính và bất xuyên tính. Ví 
dụ “sing” (singen, hát) : 


Bất xuyên tính: 


(19) She sings. (tiếng Anh) 
(20) Sie singt. (tiếng Đức) 
(21) Cô ấy hát. (tiếng Việt) 
Xuyên tính: 

(22) She sings a song. (tiếng Anh) 
(23)  SIe singt ein Lied. (tiếng Đức) 


(24) Cô ấy hát một bài hát. (tiếng ViệU 


Khi xem một động từ có bao nhiêu tham số, người ta chỉ xét đến các yếu tố biệt? 
định (specjfy) và bổ nghĩa (complement) (bổ túc cho đầy đủ ý nghĩa). Yếu tố phụ 
nghĩa (adjuncr) không dùng được ở đây. 


Thế nhưng hai yếu tố biệt định và bổ nghĩa cũng bị giới hạn; có trường hợp dùng 
được, có trường hợp không. Điển hình là trường hợp một ngữ đoạn danh từ NÑP 


hoặc một ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa CP giữ nhiệm vụ thêm nghĩa cho động từ: 


(25) Iknow [qp that]. 
(26) Iknow [cp that you know]. 


Động từ “kzow” dùng được cho hai trường hợp NP và CP, trong khi đó “love” 
chỉ dùng được cho NP: 


(27) Ilove [npthat]. 
(28) * love [cpthat you know]. 


Như vậy mỗi động từ còn đòi hỏi mỗi tham số phải có ngữ nghĩa hợp lý. Ta ghi 
nhớ điểm này trước khi vào chỉ tiết. 


249 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


2. _ Tiểu phạm trù 


Lý thuyết truyền thống đã liệt động từ vào phạm trù từ vựng tiêu chuẩn động từ 
V, song trên thực tế, động từ có nhiều loại khác nhau (bất xuyên tính, xuyên tính, 
..). để bảo đảm cách dùng sao cho hợp với số lượng tham số, người ta phải chia 
nhỏ loại động từ thành những Zfểu phạm frù (subcafegory). 


Tạm ngưng dùng sơ đổ X-gạch, chúng ta xem lại quy tắc VP truyền thống của 
tiếng Anh: 


(29) VP-› VNP 
Quy tắc này có thể được mở rộng thành: 
40) VP-> Vị 

VP-> V,NP 

VP-—> V,PP 


VP-—> Vụ NPPP 
VP-—> VạNPNP 


( = Intransitive, t = transIfive, p = preposifion, tp = transitive with preposition, t2 
= ditransIfive) 


Với cách phân loại ấy, phạm trù động từ không còn đơn thuần là động từ nữa. 
Những loại động từ Vị, V,, Vụ, Vụ, Vụ được coi như tiểu phạm trù của V. 


(31) She smiles. 


S 
3v 
NP VP 
| | 
NÑ Vị 
She smiles 


` 


Câu “she szmiles” không thể dùng quy tắc VP —> V.NP, vì “sz/es” thuộc tiểu 
phạm trù V; (động từ bất xuyên tính). 


250 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


5 
Z N 
NP VP 
32) mm .....- 
NÑ V, NP 


She  smiles 


Ý tưởng chia nhỏ phạm trù thành những tiểu phạm trù đã làm mất tính tổng quát 
của quy tắc VP -> V NP. Người ta nói, tiểu phạm trù mang tính cực bộ nghiêm 
ngặt (stríkt local), mỗi tiểu phạm trù chỉ còn chấp nhận một quy tắc cục bộ 
đúng cho mỗi trường hợp nhất định đã được lựa chọn từ tập hợp phạm trù lớn. Ví 
dụ, gặp động từ bất xuyên tính, bắt buộc phẩi dùng quy tắc VP —> Vị; gặp động 
từ xuyên tính, bắt buộc phải dùng quy tắc VP-> V,NP,... 


Sự kiện mất tính tổng quát dẫn đến vấn để là làm sao có thể mô tả được cái cấu 
trúc toàn thể của ngữ đoạn động từ VP. 


Hãy xem một chút lý thuyết và cách giải quyết vấn đề: 


a. Tôn ty Chomsky 


Quy tắc ngữ pháp tạo sinh của Chomsky phản ánh mô hình ngữ pháp cấu trúc 
ngữ đoạn (Phrase Structure Grammar (PSG)). Mỗi quy tắc bao gồm hai vế: vế 
trái và vế phải. Vế trái sinh ra vế phải (ký hiệu mũi tên —> ). 


(33) X— yZ 
(34) y  value 


Mỗi ký hiệu X, Z (viết hoa) là một Đến số (variable) hoặc phần tử không tận 
cùng (non-tferminal), tức còn khai triển được. Ngược lại, nếu đã tận cùng bằng 
một trị số “value” nào đó, ví dụ y (viết nhỏ), nó sẽ được coi như một nguyên ftF 
(afom) hoặc phần tử tận cùng (terminal). 





* Có người đọc là “vế trái được thay thế bằng vế phải”, “vế trái gồm ... ”,.... 


251 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Theo đôn ýy Chomsky (Chormsky híerarchy) (S.s. Chomsky 1965), (Hopcroft, 
Ullman 1979), ngữ pháp được chia ra làm 4 loại: 


° Loại 0 (type 0) : Ngữ pháp vũ trụ (universal grammar) 

° Loại I (type 1): Ngữ pháp cảm ngữ cảnh (context sensitive prammar) 
° Loại 2 (type 2): Ngữ pháp phi ngữ cảnh (context free grammar) 

° +Loại 3 (type 3): Ngữ pháp chính quy (regular grammar) 


Ngữ pháp chính quy (regular grammmnar) là loại ngữ pháp đơn giản nhất, có 
dạng: 


(34) X->t 
X là một phần tử tận cùng bằng trị “t” 
Ví dụ: 
Danh từN-—> howuse | car | Frau | Mamn |... 
Chỉ định từ D —> /he | a | đer | die | đas 
(là ký hiệu của phép “hoặc” (OR) trong logic). 
Ngữ pháp phí ngữ cảnh (context free granunar) có dạng: 


(35) X-> yZ 


X, Z là những phần tử không tận cùng; y là phần tử tận cùng, có thể nằm 
bên phải hoặc bên trái Z. 


Ví dụ: 

VP—> VNP 

Ngữ pháp phi ngữ cảnh là tập hợp chứa ngữ pháp chính quy. 
Ngữ pháp cảm ngữ cảnh (confext sensitive gramimar) có dạng: 


(36) AXB-> AYB 


252 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


A, B, X, Y là những phần tử không tận cùng. Vế bên trái không được chứa 
nhiều phần tử hơn vế bên phải. X có thể được thế bằng Y, nghĩa là tùy 
ngữ cảnh, X có thể sinh ra một hiển trị nhất định. X và Y có thể trống 
(NULL). 


Ngữ pháp cảm ngữ cảnh là tập hợp chứa ngữ pháp phi ngữ cảnh. 
Ngữ pháp vĩ trụ (universal grammar) bao gồm tất cả các loại ngữ pháp. 


Để giải quyết vấn để ngữ đoạn động từ VP -> V NP, người ta có thể biến quy 
tắc này thành loại ngữ pháp cảm ngữ cảnh bằng cách xem động từ V như một 
phần tử không tận cùng và tiếp tục khai triển nó: 


V—V,NP 
V—>V,PP 
V — Vụ NPPP 
V—>VaNPNP 


b. Tiểu phạm trù và đặc điểm cú pháp 


Giải quyết vấn đề bằng ngữ pháp cảm ngữ cảnh không phải là cách tối ưu. Loại 
ngữ pháp này rất phức tạp mà người ta cố tránh. Thay vì thế, người ta khai thác 
những đặc điểm của fiểu phạm trù. 


Cụ thể, ta có thể xem phạm frù từ vựng là một thuộc tính chứa những trị danh từ, 
động từ, tính từ, ... Cũng với tinh thần ấy, thuộc tính là phạm trù ngữ nghĩa bậc 
hai (secondary) chứa các thuộc tính như phái tính, số lượng, thể cách, ... Phái tính 
có các trị như giống đực, giống cái, giống trung. Số lượng có các trị như số nhiều, 
số ít. Thể cách có các trị như danh cách, đối cách, tặng cách. 


Xem một ví dụ về những đặc điểm của danh từ “Ki” (trẻ con) trong một cụm 
từ tiếng Đức dưới đây: 


(38) /ebr die WelIsenkinder. 
(hãy thương trẻ mồ côi): 


253 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Danh từ nguyên mẫu “Kinđ” nằm dưới dạng số nhiều (Kinđer), nói chung gồm 
các thuộc tính: 


























Thuộc tính Trị 
Phạm trù Danh từ 
Phái tính giống trung 
Số lượng số nhiều 
Thể cách đối cách (accusative) đóng vai 
bổ ngữ trực tiếp 





Ở trường hợp khác: 


(39) he? den Welsenkindern 
(hãy giúp trẻ mồ côi) 


ta thấy động từ “helƒff” (nguyên mẫu: helfen = giúp) biến “Kinđ" thành bổ ngữ 
gián tiếp. Bồ ngữ gián tiếp được chia dưới dạng făng cách (dafive). Trong khi đó, 
tiếng Anh hoặc tiếng Việt không có cách biến thể này. 


Nếu một thuộc tính mang một đặc điểm thực sự, thì đặc điểm ấy được xem như 
có tính đương, ngược lại, có tính âm. Đặc điểm này được ghi chú bằng dấu + 
hoặc - trong ngoặc [ ]. Vài ví dụ: 


(40) Danh từ có đặc điểm phạm trù danh từ: N —> [+N] 

(41) Động từ có đặc điểm phạm trù động từ: V — [+V] 

(42) Tính từ có đặc điểm phạm trù tính từ: A —> [+A] 

(43) “Cái bàn” có đặc điểm danh từ số ít: [+N, +số ít]. “Cái bàn” không chứa 
đặc điểm động từ và số nhiều: [-V, -số nhiều]. 

(44) Đặc điểm “Kind” trong “Jebr die Weisenkinder”: [+Ñ, +trung, +số nhiều, 
+đối cách]. 


c. Tiểu phạm trù phi ngữ cảnh 
Để dễ hiểu £iểu phạm trù phí ngữ cảnh (context free cafegory) hãy lấy một 


đặc tính tiêu biểu của danh từ làm ví dụ: đanh £ riêng (proper noun) và danh 
từ chung (coinunon noun1). 


254 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Danh từ riêng là những tên riêng như Tí, Sửu, Huế, Sài Gòn, Hà Nội, ... Trái lại, 
danh từ chung là những danh từ chỉ những thứ chung chung đại loại như bàn ghế, 
xe cộ, nhà cửa, ... nói chung là mọi thứ không chứa tính chất gì riêng tư cả. Hai 
đặc điểm này đối lập nhau trong phạm trù từ vựng danh từ. 


Một danh từ có thể được đánh giá hoặc là danh từ chung, hoặc là danh từ riêng 
qua ký hiệu âm/dương: 


(45) NI [+danh từ chung] 


[-danh từ chung] 


hoặc viết gọn: 
(46) [+N] > [zdanh từ chung] 


Loại quy tắc này được gọi là guy (ắc tiểu phạm trù phí ngữ cảnh (confext 
free subcafegory rule) 


Danh từ chung còn chứa những tính chất khác như đếm được hay không đếm 
được, cụ thể hay không cụ thể. Từ đó mới có thêm quy tắc thường thấy ở ngôn 
ngữ Ẩn-Âu: 

(47) [+danh từ chung] —> [+đếm được, +cụ thể] 


Ví dụ tiếng Đức: 


(48) [+danh từ chung, +đếm được, +cụ thể], như: 
Haus (nhà), Auto (xe hơi), Kuh (bò), Tisch (bàn) 


(49) [+danh từ chung, +đếm được, -cụ thể], như: 
Idee (sáng kiến), Gedanke (suy nghĩ) 


(50) [+danh từ chung, -đếm được, +cụ thể], như: 
Wasser (nước), Sand (cát), Möbel (bàn ghế) 


(51) [+danh từ chung, -đếm được, -cụ thể] như: 
Liebe (tình yêu), Glauben (niễm tin) 


255 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Tính “cự thể” còn được xem có “sống” (alive) thật không: 
(52) [+cu thể] -> [+sống] 

Nếu sống, có mang tính “#gười” không: 

(53) [+sống] -> [+người] 


Sau khi phân tích từ tổng quát đến chỉ tiết, ta thấy, một danh từ có thể làm chủ 
một tập hợp chứa những đặc tính nhất định, ví dụ như: 


(4) N-->|+N] 

(S5) N -->[+N, +danh từ chung] 

(56) N -->[+N, +danh từ chung, +đếm được, +cụ thể] 

(57) N -->[+N, +danh từ chung, +đếm được, +cụ thể, +sống] 

(58) N -->[+N, +danh từ chung, +đếm được, +cụ thể, +sống, -người] 


Đối với tiếng Đức, tiếng Anh, những danh từ thú vật “Kuh”(bò), “cow”, *“Pƒerd” 
(ngựa), “mustang”, “Hund” (chó), “dog”, “Katze” (mèo), “caf”,... là những danh 
từ chung, đếm được, cụ thể, sống, không mang tính người: 


(59) __N -->[+N, +danh từ chung, +đếm được, +cụ thể, +sống, -người] 


Nhân đây xin lưu ý. Khi bàn đến tính đếm được trong tiếng Việt, chúng ta nên 
cẩn thận. Trong tiếng Việt có nhiều danh từ cụ thể tưởng chừng đếm được nhưng 
lại không. Người Việt không nói “một bò”, “hai ngựa”, “ba chó”, “bốn mèo”, ... 
mà nói “một con bò”, “hai con ngựa”, “ba con chó”, “bốn con mèo”, ... tức là 
phải dùng thêm đanh từ hình thức (chẳng hạn “con”) trước danh từ chính. 


d. Tính nghiêm ngặt của tiểu phạm trù 


Một từ trong cấu trúc cú pháp được công nhận là một phần tử tận cùng nếu đặc 
điểm của nó giữ tính nghiêm ngặt khắp nơi. Dựa vào nguyên tắc này, người ta 
có thể giải quyết vấn để ngữ đoạn động từ VP —> V NP tốt hơn. Mỗi loại động từ 
sẽ được đánh dấu bằng (47%; x là số đặc trưng cho mỗi tiểu phạm trù. 
Thay vì dùng các quy tắc: 


256 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(60) VP-—> Vị 

(61) VP->V,NP 
(62) VP-> V,PP 
(63) VP-> Vụ NPPP 
(64) VP-> V¿NPNP 


ta dùng: 


(65)_ VP-—› [+V, SUBCAT0I 

(66) VP —> [+V, SUBCATIJNP 
(67) VP —› [+V, SUBCAT2| PP 
(68) VP —› [+V, SUBCAT3] NP PP 
(69) VP —› [+V, SUBCAT4J ÑNP NP 


e©_ SUBCAT0 biểu thị động từ bất xuyên tính 

e©  SUBCATI biểu thị động từ xuyên tính 

e©_ SUBCAT2 biểu thị động từ đi với ngữ đoạn giới từ PP 

e©_ SUBCAT3 biểu thị động từ xuyên tính đi với ngữ đoạn giới từ PP 
e© SUBCAT4 biểu thị động từ nhị xuyên với hóa trị 2 


Một ví dụ ứng dụng kỹ thuật lập trình: Thử thành lập băng fừ vựng (lexical 
bank) với một bằng từ chứa những thông tin về đặc điểm của từng từ như: 


Tiếng Anh: 
Œ0)_ play: [+V, SUBCAT0I 
Œ1) kick: [+V, SUBCATI] 


Tiếng Đức: 
(72)  spielen: [+V, SUBCATO] 
(73)  kicken: [+V, SUBCATI] 


Tiếng Việt: 


(74) chơi: [+V, SUBCAT0] 
(75)_ đá: [+V, SUBCATI] 


257 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


3. — Quan hệ chủ đề và vai trò “theta” 


Việc dùng bổ ngữ còn lệ thuộc vào tiểu phạm trù; nói chính xác là còn lệ thuộc 
vào sự giới hạn tiểu phạm trù hóa (subcafegorization restriction) Không 
những vậy, một bổ ngữ hợp lý còn tùy thuộc vào sự giới hạn của ngữ nghĩa. 
Chuẩn tắc ngữ nghĩa nói lên sự giới hạn chọn lựa (selectional resfricfon). Sau 
đây, thử xem các nhà ngôn ngôn học Tây phương giải thích thế nào về mối quan 
hệ lệ thuộc giữa các phần tử tham gia qua lý thuyết guan hệ chỉ đề (thematic 
relation) và vai trò theta (theta role). 


Một trong những cách giải thích sự giới hạn chọn lựa là làm sáng tổ mối quan hệ 
chủ đề. Mối quan hệ này bao hàm các vế ngữ nghĩa được dùng để mô tả sự hòa 
hợp của các tham số đối với vị rừ. 


Khi nói đến hành động, người ta có thể tưởng tượng như sau: 


Tác nhân (agen, acfor) là người gây ra hành động, người khởi động (initiator). 
Tác nhân phải là một vật thể sống (alive) và có khả năng làm theo ý muốn. 


(76) Bill kicks the ball. 
(77) Bill đá trái banh. 


Bill là một tác nhân, một vật thể sống, có khả năng hành động theo ý muốn là 
đá trái banh. Tuy nhiên, không phải một câu bao giờ cũng có một tác nhân theo 
tinh thần vừa kể. 


(78) “The rain Is falling on the leaves”. 


“The rain” (mưa) không được kể là tác nhân vì mưa không phải là vật thể sống. 
Mưa chỉ là hiện tượng thiên nhiên. 


Dù tác nhân có khả năng làm theo ý muốn, song nhiều khi một hành động không 
hẳn phải là sự cố ý: 


(79) Bill accidenfally broke the glass. 
BiII vẫn được kể là tác nhân theo định nghĩa ở trên. Tác nhân thường là chủ ngữ, 


Ấ ⁄ +2 ⁄ PA . ⁄ Z 
nhưng vẫn có thể xuất hiện ở vị trí khác. 


258 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Cảm nhân (experieneer) là người có kinh nghiệm, hoặc cảm nhận, hoặc hiểu 
được một cái gì đó. Cảm nhân có thể xuất hiện như một tham số nằm trong phần 
chủ ngữ hoặc phần bổ ngữ: 


(80) Momica loved BII. 
(81) BI] kissed Momica. 


Monica là cảm nhân. Monica có thể đóng vai chủ ngữ và bổ ngữ. 


Những gì xuyên qua hành động được nói tới, được cảm nhận, được hiểu như ý 
chính, thì được coi như chỉ đề (theme). 


(82) Monica talked about her love sfory. 

*“Her love story” là chủ đề, là câu truyện tình được nói tới. 
Điểm cần hướng tới được hiểu là zmực tiêu (øgoal). 

(83) Monica went to Bi. 

BI là mục tiêu mà Monica muốn tiến tới. 


Có một loại mục tiêu đặc biệt: #ụ nhân (recfjpfen£), tức người nhận. Thụ nhân 
đi với động từ sẽ làm thay đổi sở hữu chủ: 


(84) Monica gave Ö¡i/ her hand. 
(85) B7 was kissed by Monlica. 


BiII là mục tiêu. Ngược với mục tiêu là nguồn gốc (source), tức khởi điểm 
chuyển động. Monica ở hai ví dụ trên là nguồn gốc. 


Hiện trường xảy ra biến cố được gọi là vý £rí (ocafion} 
(86) Monica met BIll in Washington. 
Những gì được dùng để gây ra hành động được hiểu là đựng cụ (ñnstrumenf} 


(87) Monica took a Taxis to vIsit BIÌI. 


259 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Taxis là dụng cụ. 


Còn một một vị trí đặc biệt nữa được gọi là cá thể được phục vụ, cống hiến 
(benefactive} 


(88) Monica boupght the flowers for B¡Ỷ/. 
(89) She cooked hm dinner. 


Cần để ý, một chỉ định ngữ DP không phải bao giờ cũng chỉ có một quan hệ chủ 
đề. Chẳng hạn chỉ định ngữ Monica sau đây chứa một quan hệ chủ để vừa là tác 
nhân, vừa là nguồn gốc: 


(90) Mĩomica wrote a letter to BIIL 


Đã gọi là quan hệ (relation) được hiểu theo toán học thì không thể bảo đảm sự 
liên hệ của nó giống như phép áp “!-> 7”, nghĩa là từ điểm gốc, nó chỉ chiếu 
qua một điểm ảnh theo nguyên tắc “7 øối 7”. Quan hệ chủ để và tham số tương 
tự vậy. Vì lẽ đó mà các nhà ngôn ngữ Tây phương đã để nghị một cấu trúc đặc 
biệt được gọi là v27 frò fhe£a (9 role). Vai trò này cho phép thành lập quan hệ 
“ï—› 1” dùng cho tham số (giống hình thức hàm số). Muốn vậy phải xem vai trò 
0 tương đương với một tham số nằm dưới dạng một íập hợp các quan hệ chủ đề 
dính chùm /hành một. Ví dụ tham số Mfonica ở trên vừa là tác nhân, vừa là 
nguồn gốc, tức một tập hợp gồm hai tham số {tác nhân, nguồn gốc} nhưng chỉ 
giữ một vai trò Ø duy nhất. 


Hãy xem vai trò Ð mô tả cấu trúc tham số của động từ. Thử xét một động từ ví 
dụ như “pu£”. Động từ “pu#” đòi hồi 3 tham số: 


I1. Một chủ ngữ làm (ác nhân. 
Một bổ ngữ trực tiếp làm chủ đề. 
3... Một bổ ngữ gián tiếp làm mục tiêu hay vị trí. 


(91) Bill put the Samsonite on the table. 


Ngoài cách sử dụng này ra, tất cả mọi cách dưới đây đều sai ngữ pháp do thiếu 
hoặc dư tham số: 


(92) * Put the Samsomite on the table. 
(93) * BilI put the Samsonrte. 


260 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(94) * BilI put on the table. 
(95) * BilI put the Samsomite on the table the hut. 


Câu sau cũng sai ngữ pháp: 

(96) * The rain put the mountain with the car. 

Câu này vô nghĩa vì các chỉ định ngữ DP không đóng đúng vai trò theta. “The 
rain” không thể đóng vai trò tác nhân, “?he mounain” không thể đóng vai trò 


chủ để và cũng không thể lấy xe hơi (with the car) chở cä quả núi đi chỗ khác. 


Để làm sáng tỏ sự đòi hỏi tham số của động từ, người ta thường dùng Óưới £hefa 
(theta ørid) (Haegeman 1991). Một ví dụ cho động từ “pưuf”: 


Trước nhất, vẽ ra 3 cột tương ứng với 3 tham số mà vị từ “pu” đòi hỏi. Mỗi cột 
có hai dòng. Dòng trên ghi tên vai trò theta (có thể có nhiều vai trò khác nhau). 
Dòng dưới xác định chỉ số của từng vai trò: 


(97) [BIH]; put [the Samsomite]; on [the table]¿.. 


Chỉ số ¡ biểu thị vai trò tác nhân “B¿//”, chỉ số j biểu thị chủ để “?he Samsonite”, 


(98) “puf”: 





ngoại chủ đề nội chủ đề 





gốc/tác nhân | chủ để mục tiêu 

















i j k 





Vai trò theta có hai loại (Marantz 1984): 


° Vai trò theta ngoài (external theta role) chỉ chủ ngữ. Vai trò này thường 
được gạch dưới (trong lưới). 

° Vai trò theta trong (ñnternal theta role) chỉ bổ ngữ trực tiếp (và gián 
tiếp). 


261 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


TIỂU PHẠM TRÙ HÓA 


Đã xuyên qua tiểu phạm trù và vai trò theta, nay chúng ta tiếp tục xét chỉ tiết 
hơn về vai trò cú pháp của từ vựng. 


Một ngữ pháp tạo sinh gồm có ba thành phần: 


I. Một tập hợp quy tắc ngữ đoạn, còn được gọi là quy tắc phạm trù 
(categorial rule). 

SÃ Một kho từ vựng chứa từ ngữ của từng ngôn ngữ, trong đó mỗi từ đều có 
những thuộc tính cú pháp. 

3. Một quy tắc lông từ vựng (lexical insertion rule) chỉ cách gắn từ vào đúng 
vị trí trong ngữ đoạn. 


Ví dụ: 


I. Quy tắc ngữ đoạn: 
6 S-> NPVP 
đ) — NP->DN 
đi) VP->VNP 


2. Từ vựng: 
“bite” = V, “chase” = V 
“đdog”=N, “caf”=N, “mouse” =N 
“the”=D,... 


3. Quy tắc lổng từ vựng: 
Từ có thể được gắn vào nút tận cùng có cùng phạm trù từ vựng. 


S 
Z1 NA 
NP VP 
V227 TY SG  ¬^¬—_ 
(99) N D V NP 
VỮNG 
N D 
the cat bites the mouse 


262 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Trong ví dụ trên, “be” là động từ xuyên tính. Nó cần một bổ ngữ NP. Ta ký 
hiệu: 


(100) bữe: V, +[- NPỊ 


⁄ 


Ký hiệu muốn nói, “bi” là một động từ và có thể gắn vào vị trí “-” trước NP. 
(*-” là chỗ dành sẵn cho V). Trong khi đó: 


(101) ƒøi: V, -[- NP] 


“fjI” là động từ bất xuyên tính, không thể đứng trước bổ ngữ NP (được ký hiệu 
là — [- NP]). Không thể nói: 


(102) * the cat falls the mouse 

Theo cách trình bày trên, ta nói, “bửe” đã được tiểu phạm trù hóa 
(subcafegoriseđ) và cho phép một ngữ đoạn danh từ NP theo sau. Những thông 
tin đóng trong ngoặc [...] được gọi là khung tiểu phạm trù hóa (subcategorisation 


ˆrame). 


Một động từ vừa xuyên tính, vừa bất xuyên tính cũng có thể được ký hiệu tương 
tự, ví dụ động từ “eđf ”: 


(103) ezr: V, +[- NP] 
Theo mô hình vừa kể, một phần tử từ vựng không những chỉ chứa thông tin về 
phạm trù mà còn chứa thông tin về tiểu phạm trù hóa. Mở rộng quy tắc lỗổng từ 


vựng: 


Quy tắc lồng từ vựng (lexiícal ínserfion rule) cho phép gắn một từ đã 
được tiểu phạm trù hóa vào một nút tận cùng có cùng phạm trù từ vựng. 


Một ví dụ khác: 
(104) pu¿: V, +[- NP PP] 


Cách tiểu phạm trù hóa “pu/” cắt nghĩa được tính đúng/sai ngữ pháp với bổ ngữ 
“on the fable” là ngữ đoạn giới từ PP : 


263 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


(105) BiIl put the Samsonite on the table. 
(106) * BilI put the SamsonIte. 
(107) * BilI put on the table. 


»Ắ 


Cũng là ngữ đoạn giới từ PP, song nếu dùng các giới từ khác như “for”, “f#om”, 


“fø”, cầu sẽ sai ngay: 

(108) *BiII put the Samsonmite for the table. 

(109) *BilI put the Samsomite from the table. 

(110) *BiII put the Samsomite to the table. 

Như vậy, dùng bổ ngữ PP của “pưí” sao cho thích hợp còn tùy vào vị Ørí 


(location). Ta thêm ký hiệu LOC (viết tắt của /ocaive) để trổ nét này. 


(111) puf:V,+|-NP PP 
+LOC 
X-GẠCH HẠN CHẾ 


Lý thuyết X-gạch tổng quát có thể đẻ ra câu sai ngữ pháp. Tính hạn chế có 
nhiệm vụ lọc trường hợp sai. Nó cần một chuẩn tắc được gọi là: 


Chuẩn tắc theta (theta criterion)} 


b Mỗi tham số phải nhận một và chỉ một vai trò theta. 
1i. — Mỗi vai trò theta phải nhận một và chỉ một tham số. 


Cụ thể, thử phân tích động từ “/ove” bằng lưới theta. 


Đối với một câu chứa vị từ “love”, ta xem từng tham số đóng vai trò gì và cho nó 
một chỉ số tương ứng. Chẳng hạn câu: 


(112) [Monica]; loves [BIHI],. 
Câu này đúng ngữ pháp vì dùng đúng số lượng tham số và vai trò. Monica là 


cảm nhân và Bill là chủ đề. 


264 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(113) “love”: 





cảm nhân chủ đề 














À 


Ngược lại, một câu sai ngữ pháp vì thiếu chủ đề: 
(114) [Monica]¡ loves. 


“love”: 





cảm nhân chủ đề 

















Điểm này không thỏa chuẩn tắc theta, bởi zmỗi vai trò theta phải nhận một và chỉ 
một tham số. 


Câu sau cũng sai ngữ pháp vì dư tham số: 
(115) [Monica]; loves [BIH];. [Tom]. 


“love”: 





cảm nhân chủ đề 


i j k 




















Chỉ có 2 vai trò theta nhưng có đến 3 tham số. “7om” không nhận vai trò theta 
nào cả. Điểm này không thỏa chuẩn tắc: Mỗi tham số phải nhận một và chỉ một 
vai frò thefa. 


MÔ HÌNH NGỮ PHÁP 
Cú pháp học là một khoa học nhận thức (cogmitive science). Theo Chomsky, sự 


hiểu biết ngôn ngữ của con người dựa trên hai thành phần căn bản: ứỲ vựng 
(lexícal) và phần tính (coimputational componen£) 


265 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Phân tính chứa đựng mọi quy tắc và tính hạn chế. Nhờ quy tắc, con người có thể 
tạo sinh ra câu cú, và cũng qua đó, nhờ hạn chế, những ngữ nghĩa vô lý sẽ bị loại 
trừ. Phần tính không thể làm việc với “chân không” mà cần từ vựng. 


Từ vựng là một cuốn từ điển sống khổng lồ của con người. Nó chứa đựng tất cả 
các thông tin về từ. Đối với mỗi vị từ, mọi vai trò theta đều được định nghĩa rõ 
ràng, tỉnh vi và chỉ riêng cho vị từ ấy. Từ vựng còn bao gồm cả những trường hợp 
ngoại lệ. Như một đơn vị từ vựng (lexícal ifem), mỗi từ chứa ít nhất những 
thông tin: 


° Ý nghĩa 

° Cách phát âm 

° Những thông tin ngoại lệ 
° Lưới theta 


Học một từ mới nghĩa là phải học và nhớ những thông tin kể trên. Ta có thể 


mường tượng một mô hình của hệ thống ngữ pháp trừu tượng như sau: 


Từ vựng Phần tính 
(vai trò theta) 


Quy tắc X-gạch 


ì 


Chuẩn tắc theta 


ì 


Đầu ra (output) 





Từ vựng cung cấp cho phân tính mọi thông tin tương ứng. Phần tính sẽ ráp từ vào 
quy tắc X-gạch sau khi lọc lựa từ theo những chuẩn tắc theta nhất định. Sản 
phẩm cuối cùng là câu ở đầu ra. Trong quá trình này, mọi dữ liệu từ vựng được 
sử dụng phải có khả năng mô tả mọi bình diện sao cho đúng ngữ pháp để tạo ra 
hình thức câu. 


266 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


NGYÊN TẮC CHIẾU MỞ RỘNG 


Theo nguyên tắc vai trò theta, mỗi vị từ cần sự góp mặt của các vai trò theta. 
Song đĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, tỉ dụ như trong tiếng Anh, 
tiếng Đức. Vài ví dụ: 


a. — Chủ ngữ giả như “#£”, “es”t 


(116) It rains. (tiếng Anh) 
(117) Es regnet. (tiếng Đức) 
(118) Trời mưa. 

(119) It snows. (tiếng Anh) 
(120) Es schneit. (tiếng Đức) 
(121) Trời tuyết. 


Rõ ràng các vị từ diễn tả thời tiết ở đây không chấp nhận các đại danh từ “”, 
“es” như các vai trò theta. Thế nhưng vì như đã nói, các ngôn ngữ Âu châu thiên 
về cấu trúc chủ-vị, tức vị từ bắt buộc phải có chủ ngữ, cho nên người ta phải 
dùng các đại danh từ “?”, “es” như một hình thức Đố /hể (explefive) để trám 
vào chỗ trống đó. Ngoài ra, còn có trường hợp: 


b. — Chủ ngữ là một mệnh đề: 
(122) [cp that Monica loves BIlI] 1s likely. 


Mệnh để “haf Monica loves Bi!” là một bổ ngữ. Câu trên có thể hiểu cùng một 
nghĩa mặc dù bị đảo ngược. “!2” lại đóng vai bổ thể: 


(123) Itis likely [cp that Monica loves BII]. 
Để giải thích các trường hợp trên, vai trò theta được mở rộng: 


Nguyên tắc chiếu mở rộng (Extended Projection Principle (EPP)): Tất 
cả các mệnh để phải có chủ ngữ. Dữ liệu từ vựng phải được mô tả rõ ràng. 


Nếu sơ đồ X-gạch không chọn lựa được vai trò theta thích hợp, nó sẽ loại bổ câu 
này. Gặp trường hợp hơi khắc nghiệt này, các nhà ngôn ngữ học đã để nghị thêm 
quy tắc #ổng bổ thể (expletive ínserfion). Nguyên tắc này có thể hiểu đơn giản 


»Ắ 


là phải lồng các đại danh từ “/”, “es” vào câu để chúng giữ chức năng chủ ngữ. 


267 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Mô hình của hệ thống ngữ pháp cũ được mở rộng như sau: 


Phần tính 
(vai trò theta) 


Quy tắc X-gạch 


Ỷ 


Chuẩn tắc theta (hạn chế) 


Ỷ 


Lồng bổ thể (Expletive Insertion) 


Ỷ 


Nguyên tắc chiếu mở rộng EPP 


Đầu ra (output) 





TÓM LƯỢC 


Vị từ diễn tả mối quan hệ của những phần tử có mặt trong câu. Những phần tử 
này được gọi là /ham số. Mỗi vị từ có một số tham số nhất định tùy loại bất 
xuyên tính, xuyên tính, ... 


Lý thuyết truyền thống liệt động từ vào phạm trù từ vựng tiêu chuẩn động từ V, 
song trên thực tế, động từ có nhiều loại khác nhau. Chúng được chia nhỏ thành 
những /iểu phạm trà nhằm bảo đảm cách dùng động từ sao cho hợp với số lượng 
tham số. 


Ý tưởng chia nhỏ phạm trù thành những tiểu phạm trù làm mất tính tổng quát 
của quy tắc VP -> V NP. Tiểu phạm trù mang tính cực bộ nghiêm ngặt. Điều 
này dẫn đến vấn để là làm sao có thể mô tả được cái cấu trúc toàn thể của ngữ 
đoạn động từ VP. Một trong những giải pháp là dựa vào loại ngữ pháp cảm ngữ 
cảnh. Người ta xem động từ V như một phần tử không tận cùng và tiếp tục khai 
triển nó: 


268 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


° V—V, 

° V—>V.,NP 

¬ 

«e = V>V,NPPP 
° V— V„ NPNP 


Giải quyết vấn để bằng ngữ pháp cảm ngữ cảnh không phải là phương cách tối 
ưu. Có một sáng kiến khác là khai thác những đặc điểm của tiểu phạm trù: thuộc 
tính của từ. Tốt nữa là dùng ziểu phạm trù phi ngữ cảnh. Ví dụ: 


° VP —> [+V, SUBCAT0I 

° VP —> [+V, SUBCATIJNP 

° VP —> [+V, SUBCAT2| PP 

° VP —> [+V, SUBCAT3] NP PP 
° VP —> [+V, SUBCAT4] ÑP NP 


- _ SUBCAT0 biểu thị động từ bất xuyên tính. 

- _ SUBCATTI biểu thị động từ xuyên tính. 

- _ SUBCAT2 biểu thị động từ đi với ngữ đoạn giới từ AP. 

- _ SUBCATT3 biểu thị động từ xuyên tính đi với ngữ đoạn giới từ AP. 
- - SUBCAT4 biểu thị động từ nhị xuyên với hai hóa trị. 


Một bổ ngữ hợp lý còn tùy thuộc vào sự giới hạn của ngữ nghĩa. Chuẩn tắc ngữ 
nghĩa nói lên sự giới hạn chọn lựa (selectional restriction). 


Một trong những cách giải thích sự giới hạn chọn lựa là làm sáng tổ mối quan hệ 
chủ đề. Mối quan hệ này bao hàm các vế ngữ nghĩa được dùng để mô tả sự hòa 
hợp của các tham số đối với vị rừ. 


Nói đến hành động, người ta có thể tưởng tượng đến những vai trò như: 4c nhân, 
cảm nhân, chủ đề, mục tiêu, thụ nhân, nguôn gốc, vị trí, dụng cụ, ... Đây là 
những vai frò Ø hefa). Vai trò này cho phép thành lập quan hệ “1—> 1” dùng cho 
tham số (giống quan hệ 1-> 1 của hàm số). Vai trò theta tương đương với một 
tham số nằm dưới dạng một rập hợp các quan hệ chủ đề dính chùm thành một. Ví 


1N Ắ« 


dụ, động từ “pu” cần 3 tham số: 


° Một chủ ngữ làm rác nhân. 
° Một bổ ngữ trực tiếp làm chủ đề. 
° Một bổ ngữ gián tiếp làm mục tiêu hay vị trí. 


269 


CHƯƠNG 11 TIỂU PHẠM TRÙ, TỪ VỰNG: - X-GẠCH HẠN CHẾ 


Vai trò cú pháp của từ vựng được xác định qua khung tiểu phạm trù hóa. 


Lý thuyết X-gạch tổng quát có thể đẻ ra câu sai ngữ pháp, cho nên cần hạn chế. 
Cụ thể bằng chuẩn tắc theta: 


° Mỗi tham số phải nhận một và chỉ một vai trò theta. 
° Mỗi vai trò theta phải nhận một và chỉ một tham số. 


Dù vậy vẫn không thể tránh những trường hợp ngoại lệ (tiếng Anh, tiếng Đức) 
như chủ ngữ giả (“it”, “es”), chủ ngữ là một mệnh đề. Vai trò theta được mở rộng 
bằng nguyên tắc chiếu mở rộng: Tất cä các mệnh đề phải có chủ ngữ. Thông tin 
từ vựng phải được mô tả rõ ràng. Ngoài ra, còn có thêm quy tắc lông bổ thể. Quy 
tắc này cho phép lồng các đại danh từ “/”, “es” vào câu để giữ chức năng chủ 
ngữ. 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


Ngôn ngữ Âu châu thiên về cấu trúc chỉ-vị (subject-predicare). Đây là một trong 
những đặc điểm cơ sở được dùng trong lý thuyết cú pháp. Theo cấu trúc này, vị 
từ trong câu lệ thuộc vào chủ ngữ trong câu. Tiếng Việt cũng có cấu trúc này 
nhưng cũng có trường hợp chủ thể không nằm trong câu. 


Vài để nghị cho điểm mở: 


1) Thử tìm thêm những vai trò theta khác mà tiếng Việt có thể có. 

2) Thử ứng dụng khung tiểu phạm trù hóa để thành lập một băng dữ liệu 
chứa vài ví dụ động từ, tính từ,... đặc biệt là các từ “hả”, “đâu”, “à”, 
“nhá”, “kìa”, “đi”, “nhỉ”, .. Thử xác định các trường hợp câu/mệnh 
để/thành tố thường bị tỉnh lược. 


270 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Chương 12 


PHÉP BIẾN HÌNH 


Ý NGHĨA CỦA PHÉP BIẾN HÌNH 


Mỗi câu nói trong thực tế đều có một cấu trúc cú pháp: cấu trúc bề mặt (surƒace 
sfrucfure). Theo Radford (1981:146), có thể giả định rằng bình diện này miêu tả 
cái cấu trúc cú pháp thô thiển nhất của câu. Công việc chúng ta đã và đang gắng 
làm là đưa ra một cú pháp hợp lý nhằm xác định mọi cấu trúc bề mặt chuẩn hình 
của một ngôn ngữ. Cụ thể là dựa vào một tập hợp guy fắc phạm trù (ví dụ: cấu 
trúc ngữ đoạn), zờ vựng và quy tắc lông. Tuy nhiên, không phải là không tổn tại 
những trường hợp mà các loại quy tắc ấy không đủ khả năng giải thích cho hợp 
lý. Điển hình là câu hỏi- wh (wh-question). Muốn giải thích, Chomsky để nghị 
dùng quy fắc biến hình (tranƒormation rule). 


Trước hết, hãy xem vài cách hỏi “wh” (who, what, why, when, which, where, 
how) trong tiếng Anh. 


Ví dụ một người A nói: 

) — Iboughta car. 

Khi nghe vậy, một người B có thể ngạc nhiên, hỏi: 

(2) You bought a car ? 

Cách hỏi này là cách lặp lại cấu trúc câu nói của người A. Loại câu hồi này 
(tạm) gọi là câu hỏi hồi ngôn (echo question). Ñó giống như câu hỏi có/không 
(yes/no question) bởi người A có thể trả lời bằng yes/no. Tương tự, người B cũng 
có thể hỏi: 


4) — You bought a what 2? 


271 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Cũng là một câu hỏi hồi ngôn nhưng người ta sẽ không trả lời bằng yes/no mà là 
*a car” chẳng hạn. 


Đó là trường hợp lặp lại câu xác định. Ngoài ra còn có trường hợp “hổi ngôn” 
trong câu hỏi thực sự: 


(4) — A: Did you buy a house 2 
S)  PB:DidIwhat? 


x ⁄ +2 . À- ^ 41 ^ ` . ⁄ ^ ^ ^ 
Hoặc có thể hỏi hồi ngôn với câu cùng loại, ví dụ câu mệnh lệnh: 


()  A: Don'ttouch my hand. 
(7) — B: Don ttouch your what ? 


Những cách hỏi hồi ngôn vừa nêu rất phổ biến trong tiếng Việt. 


(8) — A: Tôi mới mua cái nhà. 
(9)  B: Anh mới mua cái gì ? 


Ngược với câu hỏi hồi ngôn trong tiếng Anh là câu hỏi phi hồi ngôn (nonecho 
question), điển hình là câu hỏi-wh (s.s. Radford 1981:149). Thử xét câu sau đây: 


(10) Which car will your father put in the garage ? 


Nếu xem: 

° “Which car”, “your ƒather” là ngữ đoạn danh từ NP. 

° “W¡H7” là động từ phụ (trợ động từ) AUX. 

° *Put in the garage” là ngữ đoạn động từ VP, với “puf” là động từ V và “in 


the garage” là ngữ đoạn giới từ PP, 
chiếu theo quy tắc cấu trúc ngữ đoạn: 
(I) S>NP AUXNP VP 
(12) VP->VPP 


(13) PP->PNP 
(14) NP-> DN 


272 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


ta có cây cú pháp: 


NP AUX NP 


7 ` SN 


D NÑ D NÑ 


VP 
7 TƯỜNG, 
V PP 
(15) s- 
P NP 
27 
D N 


Which car wWIl YyOUT father put in the garaøe 


“Pu” nằm ở vị trí V là hợp lý. Song không phải bao giờ cách lổng này cũng 
đúng cho mọi trường hợp. 


Chúng ta còn nhớ ở phần từ vựng, “pu” được tiểu phạm trù hóa như sau: 
(18) pưr: V,+ -NP PP | 
+LOC 
“P„z” cần một bổ ngữ NP và một bổ ngữ PP chỉ vị trí. Ví dụ một câu nói được: 
(19) John put the car In the garage. 
trong khi đó, những trường hợp sau không nói được vì thiếu bổ ngữ: 


(20) *John put the car. 
(21) *John put in the garage. 


Chuỗi từ “John puf in the garage” không nói được vì thiếu bổ ngữ NP, (put cái 
gì). Vậy, có thể suy ra như thế này được không, “Which car will your father put 
in the garage” không nói được vì trong câu cũng xuất hiện một cấu trúc thiếu bổ 


ngữ NP tương tự “your ƒather put in the garage” ? 


Mặt khác, ở một câu nói được: 


273 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


(22) WIII your father go In the garage ? 
ta không cần bổ ngữ NP bởi vì “go” được tiểu phạm trù hóa: 
(23) go:V,+ -PP | 
+LOC 
Tuy nhiên, không phải vì thế mà có thể nói: 
(24)  *Which car wIll your father go 1n the garage ? 
Câu này sai ngữ pháp. 


Nói tóm lại, rõ ràng, những gì ta đã biết trước nay không thể giải thích được 
trường hợp câu hỏi-wh, nếu wh nằm đầu câu (v.d. “which car”). 


Quay về trường hợp câu hỏi hồi ngôn. 


(25) A: My father will put the Mercedes in the garage. 
(26) B: Your father will put which car in the garage ? 


Cấu trúc câu xác định và câu nghi vấn giống nhau: 


5 
NP AUX VP 
D NÑ V NP 


PP 
(27) °%. 
D N P NP 
277$ 
D N 


Your father  will put which car im the garaøe 


274 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Nếu “which car” nằm sau động từ, thì không có vấn để. Còn không, để giải thích 
câu “Which car will your ƒather puf in the garage” trong cách hành ngôn ngoài 
đời, ta phải dùng đến quy tắc chuyển vƒ-wh (wh-movemen£), nghĩa là chuyển vị 
trí “wh” (“which car”). 


(28) NG ốm 


chuyển vị WH 
which car will your father puf ---------- in the gøarase 
VỊ trí “- - - ----- “ là chỗ của “which car” lúc chưa bị chuyển vị. Song song đó 


động từ phụ “w/!” cũng bị chuyển vị. 


Qua phân tích, người ta có thể tiền giả định: có đến hai bình diện cấu trúc cú 
pháp: Một là cấu trúc bể mặt liên quan, hai là thêm một bình diện cấu trúc trừu 
tượng (Chomsky gọi là cấu trúc sâu (deep structre) (D-Structure, Base 
Sfructure, Underlying Structure)). Ngay trường hợp này, Underlying Struct†ure có 
liên quan đến cấu trúc bể mặt trong quá trình dùng quy tắc biến hình (cụ thể: 
chuyển vị-wh ). 


Đó là ý nghĩa của phép biến hình. Tiếp theo, thử xem lại các quy tắc X-gạch 
(Carmie 2000). 


Lý thuyết X-gạch nguyên thủy đã dựa trên nền tảng ngữ pháp tiếng Anh. Các 
quy tắc ngữ pháp tiếng Anh có thể được tóm gọn bằng 3 quy tắc chính: 


(29) Quy tắc biệt định ngữ: X' -> (YP) X' 
(30) Quy tắc phụ ngữ: X' —> X' ŒứP) | (ZP) X' 
(31) Quy tắc bổ ngữ: X`> X(WP) 


Vì lý do, các quy tắc trên hoặc không giải thích được cấu trúc các ngôn ngữ 
khác, hoặc chỉ từng phần, chúng đã được tổng quát hóa: 


(32) Quy tắc biệt định ngữ: X' -> X' (YP)l(YP)X' 


(33) Quy tắc phụ ngữ: X' —> X' (7P) lI(ZP) X' 
(34) Quy tắc bổ ngữ: X'> X(WP) I(WP)X 


275 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Mặc dù đã giải quyết xong khúc mắc này nhưng vẫn chưa hết vấn để. Chính 
tiếng Anh cũng có những cấu trúc không thỏa các quy tắc tổng quát vừa nêu, 
điển hình là trường hợp mệnh đề phụ và câu có thì: 


(35) Mệnh đềphụ: S” -> (C)S 
(36) Câu có thì: S—› NP(T) VP 


Để giải thích các trường hợp trên, giới ngôn ngữ tạo sinh đã đưa ra thêm 2 loại 
ngữ đoạn mới: ng đoạn tác tử bổ ngữ hóa (complementizer phrase) CP và 


ngữ đoạn thì (tense phrase) TP. Thế S” bằng CP, được: 


(37) Ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa: CP> C' 


Œ*>(C)S 
Thế S bằng TP, ta được: 
(38) Ngữ đoạn thì: TP NPT' 
TộTVP 


Cuối cùng, cách giải thích ấy cũng dựa vào tính chuyển vị. Một ví dụ: 


CP 
“... 
C 
TưNN wifi 
C; S 


(39) N 


Ậ — T1 
\Ñ__NP TT }VP 

@Ø Theïr father had died 

@Ø DerVater  ¡ist gestorben 





Ngôn ngữ trùng trùng điệp điệp. Chúng ta thừa biết, không phải ngôn ngữ nào 
cũng giống tiếng Anh, kể cả các trong nội bộ ngôn ngữ Tây phương (Pháp, Ý, 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, ...). Tuy nhiều ngôn ngữ Âu châu có dạng căn bản 
Subject-Verb-Object (SVO), song không phải bao giờ cũng tuyệt đối thế. Tiếng 
Đức là một ví dụ: 


276 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(40) Sie mag Rosen  sehr gern. 
Subect verÐb  Object (ad) 
Côta thích hoahổng lắm 


(41) Rosen mag  sie sehr gern. 
Object verb Subject (ad) 
Hoahồng thích cô ta lắm 


(Câu này có cấu trúc Ojecr-Verb-Subject (OVS) ) 


Các ngôn ngữ Á châu như tiếng Trung Hoa, Nhật, ... lại càng không giống tiếng 
Âu châu. 


Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: 


(42) [Can] [kitab-i] [oku-dul]. 
Subject Object yerb 
(Can (đã) đọc cuốn sách) 


Tiếng Nhật: 


(43) [Phong-ga] [Hung-o] [mita]. 
Subject Object verb 
(Phong (đã) thấy Hùng) 


Cấu trúc với thứ tự SVO không dùng được cho những ngôn ngữ kể trên. Ngay 
tiếng Pháp mặc dù mang cấu trúc SVO nhưng không phải là không có vấn đề: 


(44) Je mange souyenft des  pommes. 

Œ) (eat) (often) (of. the) (apples) 
(45) Ioften eat apples. 
(46) Tôi hay ăn táo. 
Ngay ví dụ này, ta thấy trạng từ “souven” của tiếng Pháp nằm giữa động từ 
“mange” (ăn) và “pommes” (táo), trong khi đó tiếng Anh không phải vậy và 
tiếng Việt cũng không. 


Nói ngắn gọn, cấu trúc từng ngôn ngữ có thể giống mà cũng có thể khác nhau. 
Điển hình là hình thức câu hỏi của tiếng Việt giống như câu hỏi hồi ngôn của 
tiếng Anh song những từ nghi vấn “wh” của tiếng Việt không bị chuyển vị như 
câu hỏi-wh của tiếng Anh. 


277 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Sự biến hình từ cấu trúc sâu sang cấu trúc bể mặt được giới ngôn ngữ tạo sinh 
giải thích qua mô hình dưới đây: 


Phần tính 





Từ vựng Quy tắc X-gạch 
(vai trò thefa) (X-bar rules) 














Cấu trúc D 


(D-structure) 
(bị chuẩn tắc theta hạn chế) 


ị 














Quy tắc biến hình 
(transformation rules) 


ị 


Cấu trúc S 
(S-Structure) 
(bị nguyên tắc chiếu mở rộng EPP 
hạn chế) 


























Phần từ vựng và phần quy tắc X-gạch được coi như phần cơ bản. Hai phần này 
giữ nhiệm vụ tạo sinh cây cú pháp. Kết quả đầu tiên là cấu frúc D (D- 
structure) hoặc cấu trúc sâu (deep structfure). Theo Chomsky, cấu trúc này 
miêu tả ngữ nghĩa nguyên thủy và có giá trị chung cho mọi ngôn ngữ. Sự kiện 
mỗi ngôn ngữ có cách nói khác nhau có thể giải thích được bằng quy tắc biến 
hình. Dựa vào quy tắc biến hình, thứ tự của từ trong cấu trúc D sẽ được chuyển 
vị sao cho thích hợp với ngữ pháp của ngôn ngữ ấy trong thực tế. Kết quả này là 
cấu trúc Š (S-structure), cấu trúc bề mặt (surface sfructure) sau khi đã được 
gạn lọc bằng nguyên tắc chiếu mở rộng EPP. 


Đó là nguyên tắc, sau đây chúng ta đi sâu vào quy tắc biến hình. 
Quy tắc biến hình có hai loại: guy ắc chuyển vị movemenf rules) và quy tắc 


lông (ñnsertion rules). Quy tắc chuyển vị có nhiệm vụ chuyển vị trí từ trong câu. 


278 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Quy tắc lông thêm những từ mới vào câu. Xin lưu ý, quy tắc lồng ở đây không 
hoàn toàn đồng nghĩa với quy tắc lồng ở chương trước (sẽ được giải thích sau). 


Trước nhất, hãy xem một loại quy tắc chuyển vị tạm gọi là chuyển vị đầu tới 
đầu (head-to-head movemen£). 

CHUYỀN VỊ ĐẦU TỚI ĐẦU 

Ý nghĩa của loại quy tắc biến hình này là chuyển vị trí của đầu ngữ đoạn này 
sang vị trí của đầu ngữ đoạn khác. Có hai trường hợp: chuyển vị động từ và 
chuyển vị thì. 

1. Chuyển vị động từ V (V —>T) 

Dùng lại ví dụ câu tiếng Pháp bên trên: 


(48) le mange souyenmr des  pommes. 
(Œ) (eat) (often) (ofthe) (apples) 


Giới ngôn ngữ học Tây phương cho đây là hiện tượng một ph ngữ xuất hiện 
giữa đầu ngữ đoạn động từ VP và bổ ngữ. “Mange” là động từ, “des pomưnes” là 
bổ ngữ, đứng giữa đó là phụ ngữ “souyen”. Trường hợp này khác trường hợp 
phụ nghĩa bên trái động từ trong tiếng Anh, ví dụ “offen”: 


(49) Lo/fïien eat apples. 


ĐĂNG ”» (2 


Người Việt cũng có thể nói tương tự: “ôi hay ăn táo”, “cô ta hay ăn táo”, “nó 
hay ăn táo”, v.V.. 


Theo nguyên tắc X-gạch, câu trên có cây cú pháp: 


279 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


CP 
C 
_ _ mm 
C TP 
 ... 
NP T” 
(50) ` T ì VP 
V' 
6277) Ty 
AvdP V' 
L2 
V NP 
Ø 1 often at apples 


Hãy để ý, cấu trúc này có một đầu ngữ đoạn T đứng giữa NP và trạng từ (often). 
Nút T là chỗ dành riêng cho động từ phụ, nhưng ở đây không dùng tới. Bảng bên 
dưới cho thấy từng vị trí từ trong trường hợp không dùng động từ phụ và trường 
hợp dùng đến: 





























] 2 2 4 5 
I often cat apples 

Je mange Souvent đes pommes 
I have often eaten apples 

Je aI SOuvent mangếé des pommes 





Muốn cây cú pháp trên cũng dùng được cho tiếng Pháp, bắt buộc phải thành lập 
một quy tắc mới. Quy tắc này có công dụng chuyển động từ “znge” ra khỏi 
ngữ đoạn VP và đưa nó vào vị trí T. Đó là ý nghĩa của quy tắc biến hình ƒ-—› 7 
(tức yerb raising, tạm gọi là lên cấp động ft). Định nghĩa: 


Quy tắc lên cấp động từ (verb raisíng) V —> T' là quy tắc đưa đầu động 
từ V lên đâu thì T. 


280 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Cấu trúc D của câu “Je mange souvent des pommes” có hình dạng: 


CP 
C 
E1 .ườn 
C TP 
_ mm 
NP T 
ELT ) VP 
(51) n 
v2 ri nu 
AvdP V' 
S2 NA 
V NP 
Ø Je souvent manse des pommes 


Chuyển vị động từ “znge” lên vị trí T, cấu trúc D sẽ đổi thành cấu trúc S: 


CP 
C 
San kh 
& TP 
c2 TẠM 
NP h 
AHì ì VP 
(52) 4à | 
V' 
ah 
AvdP V' 
ST ng 

V NP 





souvent “mange) des pommes 


bà 


281 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Cần để ý, cấu trúc D không phải là câu đúng ngữ pháp của tiếng Pháp mà là của 
tiếng Anh (hoặc tiếng Việt). Nó phái sinh ra cấu trúc S đúng với câu tiếng Pháp 
trong thực tế: 


(53) Je mange; souvent t¡ des pommes. 
Trong cấu trúc trên, t¡ được coi như một đấu vết (irace) nằm ở vị trí động từ của 
cấu trúc D. Cả tiếng Anh cũng cần yếu tố này khi muốn giải thích hình vị động 


từ ở ngôi ba số ít. Điển hình là trường hợp thêm s sau động từ: 


(4) She øƒï?en eats apples. 





CP 
G 
n1 cớ 
C TP 
s 
(55 NP T” 
2725 ng 
T VP 
-§ l4 
Pa. 
AvdP V' 
cn T EA 
V NP 
Øø sShe often  eat apples 






Ngay đây, ta cần một động tác chuyển vị từ trên xuống dưới: 7~—> V. Tạm gọi là 
hình thức xuốïnng cấp động từ (verb lowering). 


Đó là trường hợp câu xác định, kế tiếp, thử xem trường hợp câu phủ định. 


Lập bảng giống như trên, ta có: 


282 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 





























] 2 2 4 »Đ 
I do not eat apples 

Je ne-mange DAS des pommes 
I have not eaten apples 

Je nai pas mangếé des pommes 





Trước hết, tạm thời đừng để ý đến hình vị “ze” trong tiếng Pháp mà hãy tập 
trung vào những vị trí phủ định “pøs”, “nor”. Ta thấy trường hợp này na ná như 
câu có trạng từ. Tất cả các động từ phụ của tiếng Anh và tiếng Pháp đều đứng 
trước vị trí phủ định. Hãy quan sát sự chuyển vị xung quanh động từ trong cây cú 


pháp dưới đây. 


Giả sử “no” là đầu ngữ đoạn của một phép chiếu đặc biệt, tạm gọi là phép 
chiếu phủ định (negation projection), ký hiệu là NegP (Pollock 1989). Phép 
chiếu này làm bổ ngữ cho ngữ đoạn thì TP và chi phối ngữ đoạn động từ VP. 


CP 
C 
LÊ NNG 
C TP 
HN, 
NP T 
"1à 
1: NegP 
(56) lề 
Neg' 
lun 
Neg VP 
V' 
SN” 
V NP 
Ø_ Je paS tị des pommes 


283 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Mũi tên trong cây chỉ hướng chuyển vị động từ xoay quanh “pzs”. Bằng cách 
này, người ta có thể giải thích được nhiều ngôn ngữ, thế nhưng không phải là tất 
cả. Xem thêm một ngôn ngữ khác, chẳng hạn tiếng Đức: 


(S7) S1 lôt die Äpfel. 
(She) (eats) (apples) 
She eats apples. 
Cô ta ăn táo. 


Trong trường hợp câu chỉ có động từ chính, cấu trúc câu tiếng Đức sẽ giống 
tiếng Anh (hoặc tiếng Việt ngay ví dụ này). “J” xuất phát từ động từ nguyên 
mẫu “essen”, được chia cho đại danh từ nhân vật ngôi 3 số ít. “Essen” là một 
động từ bất quy tắc. Nếu trong câu có động từ phụ, động từ chính sẽ không nằm 
sau động từ phụ mà nằm ở cuối câu. Ví dụ ngay nay: động từ phụ = “hz/”, động 
từ chính = “gegessen”. 


(58) Sie hat die Äpfel gegessen. 
(She) (has) (apples) (eaten) 


She has eaten apples. 


Cấu trúc này khác tiếng Anh hoặc tiếng Việt: 


CP 
Œ? 
Z2 
C TP 
27x 
NP T” 
SN 
T VP 
(59) tra 
X' 
` 
NP V 
Ø Sie hat die Äpfl  gegessen 


284 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Ở một loại thì quá khứ như trên, T không cần sự trợ giúp của động từ chính, 
nhưng ở trường hợp khác, chẳng hạn ở thì hiện tại, thì lại cần. Trường hợp này có 
thể giải thích được nhờ thao tác chuyển vị: 


CP 


| 
C 
ch 


C TP 


(60) NP 1 





Ø Si die Äpfel 


Tóm lại, chuyển vị động từ là hình thức chuyển vị trí động từ đối với vị trí của 
thì T. Có lúc chuyển lên bằng quy tắc lên cấp động từ: V —> T, có lúc chuyển 
xuống bằng quy tắc xuống cấp động từ T —> V. 


2. _ Chuyển vị thì T (T —› C) 

Ở chương trước, chúng ta đã biết qua loại câu hỏi có/không (yes⁄no question) của 
những ngôn ngữ chứa cấu trúc nghịch đảo chủ ngữ/động từ phụ (subject/qux 
inversion)` (tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp). Ví dụ: 

Câu xác định: 


(61) The sons looked for the treasure. 
(62)  Therr father had died. 





Thuật ngữ subjecf⁄aux inversion, theo ý chúng tôi, có vẻ hơi hạn hẹp. Dùng s„j/ecfverb 
ñnyersion có lẽ tổng quát hơn. Bởi vì trong tiếng Đức, có những trường hợp nghịch đảo mà không 
nhất thiết phải là động từ phụ. 


285 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


(63)  Die Kinder wollte die Erbe. 
(64) Der Vater Ist gestorben. 


Câu hỏi: 


(65)_ Did the sons look for the treasure ? 
(66) Had therr father died 2 

(67)  Wollten die Kinder die Erbe 2? 

(68) Ist der Vater gestorben 2? 


Muốn biến câu trả lời trở thành câu hỏi, những ngôn ngữ nghịch đảo hoặc phải 
thêm động từ phụ ở đầu câu (trường hợp tiếng Anh) hoặc cũng có thể chuyển vị 
động từ chính lên đầu câu (trường hợp tiếng Đức). Đây là cách chuyến vị thì T 
(T moyemen£) tới đầu một tác tử bổ ngữ hóa C: 7—> Œ 


Cây cú pháp câu xác định: 


CP 
C 
Là 2/7 1E, 
(69) C S 
—_ 
NP T VP 


@Ø Theïr father had died 
@Ø DerVater ¡ist gestorben 


Cây cú pháp câu hỏi yes/no (Ja/nein): 


CP 
giờ?” VỜNG 
C 
(0) | . ` 0b) 
NP :(Œ) ] VP 





Had therr father died 
lst der Vater øestorben 
286 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Bằng cách chuyển vị động từ phụ “had”, “is?” từ vị trí T lên vị trí C, câu xác 
định biến thành câu hỏi. Việc giải thích cấu trúc câu hỏi tương đối dễ dàng. 
Trong câu trúc câu hỏi, vị trí T trống. Điều này chấp nhận được, bởi T là một lựa 
chọn, không bắt buộc phải có. 


Không giống như tiếng Việt, tiếng Ba Lan, Irish, ... khi lập câu hỏi, người ta chỉ 
cần thêm một từ đặc biệt như “chưa”, “phải không”, “Czy”, “An”, V.V., tiếng 
Anh, tiếng Đức cần gắn thêm tính chất câu hỏi [+Q]” vào vị trí tác tử bổ ngữ hóa 
C. Trong trường hợp câu xác định, C có trị zero, tức một tác tử bổ ngữ hóa trống 
€-o. Ví dụ: 


(71) The sons looked for the treasure but had therr father died 2 


CP 
CP CP 
Gà 2t Sa / but GP SANG 
C C 
C S ÓC j S 
| 2| 2N? 
Øto — Ø toi — ` 

NP (T) VP NP TT : VP 
the sons  looked for the treasure their father had died 


Cùng một cấu trúc C° —> C §, tác tử bổ ngữ hóa C vừa mang tính chất của một 
câu xác định [-Q], vừa mang tính chất của một câu hỏi [+Ql. Ở phần bên trái của 
cây, C có trị trống Ø¡-o¡, trong khi đó phần bên phải chứa C có trị trống Ø;o). 
Nếu chuyển vị “hađ” vào vị trí C, mệnh đề “heir ƒather had died” sẽ trở thành 
câu hỏi: “had their ƒather died ?”. 


Tựu trung, những ngôn ngữ có cấu trúc nghịch đảo chủ ngữ/động từ phụ đều cần 
quy tắc chuyển vị đầu tới đầu. Ngay trường hợp này, ta có phép chuyển vị từ đầu 
T tới đầu C (7 -> C). Cần lưu ý, đối với câu hỏi, trong tiếng Anh, chỉ có động từ 
phụ mới chiếm chỗ đầu ngữ đoạn T. Động từ chính không được. Nói cách khác 
là chỉ có động từ phụ mới áp dụng được quy tắc chuyển vị T —> C, trong khi đó, 





? Q viết tắt của Question. +Q có nghĩa có tính chất câu hỏi, ngược lại là -Q. 


287 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


ví dụ như tiếng Đức, động từ chính lại cần quy tắc chuyển vị T —> C. Khi đặt câu 
hỏi, nếu trong câu không có động từ phụ, động từ chính phải được chuyển lên 
đầu câu: 


Câu xác định: 


(72) Sieessendie ÄpẨI. (tiếng Đức) 
(73) They eat the apples. (tiếng Anh) 


(74) Họ ăn táo. 


Câu hỏi: 
(75)  Essen sie die Äpfel ? (tiếng Đức) 
(76) * Ear they the apples ? (tiếng Anh) 


(7) Họ ăn táo à ? 


Động từ chính “essen” (ăn) của tiếng Đức trong câu xác định được đảo nghịch để 
biến thành câu hỏi. Tiếng Anh không nói được mà phải cần động từ phụ “đo”. 
Để thực hiện phép biến hình, tiếng Đức phải chuyển vị hai lần. Trước nhất 
chuyển dấu vết í; vào vị trí T (tức V —> T) và sau đó vào vị trí C (tức T —> €) : 


(78) sàn 
ì V' 
NP 


i 


die Äpfel 


. NP 
M 
Essen Sie =Í 


288 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


QUY TẮC LỒNG 


Hình thức biến hình “chuyển vị đầu tới đầu” có thể giải thích nhiều ngôn ngữ. 
Ngoài hình thức này còn có quy tắc lông (insertion rules). Xin lưu ý, quy tắc lỗng 
ở đây khác với quy tắc lồng bình thường. Ý nghĩa quy tắc lồng bình thường là 
lồng từng từ cho đúng vị trí nút tận cùng (terminal node) trong cây cú pháp. Quy 
tắc lồng ở đây có nghĩa là lồng thêm một phần tử “từ”, ví dụ phần tử động từ phụ 
“do” trong câu hồi tiếng Anh. 


Ở thể xác định, động từ “đo” là một động từ chính (main verb) bình thường: 


(79) The boy does the homework. (tiếng Anh) 
(50) Der Junge macht die Hausaufgabe. (tiếng Đức) 


(81) Thằng bé làm bài tập nhà. 


Khi hỏi, người Đức sẽ đặt động từ “machf” (“làm”) (nguyên mẫu: “machen”) 
đầu câu; tiếng Anh không được: 


(52)  Macht der Junge die Hausaufgabe 2? (tiếng Đức) 
(83) * Does the boy the homework ? (tiếng Anh) 


Câu hỏi tiếng Anh cần lồng thêm động từ phụ “đo” (“đo” chia thành “đoes” cho 
nhân vật ngôi ba, số ít “the boy”): 


(84) Does the boy do the homework ? (tiếng Anh) 


Giống trường hợp dùng động từ phụ “hzve” cho thì quá khứ, trong câu “Had their 
ƒather đied ? ” bên trên, động từ “do” được coi như một hư từ (dummy word) hao 
hao như “haye” và được lồng vào vị trí C: 


(85) & ) S 


NP (T) VP 


Had therr father died 
Does the boy do the homework 


289 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Nếu không xét đến hình vị động từ, thì chuỗi từ /?he boy do the homework] trong 
cây cú pháp tương đương với câu xác định trong tiếng Việt “Thằng bé làm bài 
tập nhà”. So với câu hỏi tiếng Anh “Does the boy do the homework”, có lẽ câu 
hỏi sau đây của tiếng Việt: 


(86) Có phải thằng bé làm bài tập nhà không 2 


À +.“ Z⁄, ^ ^ &_ ⁄ 2s z « ”» z z ` ^ . 
gần giống nhất. Ở đây, “có phải” na ná như “đoes”. Chỉ có khác là trong câu hỏi 
trên của tiếng Việt còn có thêm “không” ở cuối câu. Ngoài ra, tiếng Việt còn có 
nhiều cách hỏi khác nhau: 


(87) Thằng bé có làm bài tập nhà không ? 
(88) Thằng bé có làm bài tập nhà hay không ? 
(89) Thằng bé làm bài tập nhà phải không 9 
(90) Thằng bé làm bài tập nhà, chứ gì ? 

(91) Thằng bé làm bài tập nhà à ? 

(92) Thằng bé làm bài tập nhà ư ? 

(93) Thằng bé làm bài tập nhà há ? 

(94) Thằng bé làm bài tập nhà hở ? 


vị MNY, 
Sơ lược về quy tắc lồng là vậy. Nay chúng ta sẽ xem tiếp một loại biến hình 
khác: chuyển vị NP (NP movemen£). 

CHUYỂN VỊ NP 


Chuyển vị NP là một loại chuyển đổi vị trí của ngữ đoạn danh từ NP và biệt định 
ngữ CP (hãy xem như NP cho gọn). 


Không giống như loại chuyển vị đầu tới đầu, chuyển vị NÑP không nhằm mục 
đích chuyển đổi thứ tự của từ sao cho thích hợp với các quy tắc cấu trúc ngữ 
đoạn mà là nhằm giải quyết trường hợp một ngữ đoạn danh từ NP nằm ở vị trí 
không thích hợp đối với vai trò theta, nghĩa là một ngữ đoạn danh từ NP không 
thỏa chủ đề (theme). Thử xem một ví dụ với động từ “sizg” của tiếng Anh. 


Động từ “size” cần một tham số bắt buộc, đó là tác nhân (actor, agent), tức 
người gây ra hành động “sing” (hát). 


290 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(95) Mary sings. 
(96) Mary sings a song. 


Vai trò tác nhân phải nằm trong mệnh để chứa “sizg” (nằm ngoài là sai ngữ 
pháp): 


(97)  * Iwant Mary [that sings]. 


Nguyên tắc vai trò theta hạn chế nói rằng, một tham số nhận một vai trò theta từ 
vị từ (predicare) bắt buộc phải có tính cục bộ đối với vị từ, nghĩa là phải nằm gần 
vị từ đó. Nói rõ hơn: 


Điều kiện về tính cục bộ (locality condition) đối với vai trò theta: Vai 
trò theta phải được đặt trong cùng một mệnh đề như vị từ. 


Ví dụ một câu đúng ngữ pháp tiếng Anh: 
(98) I want [that Mary sings]. 

Một câu khác: 

(99) Mary 1s likely [to sing]. 


Câu này nói được. Mary là tác nhân của “si:g” nhưng lại nằm trong mệnh để 
chính thay vì phải nằm trong mệnh để //o sing7 cho gần vị từ. So sánh cấu trúc 
trên với hai cấu trúc: 


(100) It is likely [that Mary sings]. 
(101) [That Mary sings] 1s likely. 


ta thấy, mệnh để (¡hat Mary sings] là một biểu đề (proposition) (tạm dịch) diễn 
tả sự việc Mary gây ra hành động. Trường hợp này khác với trường hợp “Mary ¡s 
likely”, ở đó, “Mary” không nhận bất cứ vai trò theta nào của “¡s /kely”. Trường 
hợp này không thỏa điều kiện tính cục bộ đối với vai trò theta vừa nói. Do đó 
công việc phải làm trước khi biến hình cấu trúc ngữ pháp là phải xác định vai trò 
theta. Cấu trúc D của câu “Mary is likely [to sing]” trông giống cây cú pháp dưới 
đây: 


291 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 





CP 
C° 
v22 
C TP 
ai 
T” 
Ư  ớn 
T VP 
| 
V' 
 W ) CP 
0 biểu để C' 
(102) 
Ø Ø Mary to sing 


Sau khi đã lập xong một ngữ đoạn danh từ NP ngay vị trí chủ ngữ của mệnh để 
lồng (đang giữ vai trò tác nhân), công việc kế tiếp là đưa nó về dạng cấu trúc bể 
mặt. Để thực hiện việc này, cần có một phép biến hình có khả năng chuyển VỊ 
ngữ đoạn danh từ NP (Mary) lên bình diện biệ: định ngữ của mệnh để chính. 
Phép biến hình này là phép chuyển vị NP (NP movememr). Đây là hình thức 
chuyển vị lên cấp NP, tức NP sẽ được chuyển từ vị trí thấp lên vị trí cao hơn. 
Nhãn / trong cấu trúc D là dấu vết để lại: 


292 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 





CP 
C 
` na 
C TP 
_ _ mm 
NP T 
(27 tANGG, 
T VP 
| 
V' 
va 
M CP 
| 
(103) chuyển vị NP Œ 
Ø Mary Ø {O sing 


Hình thức chuyển vị NP một câu tiếng Anh khá rắc rối. Câu “Mary ¡s likely to 
sing” không thể dịch sát nghĩa qua tiếng Việt: 


(104) * Mary thì dường như [để hát]. 

Cùng một ngữ nghĩa, người Việt có thể nói đại khái: 

(105) Dường như Mary muốn hát. 

Nguyên câu là cả một mệnh để và “đường như” đóng vai trạng từ. Đơn giản là 


vậy chứ không cần kiểu lông bổ thể “¡” như “# ¡s likely [that Mary sings]” hoặc 
[để hát] gì cả. 


293 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Chuyển vị NP là một hình thức làm rõ vai trò theta (tác nhân, thụ nhân, ...) trong 
một câu tưởng chừng sai ngữ pháp. Ở nhiều ngôn ngữ, người ta thường dùng 
cách (case) để phân biệt vai trò theta: 


se Danh cách (nominafive) đóng vai chủ ngữ. 
e _ Đới cách (accusatfive) đóng vai bổ ngữ trực tiếp. 
s _ 7ặng cách (dative) đóng vai bổ ngữ gián tiếp. 


Hình vị từ có thể diễn tả cách. Cách mô tả mối quan hệ ngữ pháp của các đối 
tượng đang giữ từng vai trò trong câu. Chẳng hạn trong tiếng Nhật, người ta đánh 
dấu “-gz” cho danh cách, “-ø” cho đối cách, “-ni” cho tặng cách: 


(106) Hanakata-ga ronbun-o  kai-ta. 
(Hanakata) (để tài) (đã viết) 
(danh cách) (đối cách) 

(107) Hanakata-ga heya-ni haitte-kita. 
(Hanakata) (phòng) (đã đi vào) 
(danh cách) (tặng cách) 


Cách trong tiếng Anh không được đánh dấu như trong tiếng Nhật mà chỉ ở dạng 
đại danh từ (không kể câu hỏi): 


se - Danh cách:I, you, he, she, it, we, you, they 
e _ Đới cách:me, you, him, her, it, us, you, them 


Tiếng Đức tương tự: 


e - Danh cách:¡ch, du, er, sie, es, wir, Ihr, sie 
e - Đới cách:mich, dich, ihn, sie, es, uns, euch, sie 


Tiếng Đức còn có thêm: 

e _ Tặng cách: mir, dir, ihm, Ihr, ihm, uns, euch, ihnen 

Cách của tiếng Đức không những chỉ được biểu thị xuyên qua đại danh từ mà 
còn qua mạo từ, danh từ, tính từ, sở hữu từ, giới từ, ... rất phức tạp. Tiếng Đức là 


một ngôn ngữ giàu hình vị. Trái lại, có ngôn ngữ nghèo hình vị, tiếng Anh chẳng 
hạn. Tất nhiên cũng có ngôn ngữ không có hình vị. 


294 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Không đặt nặng về hình vị, các nhà ngôn ngữ để ý đến cách trừu tượng 
(absfracf case) của những ngữ đoạn danh từ NP. Theo Chomsky (1981), một ngữ 
đoạn danh từ NP có thể mang tính chất của một trong những cách trừu tượng sau 
đây: 


e - Danh cách (nominative, viết tắt NOM ): Cách này diễn tả một biệt định ngữ 
của thì 7 hữu hạn (finite T). 

e_ Đối cách (accusative, viết tắt ACC): Cách này là chị em của một động từ 
xuyên tính. 

e _ Tặng cách (dative, viết tắt DAT): Cách này gắn với một giới từ. 


Việc đầu tiên phải làm trước khi chuyển vị một ngữ đoạn danh từ NP là lọc lựa 
cách. Nguyên tắc: 


Lọc cách (Case EFfifer): Tất cả ngữ đoạn danh từ NP đều phải được ghi 
chú bằng một dấu hiệu chỉ cách (case). Còn không, không thể phái sinh. 


Một ví dụ tiếng Anh: 


(108) She 


feminine 
3” person 
singular 
nominafive 


Ma trận trên chứa các tính chất của “she”. Đặc biệt, “she” là một đại danh từ chỉ 
được dùng cho danh cách. Nguyên tắc lọc cách chỉ cho phép một danh cách đi 
với một động từ ở dạng danh cách tương ứng, ví dụ “¿s”. Ngoài ra, như đã biết, 
danh cách diễn tả một biệt định ngữ của thì 7 hữu hạn (finie T), và lọc cách có 
nhiệm vụ kiểm tra đặc tính này. Ví dụ trong cây cú pháp dưới đây, “she” và “is” 
được ghi chú bằng dấu hiệu [NOM] (nominative): 


TP 
đệ 
NP T 
(109) THỌ xô 
[NOMI , 
kiểm trá | 
He ¡s 


295 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Trường hợp đối cách tương tự: 


(110) Him 


masculine 
3 person 
singular 

accusative 


(111) Mary loves him. 
[ACC] LACC] 


VP 
kiểm tra | 


 = 
M NP 


[ACC] [ACC] 


| T 


loves him 


Cây cú pháp cho thấy đối cách tổn tại trong trường hợp một ngữ đoạn danh từ 
NP đóng vai chị em của động từ V. “H7” là chị em của “loves”. 


Xem lại các câu ví dụ của tiếng Anh chứa mệnh đề với thì T hữu hạn: 


(112) It is likely [that Mary sings]. 
(113) [That Mary sings] 1s likely. 


ta thấy các ngữ đoạn danh từ NP đều là danh cách và là biệt định ngữ, trong khi 
đó, thì phi hạn T (non-finite T), nghĩa là chứa “to”, như: 


(114) * Itis likely Mary to sing. 
(115) * Mary to sing 1s likely. 


không chứa tính danh cách [NOM]. Nguyên tắc lọc cách bị tổn thương là sự cắt 
nghĩa, tại sao câu không nói được. Nhưng câu dưới đây lại nói được: 


(116) Mary 1s likely to sing. 


296 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Trong câu này, mệnh đề chính chứa T hữu hạn. Ngữ đoạn danh từ NP “Ä⁄ary” sẽ 
được chuyển tới vị trí biệt định ngữ để nhận vai trò danh cách: 





TP 
` 
Danhcách —> NP T 
[NOM| 
T VP 
[NOM] L 
Sa 2 ng 
V CP 
q17) b 
chuyển vị NP A27 
TP 
ph{ cách (non-Case) ft ị 
T ¬. 
V' 
| 
V 
| 
Mary 1s Ø fO sing 


Quan sát kỹ, ta sẽ thấy, từ một vị trí không có cách (phi cách), một ngữ đoạn 
danh từ NP có thể được chuyển vị lên vị trí có cách. Mặc dù vị trí ấy không có 
cách nhưng vẫn chứa vai trò theta. 


Ngoài trường hợp câu chủ động (active) vừa nêu, cả trường hợp câu bị động 
(passive) cũng giải thích được (có thể xem chi tiết ở phần Generalization của 
Burzio (1986)). Ngoài ra cũng cần lưu ý, cách nhận xét như trên về tặng cách chỉ 
tương đối đúng. Không như tiếng Anh, tặng cách trong tiếng Đức không bắt buộc 
phải đi với giới từ. 


Câu có tặng cách đi sau giới từ: 
(118) Ich habe das Buch von Dr bekommen. 


(Tôi) (đã) (cuốn sách) (từ/của) (anh) ((đã) nhận) 
[ACC] [prepl_ [DAT] 


297 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 
Câu có tặng cách không có giới từ: 


(119) Gib  mir das Buch. 
(đưa) (tôi) (cuốn sách) 
[DAT] 


VỊ trí cách trừu tượng của tiếng Anh thường theo thứ tự từ trái sang phải: danh 
cách + đối cách. Tiếng Đức, tiếng Việt tương tự, song cũng có trường hợp đảo 
nghịch: đối cách + danh cách. 


(120) Ich lese das Buch. 
(Tôi) (đọc) (cuốn sách) 
[NOMỊI [ACC] 


(121) Tôi đọc cuốn sách. 
[NOMI [ACC] 


Cùng nội dung ấy, người Đức có thể nói: 


(122) Dieses Buch habe ich schon gelesen. 
(cuốn sách này) (đã) (tôi (rồi) ((đã)đọc) 
[ACC] [NOM] 


Người Việt cũng thường hay nói: 


(123) Cuốn sáchnày tôi đã đọc tổi. 
[ACC] [NOMI 


Ở cách nói trên, “cuốn sách này”được hiểu là đang đóng vai chủ để. Thử so 
sánh hai câu tiếng Anh và tiếng Việt: 


(124) Iread the book. 
(125) Tôi đọc cuốn sách. 


“The book” và “cuốn sách” là cái đang được nói đến, tức chủ đề (theme). Nếu 
như người Việt nói “Tôi đọc cuốn sách”, thì đây là một cách diễn tả rất bình 
thường, nghĩa là một nhân vật đang làm gì đó. Cách lập câu này không khác với 
các ngôn ngữ khác. Song khi nói “Cuốn sách này, tôi đã đọc rồi” thì có nghĩa 
chủ để “cuốn sách này” đi trước rồi sẽ được diễn giải, bổ sung sau, ví dụ: 


298 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


tôi mua ở ngoài chợ. 
Mộc ở . tôi đã đọc rồi. 
Cuốn sách này ki hon „ 
(126) tôi thấy không hay lắm. 
anh đừng nên đọc. 


Chủ đề ID - Diễn giải 


Cấu trúc đề diễn (chủ đề — diễn giải, theme — rheme”) là một cấu trúc ngôn ngữ 
mà người Việt thường dùng. 


Cách nói với thành tố được đặt phía trước cũng thường thấy trong tiếng Đức. Đó 
cũng là một hình thức nhấn mạnh: 


(127) Von ihm — wIl ¡ch nicht mehr hören. 
(từ) (hắn) (muốn) (tôi) (không) (nữa) (nghe) 


Hiểu theo tiếng Việt đại để là “ôi không muốn nghe nói gì về hắn nữa”. Cụm 
chữ “vøn ihm” nhấn mạnh nhân vật “hắn”. Ngay đây, “von im” không phải là 
ngữ đoạn danh từ NP mà là một ngữ đoạn giới từ PP (có quan hệ lệ thuộc với 
động từ “hởren”). Câu không đảo nghịch có dạng: 

(128) Ich will nicht mehr von ¡hm hören. 


Một ví dụ tương tự: 


(29)Ich mag đese Musik nịchtC so sehr. 
(ôi) (thích) (nhạc này) (không) (lắm) 


Hiểu theo tiếng Việt là “Tôi không thích nhạc này lắm”. Thay vì nói xuôi, người 
Đức cũng thường nói ngược bằng cách đẩy cụm từ “Diese Musik” lên phía trước: 


(130) Diese Musik mag ¡ích nichC so selhr. 
(nhạc này) (thích) (tôi) (không) (lắm) 


Câu trên có trật tự na ná như người Việt thường nói: 


(131) Nhạc này tôi không thích lắm. 





* cách gọi của Halliday 1994. Gọi interpretation (diễn giải) có lẽ tổng quát hơn. 


299 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


“Diese Musik” và “nhạc này” là hai ngữ đoạn danh từ NP tương đương và là 
danh cách nằm ở đầu câu. Cách lập câu vừa làm rõ tính chất chủ để vừa cho 
thấy cấu trúc đề điễn với 


° phần đề là “Diese Musik” và “nhạc này”, 


»é 


° phần diễn là “mag ¡ch nicht so sehr”, “tôi không thích lắm” 

Giả sử đó là cách để diễn trong tiếng Đức, thì ranh giới giữa hai phần có thể 
nhận diện được nhờ vị trí động từ. Động từ đứng sau chủ ngữ trong một câu xuôi 
sẽ được đưa lên phía trước chủ ngữ trong câu đảo: 

Câu xuôi: 


(132) Ich mag diese Musik_ nicht so sehr. 
(chủngữ) (độngtừ) (bổ ngữ) 


Câu đảo: 
(133) Diese Musik_ mag ch nicht so sehr. 
(bổngữ), (độngtừ) (chủ ngữ) 
(phần để) (-------------- phần diễn ---------------- ) 


Bình thường trong cấu trúc để diễn của tiếng Việt, người ta thường dùng “/ì”, 
“là”, “mà” để phân ranh giữa phần đề và phần diễn: 


(134) Nhạcnày /› tôi không thích lắm. 
(phần để) (-------- phần diễn --------- ) 


Không dùng “hì”, câu nói có vẻ gọn gàng, văn vẻ hơn, song biên giới giữa phần 
để và phần diễn sẽ trở nên lu mờ, hoặc có khi còn dẫn đến hiện tượng đa nghĩa 
ngoài ý muốn: 

(135) Nhà tôi ở không được sạch lắm. 

Nếu hiểu “nhà tôi” theo tỉnh thần “cái nhà mà tôi ở”: 


(136) Nhà tôi ở không được sạch lắm. 
(cái nhà mà) (tôi ở ...) 


300 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


thì không sao, nhưng hiểu “øhà ¿ôi” như “ông/bà xã tôi” thì hơi nguy. Do đó, 


muốn bỏ “?ì”, “là”, “mà”, thiết nghĩ cũng nên thêm cái dấu phẩy vào cho chắc. 
Có hai trường hợp: 


(137) Nhà, tôi ở không được sạch lắm. 
(138) Nhà tôi ở không được sạch lắm. 


Xét cho cùng, dấu phẩy cũng không phải là một giải pháp tuyệt đối. Viết còn 
phẩy được, nói thì không thể. Cấu trúc mơ hồ thường là một trở ngại lớn trong 
công đoạn phân tích cú pháp của hệ nhận diện ngôn ngữ mà chắc hẳn người 
nghiên cứu ngôn ngữ nào cũng đã từng gặp phải. Dĩ nhiên còn nhiều vấn để 
khác, nhưng theo kinh nghiệm chung, máy không thể nhận diện tiếng Việt dễ 
dàng như tiếng Anh, Đức cũng bởi vì cấu trúc tiếng Việt khá đa dạng và hay 
chứa những trường hợp không sắc bén hoặc chứa nhiều yếu tố/thành tố zero. 


CHUYỂN VỊ - WH 
Như đã biết, trong các ngôn ngữ nghịch đảo (Anh, Pháp, Đức, ...), cấu trúc câu 
xác định ngược hẳn câu hỏi. Giới ngôn ngữ tạo sinh giải thích điểm này bằng 
sáng kiến chuyển vị-wh. Chuyển vị-wh chẳng qua là một trong những hình thức 
của quy tắc biến hình. Câu hỏi có/không là một trường hợp tiêu biểu. 
Ví dụ ứng với một câu xác định của tiếng Anh, tiếng Đức: 
(139) Kiểu had died. 
(140) Kiểu ist gestorben. 

(Kiều đã chết) 
Thì câu hỏi sẽ là: 


(141) Had Kiểu died ? 
(142) Ist Kiểu gestorben ? 


Cây cú pháp câu xác định: 


301 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


CP 
- 
Nà 
C S 
(143) _— ThS 
NP T VP 


Wyc ƯA 


Ø Kiều had died 
Ø_ Kiều is gesforben 


Cây cú pháp câu hỏi yes/no (Ja/nein): 


q44 VÔ 


Had Kiểu died 
Ist Kiều øestorben 


Bằng cách chuyển vị động từ phụ “had”, “is?” từ vị trí T lên vị trí C, câu xác 
định biến thành câu hỏi. 


Tương tự câu hỏi có/không, các loại câu hỏi khác cũng có cấu trúc ngược với 


T 3 . 2Ð: 2% cAZ 
câu xác định. Cụ thể, với “whaf”, “who”, “where”, ... (tiếng Anh), “was”, “wer”, 
“wo”,... (tiếng Đức): 


(145) Who was Nguyễn Du ? 
(146) Wer war Nguyễn Du ? 
(147) Nguyễn Du là ai 2 


Giống câu hỏi có/không, ở loại câu hỏi wh, cấu trúc câu nghi vấn của tiếng Việt 
Z « 


cũng không ngược với cấu trúc câu xác định. Nếu thay thế “4ï” bằng một giá trị 


302 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


hữu lý, ví dụ như “một đại thi hào”, ta sẽ được câu trả lời. Cấu trúc vẫn giữ 
nguyên. Đây là trường hợp câu hỏi hồi ngôn mà tiếng Anh cũng có. 


Câu hỏi hồi ngôn thường chỉ theo sau một câu vừa được nói ra bằng cách sử 
dụng lại cấu trúc của câu nói ra ấy. Có trường hợp câu hỏi hồi ngôn đi từ một 
câu xác định hoặc mệnh lệnh: 

(148) A: Ibought a car. 

(149) B: You bought a car ? 

(150) A: Don'ttouch my hand. 

(151) B: Don'ttouch your what ? 


có trường hợp câu hỏi hồi ngôn đi từ một câu hỏi: 


(152) A: Did you buy a house ? 
(153) B: Did I what ? 


nhưng cũng có trường hợp, người Anh không thể đổi một câu hỏi hổi ngôn thành 
câu trả lời bằng cách đưa một giá trị xác định vào vị trí nghi vấn-wh. Ví dụ 
không thể thế “whom” trong câu nghỉ vấn: 

(154) Whom did Kiểu love ? 

bằng “Kim Trọng” để được câu xác định: 

(155) *Kim Trọng did Kiểu love. 

theo tinh thần người Việt khi hỏi: 

(156) Kiểu thương ai 2 

và được trả lời là: 

(157) Kiều thương Kim Trọng. 

Đó là trường hợp hồi ngôn, nhưng nếu là một câu hỏi-wh thực sự, nghĩa là từ 
nghi vấn-wh nằm đầu câu, thì ở câu hỏi của tiếng Anh, từ nghi vấn “whøm” lại 
nằm xa“love”, hoặc ở tiếng Đức, “wen” lại nằm trước “iebte” (Wen liebte Kiều 


%). 


303 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Muốn được một câu xác định có nghĩa tương ứng với cấu trúc không bị đổi như 
tiếng Việt, người Anh, người Đức không thể thế “whøm”, “wen” bằng “Kim 
Trọng” một cách dễ dàng: 


(158) * Kim Trọng did Kiểu love. 
(159) Kim Trọng liebte Kiểu. 
(160) Kiểu đã thương Kim Trọng. 


Ta thấy, câu tiếng Việt nói được, câu tiếng Anh không nói được, còn câu tiếng 
Đức lại có nghĩa khác hoàn toàn: “Kửn Trọng đã thương Kiều” chứ không phải 
“Kiều đã thương Kim Trọng”. Muốn đúng, bắt buộc phải đảo ngược cấu trúc câu 


tiếng Anh và tiếng Đức. 


(161) Kiều loved Kim Trọng. 
(162) Kiều liebte Kim Trọng. 


Trong câu trả lời, “Kim Trọng” là đối cách. Xin nhắc lại, đối cách chỉ tổn tại ở 
cấu trúc một ngữ đoạn danh từ NP là chị em của một động từ V: 


VP 
| 
V' 
K sườn. 
(163) V NP 
[ACC] [ACC] 
| SN 


loved Kim Trọng 
liebte Kim Trọng 


Nhưng ở câu hỏi-wh, đối cách của tiếng Anh và tiếng tiếng Đức không phải là 
chị em của động từ V, nói cách khác là không nằm đúng vị trí vai trò theta và 
thậm chí cũng không có cách (case) gì cả. Thử nhìn cấu trúc sâu (cấu trúc D), tức 
câu trả lời, dưới đây: 


304 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(164%) 





Kiểu did love whom 
Kiều liebte wen 
Kiều đã thương aI 


Để đưa cấu trúc D về cấu trúc S, tiếng Anh và tiếng Đức phải chuyển vị 
“whom”, “wen” lên nút biệt định ngữ CP. Không những vậy, động từ phụ diễn tả 
thì “2đ” cũng được chuyển đi. Tiếng Anh chuyển được nhưng tiếng Đức thì 
không vì không có động từ phụ trong trường hợp này. Tiếng Việt vẫn giữ một 
cấu trúc “tịnh” không thay đổi: cấu trúc D và S giống nhau. 


Ở đây, tiếng Anh còn bị một điểm lấn cấn nữa là câu hỏi của mệnh để lỗổng 
(embedded clause) không được phép chuyển vị. Đó là trường hợp ƒwhøơm Kiểu 


has loved] của câu sau: 


(165) Nguyễn Du knew [whom Kiểu has loved] ? 
(166) * Nguyễn Du knew [whom has Kiểu loved] ? 


Dịch y hệt nội dung câu này sang tiếng Đức, ta có: 
(167) Nguyễn Du wusste [wen Kiểu geliebt ha]. 
Nếu câu hỏi là mệnh đề chính, nó sẽ có dạng: 


(168) Wen hai Kiều geliebt ? 
(169) Kiều đã yêu ai ? 


305 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Chúng ta sẽ nhận ra ngay, nếu câu hỏi tiếng Đức là một mệnh đề lồng, thì động 
từ phụ sẽ nhẩy xuống cuối câu. Cụ thể, động từ phụ “z7” bị xuống cấp, ngược 
với động tác lên cấp T-> C trong trường hợp câu hỏi là mệnh đề chính. 


Một động từ cần có thêm đặc điểm WH để phân biệt giữa câu hỏi có/không và 
câu hồi-wh. 


(170) What are you reading ? 


Cấu trúc D có hình dạng: 


CP 
S2" 
C 
G71 ƯNNG, 
C TP 
Ø [+Q., +WH] L3 V0 Thợ 
NP T 
T201 SG 
(171) T VpP 
| 
Y' 
xu 
V NP 
| THÊ 
You are reading what 


Cấu trúc D của cây cú pháp diễn tả, đây là câu hỏi được đánh dấu bằng [+Q] và 
là loại rác tử bổ ngữ hóa C chứa giá trị [+WH]I. Trong câu hỏi, “yow” và “what” 
nhận vai trò theta và cách. “You” là danh cách, “whar” là đối cách. Quá trình 
chuyển vị sẽ trải qua hai bước, một, chuyển vị T —> C để điển vào tác tử bổ ngữ 
hóa C mang dấu hiệu câu hỏi [+Q], hai, ứng dụng chuyển vị wh để cho biết đây 
là loại câu hỏi WH. 


Chuyển vị T—> C: 


306 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 










CP 
2. NG 
C 
222 HN 
C TP 
Ø [+Q. +WH] 22 
T" 
T7 VP 
(172) 
V' 

s22 ao, 

V NP 

| 2 

You are reading what 
Chuyển vị wh: 
CP 
s sư NGG- 
G7 
TT ~ 
C TP 
[+Q. +WH] .a 
(173) NP T 
c2 ca 
T VP 


-NP ; 
are you é£  reading what 


Bên trên là trường hợp câu chủ động. Sau đây là một ví dụ câu bị động: 
(174) Who was fimed ? 


Cấu trúc D có dạng: 


307 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


CP 
cac G 
Gà 
2 ng 
C TP 
Õ t;o, +wmi n0 hoa 
T” 
3/2770 So 
(175) T VP 
[NOM] | 
VY" 
42277. < 1062 
V NP 
| ⁄ 
was fñned WhOI;NoM] 


“Who” chỉ là một trong những tham số của câu và đóng vai như một bổ ngữ của 
động từ. Vì ở dạng bị động, nó không thể nhận cách ở vị trí này mà phải được 
chuyển lên phần biệt định ngữ của TP để được kiểm tra danh cách ở đó: 


(176) 





was fined WhOI;NoI 
Sau khi kiểm tra cách và nếu nhận được danh cách, nó sẽ tiếp tục được chuyển 


lên biệt định ngữ của CP để được kiểm tra đặc tính WH. Động từ phụ chuyển VỊ 
với quy tắc T -> C và nhận đặc tính [+Q]: 


308 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


(177) 


kiểm tra đặc tính WH 


na, 
C 





kiểm tra danh cách 


was fined whOt;wn, +NOM] 


Quá trình chuyển vị gồm ba giai đoạn. Một, chuyển vị NÑP, hai, chuyển vị T->C, 
và ba, chuyển vị wh. Xin lưu ý, chuyển vị wh chỉ chuyển những NP đã được 
kiểm tra cách. 


Ngoài những hình thức chuyển vị kể trên còn có những hình thức khác, v.d. như 
biến hình cấu trúc Verb-Subjeci-Object (VSO) sang dạng Subject-Verb-Object 
(SVO), tiêu biểu là tiếng Irish, hoặc chuyển vị N -> D trong tiếng Hebrew, Ý 
(Carme 2000, Ritter 1988). 


TÓM LƯỢC 


Quy tắc biến hình là một quy tắc đặc trưng của hướng ngữ pháp tạo sinh. Mục 
đích của quy tắc biến hình là nhằm giải thích cấu trúc ngôn ngữ trong quá biến 
hóa từ nhận thức-nhận diện sang cách diễn đạt thực tế. Quy tắc biến hình bao 
gồm nhiều hình thức chuyển vị: chuyển vị “wh”, chuyển vị NP, chuyển vị đầu tới 
đầu (thì, động từ), ... 


^ . ` ^ Z .AZ ` LÀ .a ` Z ^ . 
Chuyển vị “wh” là một cách biến hình tiêu biểu dành cho các câu hỏi “wh” 


thuộc nhóm ngôn ngữ nghịch đảo. Ở những ngôn ngữ này, cấu trúc câu hỏi 
ngược với cấu trúc câu xác định. 


309 


CHƯƠNG 12 PHÉP BIẾN HÌNH 


Ở trường hợp khác, muốn biến câu trả lời trở thành câu hỏi, những ngôn ngữ 
nghịch đảo hoặc phải thêm động từ phụ ở đầu câu (trường hợp tiếng Anh) hoặc 
cũng có thể chuyển vị động từ chính lên đầu câu (trường hợp tiếng Đức). Đó là 
hình thức chuyển vị đầu tới đầu. 


Chuyển vị đầu tới đầu có hai trường hợp: chuyển vị động từ và chuyển vị thì. 
Riêng trường hợp chuyển vị động từ, có lúc động từ được chuyển lên bằng quy 
tắc lên cấp động từ: V —> T, có lúc được chuyển xuống bằng quy tắc xuống cấp 
động từ T —> V. 


Chuyển vị NP là một loại chuyển đổi vị trí của ngữ đoạn danh từ NP và biệt định 
ngữ CP. 


NHẬN XÉT VÀ ĐIỂM MỞ 


Hình thức câu hỏi của tiếng Việt giống như câu hỏi hồi ngôn. Những từ nghi vấn 
“wh” của tiếng Việt không bị chuyển vị như câu hỏi-wh của tiếng Anh. Hãy thử 
xem: 


1) Cấu trúc nào trong tiếng Việt có thể ứng dụng được quy tắc biến hình ? 

2) __ Quy tắc biến hình có ứng dụng được cho các cấu trúc để diễn không ? 

3) _ Cấu trúc câu hỏi tiếng Việt thường giống cấu trúc câu trả lời, nghĩa là theo 
nguyên tắc tịnh (tịnh tiến). Có trường hợp nào có hai cấu trúc khác nhau 
không ? 


310 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


PHỤ LỤC 


311 


312 


DŨNG VŨ 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


A 


A-gạch 
ăn khớp 
âm tiết 
âm tố 

âm vị 

âm vị học 
ẩn số 


B 


bao gồm 

bảng 

bảng mẫu trùng hợp 
băng dữ liệu 

băng từ vựng 

bất đối xứng 

biến hình 

biến số 

biến thể 

biệt định ngữ 

biểu đạt 

biểu thức 

biểu thức dẫn chỉ 
bình diện 

bình diện trung gian 
bị động 

bóng chiếu bình diện gạch 
bóng chiếu X-gạch 
bổ ngữ 

bổ thể 


C 


cách 


A-bar 
matching 
syHable 
speech sound 
phoneme 
phonology 
variable 


Involve 

list 

pattern maching list 
database 

lexical bank 
asymetric 
transform 

variable 

inflection 

SpecIfier 

ufterance 
©€Xpression 
referring eXpression 
level 

Intermediate level 
pASSIvVe 

bar-level proJection 
X-bar proJection 
complement 
expletive 


case 


313 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


cách trừu tượng 
cảm đề 

cảm ngữ cảnh 
cảm nhân 


câu hỏi có/ không 

câu hỏi hồi ngôn 

câu hỏi phi hồi ngôn 

cấu trúc bề mặt 

cấu trúc Chủ từ-Động từ-Túc từ (SVO) 


cấu trúc Chủ từ-Túc từ-Động từ (SOV) 


cấu trúc cú pháp 
cấu trúc cú pháp tối thiểu 
cấu trúc phụ 

cấu trúc sâu 

cấu trúc-D 

cấu trúc-S 

cây 

cây cú pháp 
chân lý 

chỉ định ngữ 

chỉ định từ 

chỉ số 

chỉ số phụ 

chi phối 

chi phối tận mức 
chi phối trực tiếp 
chiếu 

chính quy 

chữ cái 

chức năng 
chuẩn hình 
chuẩn tắc theta 


314 


abstract case 
subJect/theme sensitive 
COnf€xft sensifIvVe 
©xperiencer 

Senfence 

pASSIve sentence 

cleft sentence 
pseudo-cleft sentence 
acfIve sentence 

yes/no question 

echo question 

nonecho question 
Surface strucfure 
SubJect-Verb-ObJect structure 
(SVO) 
SubJect-ObJect-Verb structure 
(SOV) 

Synfax sfructure 
minimal syntax structure 
substructure 

deep structure 
D-structure 

S-Sfrucfure 

tree 

Synfax free 

axIom 

x. ngữ đoạn chỉ định từ 
determiner 

index 

coindex 

dominance, øovernment 
exhaustive domination 
Immediately dominate 
proJect 

regular 

x. mẫu tự 

function 

well-formed 

theta criterion 


chủ 

chủ để 

chủ đề — diễn giải 
chủ ngữ 

chủ ngữ ngữ pháp 
chủ động 

chủ thể 

chủ thể logic 

chủ thể ngữ pháp 
chủ thể tâm lý 

chủ từ 

chuyển vị 

chuyển vị-alpha 
chuyển vị lên cấp 
chuyển vị đầu tới đầu 
chuyển vị T (thì T) 
chuyển vị-wh 

cống hiến 

cộng đồng tiếng nói 
cục bộ nghiêm ngặt 
cụm ký tự 

cú pháp 

cú pháp học 


D 


danh cách 
danh ngữ 
danh từ 

danh từ chung 
danh từ hình thức 
danh từ riêng 
dẫn chỉ 

dấu hiệu 

dấu vết 

diễn giải 

diễn đạt 

diễn thức 

dữ liệu 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


OSS€SSOF 
theme 

theme - rheme 
subJect 

grammatical subJect 
active 

subJect 

logical subJect 
grammatical subJect 
psychological subJect 
x. chủ ngữ 

move, movement 
alpha-movement 
raIsing movement 
head-to-head movement 
T-movement 
wh-movement 
benefactive 
speech-community 
strikt local 

øroup of characters 
synftax 

synfax 


nominafIive 

x. ngữ đoạn danh từ 
noun 
common noun 
formal noun 
proper noun 
refer 

symbol 

trace 
1nterpretation 
©XPT€SS 
©Xpression 
data 


315 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


dữ liệu mẫu 

dữ liệu muốn tìm 
dụng cụ 

dụng năng ngôn ngữ 
ngữ dụng 

dụng pháp 

dụng pháp học 


Đ 


đa nghĩa 

đa ngôn ngữ 

đầu 

đầu từ vựng 

đầu tới đầu 

đại danh từ 

đại danh từ chỉ thị 
đại danh từ hỗ tương 
đại danh từ nghi vấn 
đại danh từ nhân vật 
đại danh từ quan hệ 
đại danh từ sở hữu 
đại danh từ tái quy 
đề diễn 

đi trước 

điều kiện 

điều kiện về tính cục bộ 
đối cách 

đối lập 

đối tượng 

đối tượng chất liệu 
đối tượng hình thức 
đối vị 

đối xứng 

đồng nghĩa 

động ngữ 

động từ 

động từ chính 

động từ nguyên mẫu 


316 


pattern 

sample 

1nstrument 

language performance 
pragmatic 

pragmatic 

pragmatics 


ambiguous, ambiguity 
multi-lingual 

head 

lexical head 
head-to-head 
pronoun 
demontrative pronoun 
reciprocal pronoun 
1nterrogafive pronoun 
personal pronoun 
relative pronoun 
pOSS€ssIve pronoun 
reflexive pronoun 
Theme-Rheme 
precede 

condition 

locality condition 
accusafIve 

Opposition 

obJect 

material obJect 
formail obJect 
paradigmatic 
SsymetrIc 

synonymous 

x. ngữ đoạn động từ 
verb 

main verb 

Infinitive verb 


động từ nhị xuyên 
động từ phụ 

đơn vị cú pháp 
đơn vị từ vựng 
đứng trước 


G 


giả thuyết 

giống tính 

giọng 

giới hạn chọn lựa 

giới hạn của ngôn ngữ 
giới hạn tiểu phạm trù hóa 
giới ngữ 

giới từ 


H 


hạn chế cục bộ 

hàm chọn lựa 

hàm đặc tính 

hàm đặc trưng 

hàm số 

hậu tố 

hệ chuyên gia 

hệ hình 

hệ nhận diện ngôn ngữ 
hệ thống ký hiệu 

hiện tại 

hình thái học 

hình thức 

hình thức liên từ (dạng liên từ) 
hình tự 

hình vị 

hình vị phái sinh 

hư từ 

hồi quy 

hoán vị 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


ditransitive verb 
auxiliary verb 
Syntax umt 
lexical item 
precede 


hypothesis 

gender 

VOIC€ 

selectional restriction 
delimitation of a language 
subcategor1zation restriction 
x. ngữ đoạn giới từ 
preposition 


locality constrain 
selecting function 
characteristic function 
characteristic function 
function 

postfix 

©Xpert system 
paradigm 

language recogn1zing system 
system of symbols 
present 

morphology 

formal 

subJuncftive form 
Ideo-graph 

morpheme 
derivational morpheme 
dummy word 

T€CUTSIV€ 

permutation 


317 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


hữu hạn 
hóa trị 


K 


kênh 

kết thúc 

khẳng định 

kho từ vựng 

khoa học nhận thức 
không 

không tận cùng 
khung tiểu phạm trù hóa 
kiểm soát 

ký hiệu 

ký tự 


L 


lệ thuộc ngữ nghĩa 
lên cấp (giáng cấp) động từ 
lệnh-C 

lệnh-C bất đối xứng 
lệnh-C đối xứng 

liên đới 

liên từ 

loại từ vựng 

logic mờ 

logic vị ngữ 

lọc cách 

lồng bổ thể 

lưới theta 

lớp chỉ định từ 

lớp danh từ 

lớp động từ 

lớp tính từ 

lớp từ 

lớp tương đương 

Lý thuyết tiêu chuẩn 


318 


finite 
valence 


channel 

x. tận cùng 
mamtain 
vocabulary 
COØTIfIV€ Sclence 
Z€TO 
non-terminal 
subcategorisation frame 
control 

symbol 

character 


according to the context 
verb raising 
C-command 
asymetric C-command 
symetric C-command 
1nterpendency 
conjunction 

lexical type 

fuzzy logic 

predicate loglc 

case filter 

expletive Insertion 
theta grid 

determiner class 

noun cÏass 

verb class 

adJective class 

word class 

equivalent class 
Standard Theory 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Lý thuyết tiêu chuẩn mở rộng 
Lý thuyết chi phối và ràng buộc 
Lý thuyết nguyên tắc và thông số 


Lý thuyết ràng buộc 
Lý thuyết X-gạch 


M 


ma trận 

mã nhị phân 
mạo từ 

mạo từ bất định 
mạo từ xác định 
mẫu cấu trúc 
mẫu phát âm 
mẫu tự 
mẫu-trùng hợp 
mệnh lệnh ngữ 
mệnh đề 

mệnh để chính 
mệnh để lồng 
mệnh để phụ 
mô tả cấu trúc 
mục tiêu 


NÑ 


NÑ-gạch 

nghỉ 

nghi vấn 

nghịch đảo chủ ngữ/động từ phụ 
ngoại chủ thể 

ngoại để 

ngôn ngữ chết 

ngôn ngữ cơ thể 

ngôn ngữ con người 
ngôn ngữ hình thức 
ngôn ngữ học điện toán 


Extended Standard Theory 
Government and Binding Theory 
Principles and Parameters 
Theory 

Binding theory 

X-bar theory 


matrIx 

binary code 

article 
non-specified article 
specified article 
Structure pattern 
accentual pattern 
alphabet 
pattern-matching 
1mperative phrase 
clause 

main clause 
embedded clause 
subordinate clause 
structure description 
goal 


NÑ-bar 

break 

Int€rrogatIve 
subJect/aux Inversion 
external subJect 
external theme 

dead language 

body language 
human language 
formal language 
computational linguIstics 


319 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


ngôn ngữ lập đồ 

ngôn ngữ lập trình 

ngôn ngữ lập trình cao 
ngôn ngữ máy 

ngôn ngữ nghèo hình vị 
ngôn ngữ nghịch đảo 
ngôn ngữ ngoại hóa 

ngôn ngữ nội hóa 

ngôn ngữ thứ nhất (ngôn ngữ chính) 
ngôn ngữ tự nhiên 

ngôn ngữ vũ trụ 

nguồn gốc 

nguyên mẫu 

nguyên tắc chiếu mở rộng 


nguyên thể 

nguyên tử 

ngưng 

ngữ âm học 

ngữ cảnh 

ngữ nghĩa 

ngữ nghĩa học 

ngữ đoạn 

ngữ đoạn chỉ định từ (DP) 
ngữ đoạn danh từ (NP) 

ngữ đoạn giới từ (PP) 

ngữ đoạn động từ (VP) 

ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa (CP) 
ngữ đoạn thì (TP) 

ngữ đoạn tính từ (AP) 

ngữ pháp 

Ngữ pháp biến hình tạo sinh 


Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn 
Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn tổng quát hóa 


ngữ pháp cảm ngữ cảnh 


ngữ pháp chính quy 
Ngữ pháp chức năng 


320 


proJecting language 
programming language 

high programming language 
machine language 
morphologically poor language 
I1nversion language 
externalized language 
Iinternalized language 
primary speech 

natural language 

universal language 

SOUTC€ 

Infimtive 

Extended ProJection Principle 
(EPP) 

Infimtive 

atom 

break, stop 

phonetics 

context 

Ssemantic 

Semanftics 

phrase 

determiner phrase (DP) 
noun phrase (NP) 
prepositional phrase (PP) 
verb phrase (VP) 
complementizer phrase (CP) 
tense phrase (TP) 

adJective phrase (AP) 
grammar 

Generative Transformation 
Grammar 

Phrase Structure Grammar 
Generalized Phrase Structure 
Grammar 

confext sensifive ørammar 
regular srammar 

Functional Grammar 


Ngữ pháp chức năng từ vựng 
ngữ pháp phi ngữ cảnh 
Ngữ pháp tạo sinh 
ngữ pháp truyền thống 
người khởi động 

người đối thoại 

người nói tiếng mẹ đẻ 
nhãn 

nhãn hiệu 

nhánh 

nhận dạng 

nhận diện 

nhấn mạnh 

nhận thức 

nhân vật 

nhìn trước 

nở (lan) rộng 

nút 

nút chị em 

nút con 

nút không tận cùng 
nút mẹ 

nút đỉnh 

nút tận cùng 


P 


P-gạch 

phạm trù cú pháp 
phạm trù ngữ pháp 
phạm trù rỗng 
phạm trù từ vựng 
phạm trù trống 
phạm vi ràng buộc 
phái sinh 

phá! tính 

phát âm 

phân bố 

phân bố bổ sung 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


LexIcal Functional Grammar 
confext free grammar 
Generative Grammar 
traditional grammar 
1nItator 

colocutor 

nafive speaker 

label 

x. nhãn 

branch 

Tecognition 

x. nhận dạng 

SfreSS 

recognition 

person 

look ahead 
expansion 

node 

sIster node 

daughter node 
non-terminal node 
mother node 

root node 

terminal node 


P-bar 

Synfax categOry 
grammatica]l category 
empty category 
lexical category 
empty cateøory 
binding domain 
derivation 

gender 

pronunciation 
distribution 
complementary distribution 


321 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


phân loại 

phân đoạn 

phân tích cú pháp 
phân tích ngữ nghĩa 
phân tích tín hiệu 
phần tính 

phép biến hình 
phép bố trí 

phép chiếu bình diện gạch 
phép chiếu phủ định 
phép tỉnh lược 

phép thế 

phép thế-““do so” 
phép thế-“one” 
phép thế-“*so” 

phi ngữ cảnh 

phi tự nhiên 

phụ ngữ 

phương ngữ 

phương pháp truyền thông 
phương tiện giao lưu 


Q 


quan hệ 

quan hệ (logic) 

quan hệ chủ để 

quan hệ chủ động-bị động 
quan hệ lệ thuộc 

quan hệ lệ thuộc cấu trúc 
quan hệ ngữ pháp 

quá khứ 

quét 

quy nạp 

quy tắc 

quy tắc biến hình 

quy tắc cấu trúc ngữ đoạn 
quy tắc lồng 

quy tắc lồng từ vựng 


322 


taxonomy 

Segment 

Syntax analyse 
semanftic analyse 
signal analyse 
computfational component 
transformation 
coordination 

bar-level proJection 
negation proJection 
reduction 

substitution 
do-so-replacement 
one-replacement 
so-replacement 

conftext free 
non-natural 

adJjunct 

dialect 

method of communication 
communicative devices 


relation 

coherence 

thematic relation 
acfIve-passive relation 
dependency 

structure dependence 
grammatical relation 
past 

scan 

1nduction 

rule 

transformation rule 
phrase structure rule 
1nsertion rule 

lexIcal Insertion rule 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


quy tắc logic 

quy tắc ngữ pháp 

quy tắc phạm trù 

quy tắc sản sinh 

quy tắc tiểu phạm trù phi ngữ cảnh 


R 


ràng buộc 
rỗng 


5 


siều ngôn ngữ 

sinh cách 

sinh cách tự do 
sinh cách-“°s” 

sinh cách-“of” 
so sánh 

số (lượng) 

số ít 

số nhiều 

sống 


T 


tác nhân 

tác tử bổ ngữ hóa 
tán thán từ 

tận cùng 

tân ngữ (thường gọi: túc từ) 
tặng cách 

tham số 

thao tác 

thành tố 

thành tố trực tiếp 
thái 

thái bị động 

thái chủ động 

thẩm năng ngữ dụng 


logic rule 

grammatical rule 

categorial rule 

production rule 

context free subcategory rule 


bind 
null, empty 


metalanguage 
øenifIve 

free øgenifIve 
”S øenIfIve 

Of genifIve 
comparison 
number 
singular 
plural 

alive 


agent, aCtOr 
complementIzer 
1nferJection 

terminal 

obJect 

dative 

argument 

procedure 

constituent 

1mmediate consfituenf 
VOIC€ 

2SSIV€ VOIlc© 

acfIVe VOIce 
pragmatical competence 


323 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


thẩm năng giao lưu 
thẩm năng ngôn ngữ 
thẩm năng ngữ pháp 
thế tiền vị 

thế tiền vị trực tiếp 
th 

thói quen ngôn ngữ 
thông báo 

thông số 

thông tin 

thụ nhân 

thuộc chủ 

tiền ngữ 

tiễn tố 

tiếng 

tiếng địa phương 
tiếp vĩ ngữ 

tiểu phạm trù 

tiểu phạm trù hóa 
tiểu phạm trù phi ngữ cảnh 
tìm 

tín hiệu đầu vào 

tin học 

tính ngữ 

tính từ 

tính từ sở hữu 

Tối thiểu luận 

tôn ti 

tôn ty Chomsky 
trạng từ 

trí thông minh nhân tạo 
trống 

trợ động từ 

trùng hợp 

trùng ngữ 

túc từ 

túc từ gián tiếp 

túc từ trực tiếp 
tuyến chiếu 


324 


CommunIicative competence 
language competence 
grammatical competence 
precedence 

Immediate precedence 
tense 

language habit 

Convey 

parameter 

Information 

TecipIent 

possessed 

antecedent 

prefix 

sound 

dialect 

suffix 

subcategory 
subcategorised 
confext free subcategory 
search 

1nput signal 
Informatics 

x. ngữ đoạn tính từ 
adjective 

pOSSessive adJecfIve 
Minimalism 

hierarchy 

Chomsky's hierarchy 
adverb 

artificial intelligence 
empty, NULL 
auxIliary verb 
matching 

anaphor 

x. tân ngữ, bổ ngữ 
Iindirect obJect 

direct obJect 
proJection line 


tuyến tính 

từ 

từ dưới lên trên 

từ ghép 

từ điển 

từ đơn 

từ trên xuống dưới 
từ vựng 

tương lai 


U 


ưu thế 


V 


V-gạch 

vai trò theta 

vai trò theta ngoài 
vai trò theta trong 
vết 

vị ngữ 

VỊ từ 

VỊ trí 

vị trí ưu thế 

vô hạn 

vòng vô tận 

vũ trụ 


X 


X-gạch hạn chế 
xuống cấp (nâng cấp) động từ 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


linear 

word 

bottom up 
compound word 
lexicon 

single word 

top down 
lexical 

future 


dominance 


V-bar 

theta role 
external theta role 
1nternal theta role 
trace 

predicate (phrase) 
predicate 
location, position 
dominant position 
1nfinite 

endless loop 
universal 


constrain X-bar 
verb lowering 


325 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VIỆT - ANH 


326 


DŨNG VŨ 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


A 


A-bar 

abstract case 
accentual pattern 
according to the context 
accusafIve 

acfive senftence 

active 

acfIVe VOIce 
acftIive-passive relation 
adjective 

adjective class 
adjective phrase (AP) 
adjunct 

adverb 

agent 

alive 

alphabet 
alpha-movement 
ambiguIty 

ambiguous 

anaphor 

antecedent 

argument 

article 

artificial intelligence 
asymetric 

asymetric C-command 
atom 

auxiliary verb 

axilom 


B 


bar-level proJection 


A-gạch 

cách trừu tượng 

mẫu phát âm 

lệ thuộc ngữ nghĩa 

đối cách 

câu chủ động 

chủ động 

thái chủ động 

quan hệ chủ động-bị động 
tính từ 

lớp tính từ 

ngữ đoạn tính từ (AP) 
phụ ngữ 

trạng từ 

tác nhân 

sống 

mẫu tự, chữ cái 
chuyển vị-alpha 

đa nghĩa 

đa nghĩa 

trùng ngữ 

tiền ngữ 

tham số 

mạo từ 

trí thông minh nhân tạo 
bất đối xứng 

lệnh-C bất đối xứng 
nguyên tử 

động từ phụ, trợ động từ 
chân lý 


bóng chiếu bình diện gạch 


327 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


benefactive 
binary code 
bind 

binding domain 
Binding Theory 
body language 
bottom up 
branch 

break 


C 


Case 
case filter 

categorial rule 

C-command 

channel 

character 

characteristic function 
Chomsky's hierarchy 
clause 

cleft sentence 

COØTIfIV€ Sclence 
coherence 

coindex 

colocutor 

common noun 
CommunIicative competence 
communicative devices 
comparIson 

complement 
complementary distribution 
complementizer 
complementizer phrase (CP) 
compound word 
compufational component 
computational linguIstics 
condition 

conjunction 


328 


cống hiến 

mã nhị phân 

ràng buộc 

phạm vi ràng buộc 
Lý thuyết ràng buộc 
ngôn ngữ cơ thể 

từ dưới lên trên 
nhánh 

ngưng, nghỉ 


cách 

lọc cách 

quy tắc phạm trù 
lệnh-C 

kênh 

ký tự 

hàm đặc trưng, hàm đặc tính 
tôn ty Chomsky 

mệnh đề 

câu chẻ 

khoa học nhận thức 
quan hệ (logic) 

chỉ số phụ 

người đối thoại 

danh từ chung 

thẩm năng giao lưu 
phương tiện giao lưu 

so sánh 

bổ ngữ 

phân bố bổ sung 

tác tử bổ ngữ hóa 

ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa (CP) 
từ ghép 

phần tính 

ngôn ngữ học điện toán 
điều kiện 

liên từ 


constituent 

constrain X-bar 

context 

context free 

context free øgrammar 
context free subcategory 
context free subcategory rule 


context free subcategory rule 


COnfeXf senSItIve 

COnf€exf sensitIve ørammar 
control 

convey 

coordination 


D 


data 

database 

dative 

daughter node 

dead language 

deep sfructure 

definite article 
delimitation of a language 
demontrative pronoun 
dependency 

derivation 

derivational morpheme 
determiner 

determiner class 
determiner phrase (DP) 
dialect 

direct obJect 
distribution 

ditransitive verb 
dominance 

dominant position 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


thành tố 

X-gạch hạn chế 

ngữ cảnh 

phi ngữ cảnh 

ngữ pháp phi ngữ cảnh 

tiểu phạm trù phi ngữ cảnh 
quy tắc tiểu phạm trù phi ngữ 
cảnh 

quy tắc tiểu phạm trù phi ngữ 
cảnh 

cảm ngữ cảnh 

ngữ pháp cảm ngữ cảnh 
kiểm soát 

thông báo 

phép bố trí 


dữ liệu 
băng dữ liệu 

tặng cách 

nút con 

ngôn ngữ chết 

cấu trúc sâu 

mạo từ xác định 

giới hạn của ngôn ngữ 
đại danh từ chỉ thị 

quan hệ lệ thuộc 

phái sinh 

hình vị phái sinh 

chỉ định từ 

lớp chỉ định từ 

ngữ đoạn chỉ định từ (DP) 
tiếng địa phương, phương ngữ 
túc từ trực tiếp 

phân bố 

động từ nhị xuyên 

ưu thế, chỉ phối 

vị trí ưu thế 


329 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


do-so-replacement 
D-structure 
dummy word 


E 


echo question 

embedded clause 

empty 

empty category 

endless loop 

equivalent class 
exhaustive domination 
expansion 

©xperIencer 

©xperf system 

expletive 

expletive Insertion 
©XPT€SS 

©Xpression 

Extended ProJection Principle (EPP) 
Extended Standard Theory 
external subJect 

external theme 

external theta role 
externalized language 


F 


finite 

formal 

formal language 
formal noun 

formal obJect 

free genifIve 
function 

Functional Grammar 
future 

fuzzy logic 


330 


phép thế-““do so” 
cấu trúc-D 
hư từ 


câu hỏi hổi ngôn 

mệnh để lồng 

rỗng, trống 

phạm trù trống, phạm trù rỗng 
vòng vô tận 

lớp tương đương 

chi phối tận mức 

nở (lan) rộng 

cảm nhân 

hệ chuyên gia 

bổ thể 

lồng bổ thể 

diễn đạt 

diễn thức, biểu thức 

Nguyên tắc chiếu mở rộng 
Lý thuyết tiêu chuẩn mở rộng 
ngoại chủ thể 

ngoại để 

vai trò thefa ngoài 

ngôn ngữ ngoại hóa 


hữu hạn 

hình thức 

ngôn ngữ hình thức 
danh từ hình thức 
đối tượng hình thức 
sinh cách tự do 

chức năng, hàm số 
Ngữ pháp chức năng 
tương lai 

logic mờ 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


G 


gender 
Generalized Phrase Structure Grammar 


Generative Grammar 
Generative Transformation Grammar 
genIfIve 

goal 

øovernment 

Governmernt and Binding Theory 
grammar 

grammatical category 
grammatical competence 
grammatical relation 
grammatical rule 

grammatical subJect 


group of characters 


H 


head 

head-to-head 

head-to-head movement 
hierarchy 

high programming language 
human language 

hypothesis 


1deo-graph 

1Immediate consfituent 
1mmediate precedence 
Immediately dominate 
1mperative phrase 
Index 


giống tính, phái tính 

Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn tổng 
quát hóa 

Ngữ pháp tạo sinh 

Ngữ pháp biến hình tạo sinh 
sinh cách 

mục tiêu 

chi phối 

Lý thuyết chi phối và ràng buộc 
ngữ pháp 

phạm trù ngữ pháp 

thẩm năng ngữ pháp 

quan hệ ngữ pháp 

quy tắc ngữ pháp 

chủ ngữ ngữ pháp, chủ thể ngữ 
pháp 

cụm ký tự 


đầu 

đầu tới đầu 

chuyển vị đầu tới đầu 
tôn ti 

ngôn ngữ lập trình cao 
ngôn ngữ con người 
giả thuyết 


hình tự 

thành tố trực tiếp 
thế tiền vị trực tiếp 
chi phối trực tiếp 
mệnh lệnh ngữ 

chỉ số 


331 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


1ndirect obJect 
1nduction 

1nfinite 

1nfimftIve 

1nfintive verb 
inflection 
1nformaftics 
1nformation 
1mflator 

1nput signal 
1nsertion rule 
1nstrument 
InterJection 
1ntermediate level 
1nternal theta role 
1nternalized language 
1nterpendency 
Interpretation 
1nterroøafIve 
1nterrogative pronoun 
Inversion language 
1nvolve 


L 


label 

language competence 
language habit 

language performance 
language recognizing system 
level 

lexical 

lexical bank 

lexical category 

Lexical Functional Grammar 
lexical head 

lexical insertion rule 

lexical item 

lexical type 


332 


túc từ gián tiếp 

quy nạp 

vô hạn 

nguyên mẫu, nguyên thể 
động từ nguyên mẫu 
biến thể 

tin học 

thông tin 

người khởi động 

tín hiệu đầu vào 

quy tắc lồng 

dụng cụ 

tán thán từ 

bình diện trung gian 
vai trò theta trong 
ngôn ngữ nội hóa 
liên đới 

diễn giải 

nghi vấn 

đại danh từ nghi vấn 
ngôn ngữ nghịch đảo 
bao gồm 


nhãn hiệu, nhãn 

thẩm năng ngôn ngữ 
thói quen ngôn ngữ 
dụng năng ngôn ngữ 
hệ nhận diện ngôn ngữ 
bình diện 

từ vựng 

băng từ vựng 

phạm trù từ vựng 

Ngữ pháp chức năng từ vựng 
đầu từ vựng 

quy tắc lồng từ vựng 
đơn vị từ vựng 

loại từ vựng 


lexicon 

linear 

list 

locality condition 
locality constrain 
location 

logic rule 

logical subJect 
look ahead 


M 


machine language 

main clause 

mann verb 

maimntain 

matching 

material obJect 

matrIx 

mefalanguage 

method of communication 
minimail synfax structure 
Minimalism 

morpheme 
morphologically poor language 
morphology 

mother node 

TIOV€ 

movement 

multi-lingual 


N 


nafive speaker 
natural language 
NÑ-bar 

negation proJection 
node 

nominative 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


từ điển 

tuyến tính 

bảng 

điều kiện về tính cục bộ 
hạn chế cục bộ 

VỊ trí 

quy tắc logic 

chủ thể logic 

nhìn trước 


ngôn ngữ máy 

mệnh để chính 

động từ chính 

khẳng định 

trùng hợp , ăn khớp 

đối tượng chất liệu 

ma trận 

siêu ngôn ngữ 

phương pháp truyền thông 
cấu trúc cú pháp tối thiểu 
Tối thiểu luận 

hình vị 

ngôn ngữ nghèo hình vị 
hình thái học 

nút mẹ 

chuyển vị 

chuyển vị 

đa ngôn ngữ 


người nói tiếng mẹ đẻ 
ngôn ngữ tự nhiên 
NÑ-gạch 

phép chiếu phủ định 
nút 

danh cách 


333 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


non-echo question 
non-natural 
non-specrfied article 
non-terminal 
non-terminal node 
noun 

noun cÏass 

noun phrase (NP) 
null 

number 


O 


obJect 


Of genifIVe 
one-replacement 
Opposition 


P 


paradigm 
paradigmatic 
parameter 
pASSIve 

pASsIve sentence 
pASSIVe VOIce 
past 

pattern 

pattern maching list 
pattern-matching 
P-bar 
permutation 
p€rson 

p€rsonal pronoun 
phoneme 
phonetics 
phonology 
phrase 


334 


câu hỏi phi hồi ngôn 
phi tự nhiên 

mạo từ bất định 
không tận cùng 

nút không tận cùng 
danh từ 

lớp danh từ 

ngữ đoạn danh từ (NP) 
rỗng, trống 

số (lượng) 


đối tượng, tân ngữ (thường gọi: 
túc từ) 

sinh cách-“of” 

phép thế-““one” 

đối lập 


hệ hình 

đối vị 

thông số 

bị động 

câu bị động 

thái bị động 

quá khứ 

dữ liệu mẫu 

bảng mẫu trùng hợp 
mẫu-trùng hợp 
P-gạch 

hoán vị 

nhân vật 

đại danh từ nhân vật 
âm vị 

ngữ âm học 

âm vị học 

ngữ đoạn 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Phrase Structure Grammar 
phrase sfructure rule 
plural 

possessed 

pOSSessive adJecfIve 
DOSS€ssIve pronoun 
DOSS€SSOT 

position 

postfix 

pragmatic 

pragmatical competence 
pragmatics 

precede 

precedence 

predicate 

predicate (phrase) 
predicate logic 

prefix 

preposition 
prepositional phrase (PP) 
present 

primary speech 


Principles and Parameters Theory 
procedure 

production rule 
programming language 
proJect 

proJecting language 
proJection line 
pronoun 

pronunciation 

proper noun 
pseudo-cleff sentence 
psychological subJect 


R 


raising movement 


Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn 
quy tắc cấu trúc ngữ đoạn 
số nhiều 

thuộc chủ 

tính từ sở hữu 

đại danh từ sở hữu 

chủ 

VỊ trí 

hậu tố 

dụng pháp, ngữ dụng 
thẩm năng ngữ dụng 
dụng pháp học 

đi trước, đứng trước 

thế tiền vị 

VỊ từ 

vị ngữ 

logic vị ngữ 

tiền tố 

giới từ 

ngữ đoạn giới từ (PP) 
hiện tại 

ngôn ngữ thứ nhất (ngôn ngữ 
chính) 

Lý thuyết nguyên tắc và thông số 
thao tác 

quy tắc sản sinh 

ngôn ngữ lập trình 

chiếu 

ngôn ngữ lập đồ 

tuyến chiếu 

đại danh từ 

phát âm 

danh từ riêng 

câu chẻ giả 

chủ thể tâm lý 


+ *: TẢ ⁄ 
chuyển vị lên cấp 


335 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


recipIent 
recIprocal pronoun 
Tecognition 
T€CUTSIV€ 
reduction 

refer 

referring eXpression 
reflexIive pronoun 
regular 

regular grammar 
relation 

relative pronoun 
root node 

rule 


5 


”S ø©enIfIVe 
sample 

Scan 

search 

segment 
selecting function 
selectional restriction 
semantic 
semanftic analyse 
semanfics 
Senfence 

signal analyse 
single word 
singular 

SIster node 
so-replacement 
sound 

SOUTC€ 

specified article 
SpecIfiler 
speech-communIty 
speech sound 


336 


thụ nhân 

đại danh từ hỗ tương 
nhận dạng, nhận diện, nhận thức 
hồi quy 

phép tỉnh lược 

dẫn chỉ 

biểu thức dẫn chỉ 
đại danh từ tái quy 
chính quy 

ngữ pháp chính quy 
quan hệ 

đại danh từ quan hệ 
nút đỉnh 

quy tắc 


c6 V33 
S 


sinh cách- 
dữ liệu muốn tìm 
quét 

tìm 

phân đoạn 

hàm chọn lựa 

giới hạn chọn lựa 
ngữ nghĩa 

phân tích ngữ nghĩa 
ngữ nghĩa học 

câu 

phân tích tín hiệu 
từ đơn 

số ít 

nút chị em 

phép thế-““so” 
tiếng 

nguồn gốc 

mạo từ xác định 
biệt định ngữ 

cộng đồng tiếng nói 
âm tế 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


S-sfrucfure 

Standard Theory 

SfOp 

SfreSS 

strikt local 

structure dependence 
sfructure description 
Structure pattern 
subcategorisation frame 
subcategorised 
subcategor1zation restriction 
subcategory 

subJect 


subJect/aux Inversion 

Theme-Rheme 

subJect/theme sensitive 
SubJect-ObJect-Verb structure (SOV) 


SubJect-Verb-ObJect structure (SVO) 


subJunctive form 
subordinate clause 
substitution 
substructure 

suffix 

surface strucfure 
sylable 

symbol 

symetric 

symetric C-command 
Synonymous 
syntax 

synfax analyse 
Synfax cat©eøOry 
synfax strucfure 
Synfax free 

Synfax unit 

system of symbols 


cấu trúc-S 

Lý thuyết tiêu chuẩn 

ngưng 

nhấn mạnh 

cục bộ nghiêm ngặt 

quan hệ lệ thuộc cấu trúc 

mô tả cấu trúc 

mẫu cấu trúc 

khung tiểu phạm trù hóa 

tiểu phạm trù hóa 

giới hạn tiểu phạm trù hóa 

tiểu phạm trù 

chủ thể, chủ ngữ (thường gọi: chủ 
từ) 

nghịch đảo chủ ngữ/động từ phụ 
đề diễn 

cảm để 

cấu trúc Chủ từ-Túc từ-Động từ 
(SOV) 

cấu trúc Chủ từ-Động từ-Túc từ 
(SVO) 

hình thức liên từ (dạng liên từ) 
mệnh để phụ 

phép thế 

cấu trúc phụ 

tiếp vĩ ngữ 

cấu trúc bề mặt 

âm tiết 

dấu hiệu, ký hiệu 

đối xứng 

lệnh-C đối xứng 

đồng nghĩa 

cú pháp, cú pháp học 

phân tích cú pháp 

phạm trù cú pháp 

cấu trúc cú pháp 

cây cú pháp 

đơn vị cú pháp 

hệ thống ký hiệu 


337 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


T 


faxonomy 

tense 

tense phrase (TP) 
terminal 

terminal node 
thematic relation 
theme 

theme - Interpretation 
theta crIterion 
theta grid 

theta role 
T-movement 

top down 

trace 

traditional srammar 
transform 
transformation 
transformation rule 
tree 

universal 
universal language 
ufterance 


V 


valence 

variable 

V-bar 

verb 

verb class 

verb lowering 
verb phrase (VP) 
verb raIsing 
vocabulary 
VOIC€ 


338 


phân loại 

thì 

ngữ đoạn thì (TP) 

tận cùng, kết thúc 

nút tận cùng, nút kết thúc 
quan hệ chủ đề 

chủ để 

chủ để - diễn giải 
chuẩn tắc theta 

lưới theta 

vai trò theta 

chuyển vị T (thì T) 

từ trên xuống dưới 

vết 

ngữ pháp truyền thống 
biến hình 


phép biến hình 
quy tắc biến hình 
cây 

vũ trụ 

ngôn ngữ vũ trụ 
biểu đạt 

hóa trị 

ẩn số, biến số 
V-gạch 

động từ 


lớp động từ 

xuống cấp (nâng cấp) động từ 
ngữ đoạn động từ (VP) 

lên cấp (giáng cấp) động từ 
kho từ vựng 

giọng; thái 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


W 

well-formed chuẩn hình 
wh-movement chuyển vị-wh 
word từ 

word class lớp từ 

X 

X-bar proJection bóng chiếu X-gạch 
X-bar theory lý thuyết X-gạch 
yes/no question câu hỏi có/ không 
z 

ZerO không 


339 


BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ ANH - VIỆT 


340 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Abney, Steven (1987) The English Noun Phrase in is Sentential Aspect. Ph.D. 
DIissertation. MT. 

Abraham, Werner (Hrsg.) (1978) Valence, Semanfic Case and Grammatical Relations. 
Amsfterdam: John BenJamins. 

Aoun, Joseph (1985) 4 grammmar oƒ Ánaphora. Cambridge: MIT Press. 

Arens, Hans (1969) %2rachwissenschdfi. Der Gang threr Enfwicklung von đer Antike bis 
zur Œegenwart. 2 Bde. Frankfurt: Athenäum FIscher Taschenbuch Verlag. 

Baker, Mark, Kyle Johnson, and lan Roberts (1989) Passive Árgumenfs Raised. LinguIstic 
Inqurry 20: 219-251. 

Baltin, Mark (1981) Sfrict Bounding. In Baker C. L. and John McCarthy (eds) 7e Logical 
Problem oƒ Language Ácquisifion. Cambridge: MT Press: 257-295. 

Baltin, Mark and Anthony Kroch (1989) 4iernative Concepfions oƒ Phrase Sirucfure. 
Chicago: Chicaøgo ỦnIversify Press. 

Bauer, Laurle (1983) English Word-ƒormafion. Cambridge: Cambridge ỦnIversity Press. 

Blerwisch, Manfred (1966) Sfrukfuralismus.Qeschichte, Probleme und Methoden. In: 
Kursbuch 5 (1966), 77-152. Verbesserter Abdruck In: Ihwe (1971), 17-90. 

Bloomfield, Leonard (1926) 4 Set oƒ.Postulates ƒor the Sclence of Language. In: Language 
2, 153-64. 

Bloomfield, Leonard (1933) Language. London: Allen & Unwin, 1935. 

Borsley, Robert (1996) Modermn Phrase Strucfure Grammar. Cambridge Mass: Blackwell. 

Bresnan, Joan (ed. ) (1982). The Mental Represemtation oƒ Grammatical Relations. 
Cambridge: MIT Press 

Bresnan, Joan (forthcoming) Lexical Functional Grammar. Oxford: Blackwell. 

Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim (1925) Kiều. Hà Nội: Vĩnh Hưng long thư quán. 

Burzio, Luigi (1986) 1alan Synfax. Dordrecht: Reidel. 

Bũhler, Karl (1934) Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Frankftrt: 
UlIsten Verlag, 1978 (Ullstemn Buch Nr. 3392) 

Bũnting, Karl-DIeter (1987) Eimfihrung ïn die Linguistik. 12. Auflage, Frankfurt: 
Athenäum. 

Carme, Andrew (1995) Head Movement and Non-VWerbal Predication. Ph.D. Dissertation, 
MIT. 

Carnie, Andrew (2000) 5yn/ax. Arizona: UnIversify of Arizona Press. 

Chafe, Wallace L. (1970) Meaning and the structure oƒ language. Chicago: The UnIversity 
of Chicago Press. 

Chametzky, Robert (1996) 4 Theory of Phrase Markers and the Extended Base. Albany: 
SUNY Press. 

Cheng, LIsa (1997) Øn the Typology oƒ`Wh-Questions. New York: Garland Press. 

Chomsky, Noam (1957) Symfacfic Sfrucfures. The Hague: Mouton. 

Chomsky, Noam (1964) Currenf Issues in Linguistic Theory. The Hague: Mouton. 

Chomsky, Noam (1965) Aspecfs oƒthe Theory of Synfax. Cambridge (Mass.): The M.LT. 
Press (Dt. 4spekte đer Synfax-Theorie. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1969) 

Chomsky, Noam/Halle, Morris (1968) 7 he Sound Pattern oƒ English.: New York; 
Evanston; London: Harper & Row, Publishers. 


341 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Chomsky, Noam (1970) Remarks on Nominalizafion 1n R. Jacobs and P. Rosenbaum (eds.) 
Readings im English Transƒformational Grammar. Waltham: Gnmn. pp 184-221. 

Chomsky, Noam (1975) The Logical Structure oƒ Linguistic Theory. New York: Plenum 

Chomsky, Noam (1977) @n Wh-movemenf. In Peter Culicover, Thomas Wasow and Adrian 
Akmajian (eds). Formal Synfax. New York: Academnic Press. pp. 71-132 

Chomsky, Noam (1979) Language and Responsibifify. New York: Pantheon Books. 

Chomsky, Noam (1980) Ớn Bimnding. Linguistic Inqurry II, 1-46 

Chomsky, Noam (1981) Lecfures on Œovernmenf and Binding. Dordrecht: For1s. 

Chomsky, Noam (1993) 4 Mimimalist Program ƒor Linguistic Theory. In Kenneth L. Hale 
and Samuel J. Keyser (eds) 7he View from Building 20. Cambridge: MIT Press. 

Chomsky, Noam (1995) The Minimalist Program. Cambridge: MIT Press. 

Dalrymple, Mary, Ronald Kaplan, John Maxwell &Annie Zaenen (eds) (1995) Formai 
Issues in Lexical-Functional Grammar. Stanford: CSLIL 

Duden (1981) Das grof8e Wỏrterbuch der deutschen Sprache in sechs Bảnđen. Hrsg. und 
bearb. v. WIss. Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter Leitung von 
Gũnther Drosdowskl; MannheIm: BIbliographisches Institut. 

Đỗ Quang Chính (1972) Lịch sử chữ Quốc Ngữ 1620-1659. Saigon: Nxb. Ra Khơi. 

Edmondson, Jerold and Donald A. Burquest (1998) 4 Survey oƒ kinguisfic Theories. (3 rd 
ed.) Dallas: Summer Institute of LInguIsfics. 

Esser, Wilhelm K. (1970) ƒWfissenschaffstheorie L Definition und Reduktion. Alber: 
Freiburg;Mũnchen. 

Fabb, Nigel (1994) Senfence Strucfure. London: Routledge. 

Falk, Yehuda N. (forthcoming) Lexical Functional Grammar: An Introduction to Parallel 
Constrainf-Based Synfax. Stanford: CSLI Publications. 

Fillmore, Charles J. (1968) The case for case. In: Universals in linguistic theory. New 
York: Ed. by E.Bach & R.J. Harms. 

Fleischer, Wolfgang (1972) Wortbildung der deutschen ŒGegenwarfssprache. Tũbingen: 
Niemeyer. 

Gazdar et al. (1985) Generalized Phrase Structure Grammar. Cambridge: Harward 
University Press 

Gleason, H. A. (1961) An Inroduction to Descriptive Linguisfics. Revised edition, Ñew 
York: Holt, Rinehart and Winston. 

Glinz, Hans (1965) Grundbegriffe und Methoden inhaltbezogener Text- und Sprachanalyse. 
Grewendor£, Gũnther/Hamm, Fritz/Sternefeld, Wolfgang (1989) Sprachliches Wissen. Eine 
Eimftihrung in moderne Theorien der grammatischen Beschreibung. 3. Aufl.: 

FrankfurtƯM: Suhrkamp (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 695) 

Grimshaw, Jane (1990) Argumenf Strucfure. Cambridge: MIT Press. 

Haegeman, Liliane. (1991) Tníroduction to Government and Binding Theory. Oxford: Basil 
Blackwell. 

Habermas, Jũrgen (1971) Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie đer 
kommuunikativen Kompetenz. In: Jũrgen Habermas/ Niklas Luhmamn (Hrsg.), 
Theorie der Œesellschdƒ† oder Sozialtechnologie — Was leistet đie 
Systemƒforschung? Frankfur/M: Suhrkamp, I01—14I 

Halliday, M.A.K, Angus MelIntosh, Peter Strevens (1964) The Linguistic Sciences and 
Language Teaching. London: Longmans. 

Halliday, M.A.K (1994) 4n imroduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 

Heim, Irene and Kratzer, Angelika (1998) Semamtics in Generafive Grammar. Malden: 
Blackwell. 








342 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Higginbotham, James (1980) Pronouns and Bound Variables. LmguIstic Ingurry L1, 697- 
708. 

Higginbotham, James (1985) 4 Nofe on Phrase Markers. MIT Working Papers In 
Limguistics 6: 87-101. 

Hopcroft, J.E. and, J.D. Ullman (1979) Tnữroduction to automafa theory, languages and 

compuftafion. New York: Addison-Wesley. 

Holzman, Mathilda (1997) The Language oƒ Children (2nd Edition). Cambridge: 
Blackwell. 

Hymes, Dell (1972) Competence and perƒformance in linguistic theory. In: R. Huxley & E. 
Ingram (eds.), Language A4cquisition: Models and Methods. New York: Academic 
Press, 3—28 

Ihwe, Jens (Hrsg.) (1971) Liferaturwissenschaft und Linguistik. Ereebnisse und 
Perspektiven. Bd. 1: Grundlagen und Voraussetzungen. Frankfurt: Athenäum. 

Jackendoff, Ray (1977) X-bar Symtax: A4 Theory oƒ Phrase Strucfure. Cambridge: MỸT 
Press. 

Jackendoff, Ray (1993) Pafferns im the Mind. London: Harvester-Wheatsheaf. 

Jackendoff, Ray (1983) Semanfics and Cogmifion. Cambridge (Mass.): MIT Press 

Jaeggli, Osvaldo (1986) Pass/ve. Linguistic Inqurry L7. 4: 587-622. 

Jaeggli, Osvaldo and Kenneth Safir (eds) (1989) 7he NuiT Subject Parameter. Dordrecht: 
Kluwer Academnc Press. 

Jelinek, Eloise (1984) Emp£y Categories, Case, and Confieurationality. Natural language 
and Lmgulstic Theory 2: 39-76. 

Kaplan, Ronald (1995) 7he Formal Architecture oƒ Lexical Functional Grammar. 1n 
Dalrymple, Mary et al. (eds). Formal Issues in Lexical Functional Grammar. 
Stanford: CSLI. 

Kaplan, Ronald and Annie Zaenen (1982) Lexical Functional Grammar: 4 Formal System 
or Grammatfical Representafion. In Joan Bresnan (ed. ) (1982). The Mental 
Representation oƒGrammnafical Relafions. Cambridge: MIT Press. 

Kastovksky, DIeter (1982) Wortbildung und SemanmfiR. Dũsseldorf: Pädagogischer Verlag 
Schwamn; Bagel, Bern & Mũnchen: Francke Verlag. (Studienreihe Englisch 14) 

Lasnik, Howard (1989) kssays on Anaphora. Dordrecht: Kluwer Academnic Publishers. 

Lê Công Liệu (1973) Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn (1759). Hà Nội: Viện Sử Học. 

Lê Mạnh Liêu (1973) Lê Quý Đôn: Đại Việt Thông Sử. Saigon: Bộ Văn Hóa Giáo Dục 
và Thanh Niên. 

Lê Quý Đôn (1977) Đại Việt Thông Sử. Viện Sử Học Hà Nội, Nxb. Khoa học Xã hội. 

Lê Văn Lý (1948) Le Parler Vietnamien. Paris: Huong Anh. 

Lightfoot (1976) 7race Theory and Twice Moved NPs. LinguIistc [nqurry 7: 559-582 

Lightfoot, David (1991) How fo Set Parameters: Evidence from Language Change. 
Cambridge: MIT Press. 

Lightfoot, David and Norbert Hornstein (eds) (1994) Verb Movemenr. Cambridgc: 
Cambridge UnIversity Press. 

Leech, Geoffrey (1981) Semamtfics. The Study oƒ Meaning. Second Edition, London: 
Penguin Books. 

Leonftev, A.A. (1971) Sprache - Sprechen - Sprechtatiekeir. Stuttgart: Kohlhammer 

Lewandowski, Theodor (1990) Linguisfisches Wôrterbuch. 3 Bde., Hetidelberg; Wlesbaden: 
Quelle & Meyer (UTB 518) 


343 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Linke, Angelika; Nussbaumer, Markus; Portmann Paul R. (1991) S/udienbuch Linguistik. 
Tũbingen: Niemeyer (Rethe Germamistische Linguistik; 121: Kollegbuch) 

Lyons, John (1977) Semamiics. 2 vols. Cambridge etc.: Cambridge ỦnIversity Press 

Lyons, John (1981) Uanguage and Linguistics. An Introducfion. Cambridge etc.: 
Cambridge UnIversity Press. 

Maas, Utz (1973) Grundkurs Sprachwissenschaff l: Die herrschende Lehre. Mũnchen: LIst 
Verlag (LIst Taschenbicher der Wissenschaft 1424) 

Manzini, H. Rita (1983) Ón Confrol and Confrol Theory. LinguIstic Inqurry 14: 421-446. 

Marantz, Alec (1984) Ón Grammatfical Relafions. Cambridge: MỸT Press. 

May, Robert (1985) Logical Form. Cambridge: MTT Press. 

McCloskey, James (1983) 4 VP ïn a VSO language in Gazdar, G., GŒ. Pullam, and I. Sag 
eds. Órder Concord and Consfifuency. Foris, Dordrecht. 9-55. 

Nguyễn Kim Thần (1997) Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: Nxb. Giáo Dục. 

Nguyễn Kim Thần (1999) Động từ trong tiếng Việt. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã Hội. 

Nguyễn Tài Cẩn (1999) Ngữ pháp tiếng Việt. Hà Nội: Nxb. ĐHQG Hà Nội. 

Perlmutter, David (1979) Synfacfic Argumentation and the Structure oƒ English. Berkeley: 
University of California Press. 

Petter, Marga (1998) Geffting PRO under Confrol. The Hague: Holland Academic GraphIcs. 

Phan Khôi (1997) Việt Ngữ Nghiên Cứu. Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng. 

Pinker, Steven (1995) 7he Language Instinc(. New York: Harper Perennial. 

Pollard, Carl and Ivan Sag (1994) Head-Driven Phrase Structure Grammmar. Standford: 
CSLI Publications and Chigago: The University of Chicago Press. 

Pollock, Jean-Yves (1989) Verb-movement, Universal Grammar, and the Structure of IP 
Limguistic Inqurry 20, 365-424. 

Postal, Paul (1974) Ón Raising. Cambridge: MIT Press 

Radford, Andrew (1981) 7ranmsƒformational Grammar: A student”s guide to Chomsky”s 
Extended Standard Theory. Cambridge: Cambridge UnIversity Press. 

Radford, Andrew (1988) Transƒormational Grammar: A F1rst Course. Cambridge: 
Cambridge UnIversity Press. 

Radford, Andrew (1997) Symactic Theory and The Structure oƒ English: A Minimalist 
Approach. Cambridge: Cambridge Ủniversity Press. 

Radford, Andrew (1997) Syntfax: A Minimalist Introduction. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Rauh, Gisa (1988) 77efenkasus, thematische Relationen und Thetarollen. Die Entvicklung 
einer Theorie von semanfischen Rollen. Tùbingen: Narr. 

Reclam (Hrsg.) (1986) Friedrich Schiller: Maria Stuari. Stuttgart: Reclam. 

Redslob, Edwin (1967) Goefhes Leben. Reclam, Stuttgart. 

Ritter, Elizabeth (1988) 4 Head Movememt Ápproach to Consiruct State Noun Phrases. 
Limguistics 26, 909-929, 

Ries, J. (1931) Was is em Safz? 

Robins, R.H. (1964) General Linguistics. An Introductory Survey. London: Longmans. 

Robins, R.H. (1966) The development oƒ the word class system oƒ the European 
grammatical tradition. Foundations of Language, 2. 3-19. 

Robins, R.H. (1973) /4een- und Problemgeschichte đer Sprachwissenschdf. Frankfurt/M: 
Athenäum. 

Rosenbaum, P. S. (1967) The Grammar oƒ English Predicate Complement Constructions. 
Cambridge: MIT Press. 


344 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Satto, Mamoru and Howard Lasnik (1994) Move Alpha: Conditions on ifs application and 
ơwufpuf. Cambridge: MTIT Press. 

Saprr, Edward (1921) Language. New York: Harcourt, Brace & World, Inc. 

Saussure, Ferdinand de (1916) Cours de linguisfique générale. Publié par Charles Bally et 
Albert Sechehaye, Paris: Payot, 1968. 

Seidel, E. (1935) Œeschichte und Kritik der wichtigsten SatzdefTnitionen. 

Sells, Peter (1985) Lecfures on Contenporary Syntacfic Theories. Stanford: CSLI. 

Soames, Scott and David M. Perlmutter (1979) Synfacfic Argumentation and the Structure 
0ƒ English. Berkeley: University of California Press. 

Somers, H.L. (1987) alency and Case in Compufational Linguisfics. Edinburgh: 
University of Edinburgh Press. 

Suppes, Patrick (1957) miroduction to Logic. Princeton: van Nostrand 

Speas, Margaret (1990) Phrase Structure in Natural Language. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers. 

Stechow (1988) Bausteine synfaRtischen Wissens. Wesdeuscher Verlag, Opladen, 

Stowell, Tim (1981) Órigims oƒ Phrase Strucfure. Ph.D. Dissertation, MIT. 

Tạ Hùng - Bích Hà (1996), Tờ Điển Toán học. Ñxb. Đồng Nai. 

Thái Doãn Hiểu, Hoàng Liên (1994) Ca dao dân ca - Tình yêu. TP.HCM: Nxb. TP. HCM 

Travis, Lisa (1984) Parameters and FjƒJects oƒ`Word Order Derivation. Ph.D. Dissertation, 
MIT. 

Uriagereka, luan (1998) Rhyme and Reason: An Introduction to Minimalist Syntax. 
Cambridge Mass: MIT Press. 

Wagner (1999) Syn/ax. In Linguistik Grundlage. Hamburg: ni ManuskrIft. 

WIlliams, Edwnn (1994) 7hematic Siructure in Syntfax. Cambridge: MIT Press. 


345 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


346 


DŨNG VŨ TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


& 


“à 63 

“chứ gì 63 

“để 63 

“đúng chứ gì 64 
“đúng không 64 

“thì, là, mà 29, 49, 56 
“to 63 


A 


Abney 217, 341 
A-gạch 185 

A-gạch (A-bar) 178 
Alexandre de Rhodes 6 
Amiral 6 

ASCH 73 

Assembler 7 

ảnh trống 18 

âm 67 

âm thanh 67 

âm tiết (syllable) 75 
âm tố (speech sound) T5 
âm vị (phoneme) 3 


B 


Ba tham số 248 

Barbosa 6 

bảng (list) 72 

bằng mẫu trùng hợp (pattern maching list) 
74 

Đăng dữ liệu (database) 71 

băng từ vựng (lexical bank) 70 

bài bản 12 

biến hình 116 

biến số 21, 112 

biến thể (inflection) 240 

biệt định ngữ (specfier) 52 

Biệt định ngứ (specffier) 216 


CHỈ LỤC 


Biểu thức dẫn chỉ (referring expression) 
163 

bình diện (level) 178 

Bình diện chính 188 

bình diện gạch (bar-level) 178 

Bình diện tận cùng 189 

bình diện trung gian 172, 188 

bị động 32 

Bit 73 

Bomi 6 

bóng chiếu bình diện gạch (bar-level 
Đprojecfion) 178 

bóng chiếu X-gạch (X-bar projection) 173 

bổ nghĩa/phụ nghĩa 3§ 

bổ ngữ (complememf) 52, 85, 193 

bổ ngữ gián tiếp 294 

bổ ngữ trực tiếp 294 

bộ phân tích 115 

bổ thể (expletive) 267 

Bloomfield 2, 89 

Bresnan 16 

Bùi Kỷ 48 

Burzio 297 

Byte 72 


C 


Cathéchismus (Phép giảng tám ngày) 7 

cách trừu tượng (absfract case) 295 

cẩm đề (subject/theme sensifive) 34 

Cẩm nhân (experiencer) 259 

câu 2, 67, 76, 132 

câu bị động 297, 307 

câu bị động (passive senfence) 59 

câu chẻ (clef† sentence) 39, 62, 95 

Câu chẻ giả (pseudo-cleff senfence) 96 

câu có fhì 222 

câu hỏi “phải không 63 

câu hỏi có/ không (yes⁄no question) 63, 230 

câu hỏi có/không (yes⁄no quesfion) 230 

câu hỏi hồi ngôn (echo question) 271, 274, 
277, 303, 310 


347 


CHỈ LỤC 


câu hỏi phi hồi ngôn (nonecho question) 
272 

câu hỏi- wh (wh-question) 271, 272, 274, 
277, 303, 304, 306, 310 

câu nghi vấn 274, 303 

câu phụ 223 

câu phủ định 282 

cấu trúc bê mặt (surface structure) 271, 278 

cấu trúc cú pháp (syntax struciure) 100, 143 

cấu trúc cú pháp tối thiểu (minimal syntax 
sfructure) 93 

cấu trúc D 778, 281, 282, 292, 304. 305 

cấu trúc D (D-structfure) 23 

cấu trúc luận 3 

cấu trúc ngữ pháp 57 

cấu trúc phụ (substructure) 176 

cấu trúc $ 278, 281, 282, 305 

cấu trúc S (S-structure) 24 

cấu trúc sâu (deep structure) 278 

câu xác định 272, 274, 282, 286, 287, 288, 
290, 301, 302, 303, 304, 310 

cây (free) 110 

cây cú pháp (synfax tree) 23, 143 

cây trừu tượng 143 

Chân lý thế tiền vị (Axioms of 
ĐPrecedence) 149 

Chân lý tính chỉ phối (Axioms of 
Dominance) 145 

chất liệu 4 

chỉ định từ 103, 117 

chỉ số (Index). 165 

chỉ số phụ (coindex) 165 

chỉ phối (governmen£) 151 

chí phối tận mức (exhaustive domination) 
146 

Chỉ phối trực tiếp (Immediately 
dominafe) 145 

chia động từ 70 

Chomsky 2, 10, 11, 12, 77, 113, 143, 173, 
271, 275, 278, 295 

chuẩn hình (well-formed) T5 

Chuẩn tắc theta (theta criterion) 264 

chuỗi từ 67, 70 

chủ (possessor) 218 

chủ đề 17 

chủ đề (theme) 36, 259 

chủ ngữ 132 


348 


chủ ngữ (subjec£) 223 

chủ ngữ ngữ pháp (grammatical subject) 33, 
245 

chủ động 32 

chủ thể 20, 32 

chủ thể logíc (logic subjec£) 36 

chủ thể ngữ pháp (granunatical subject) 
36 

chủ thể tâm lý (psychological subjec£) 36 

Chủ từ-Động từ-Túc từ 22 

chủỉ-vị (subject-predicate) 245, 270 

chuyển vị (movemen£) 134 

chuyển vị lên cấp (raising movememI) 25 

chuyển vị đầu tới đầu (head-to-head 
1imoyeimenf) 279 

Chuyển vị động từ V (V —>T) 279 

chuyển vị NP (NP movemen£) 290, 292 

chuyển vị thì T (1 movemenf) 285, 286 

chuyển vị wh (wh-movemenf£) 22 

chuyển vị-wh 2775, 301 

chữ 70 

chữ Hán 6 

chữ Nôm 6 

chữ viết 67 

chức năng truyền thông 3 

coimmnunicafive compefence II 

competence 10 

Cours de linguistique générale 4 

cống hiến (benefactive) 260 

cộng đồng tiếng nói (speech-communify) 2 

cộng đồng tiếng nói đồng nhất 10, 77 

cục bộ nghiêm ngặt (sfrikt local) 251 

cụm ký tự (group ofcharacters) 67 

cụm từ 67, 70 

Cú pháp 14 

cú pháp cấu trúc ngữ đoạn 171 

cú pháp học (synfax) 75 


D 


danh cách 253 

danh cách (nominarive) 86, 294 

danh nợữ 113 

danh từ 68, 69, 74, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 
8ó, 88, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 
127, 131, 135, 136, 137 

danh từ chung 102, 103, 136 

danh từ chung (conunon noun) 254 

danh từ hình thức 103, 107, 108, 119, 120 

danh từ hình thức (formal noun) 107 

Danh từ kiểm soát danh từ S5 

Danh từ kiểm soát tính từ 84, 86 

danh từ riêng 102, 103 

danh từ riêng (proper noun) 254 

dấu (symbol) 67 

dấu phẩy 53 

dấu vết (trace) 282 

diễn giải 20 

discovery procedures 89 

dụng năng ngôn ngữ 58 

dụng năng ngôn ngữ (languaøe 
performance) II 

dụng pháp học (pragimafics) 75 

dữ liệu mẫu (pattern) 72 

dữ liệu muốn tìm (sample) 72 


Đ 


đa nghĩa II 

đa nghĩa (ambiguffy) 138 

Đại danh từ (pronoun) 164 

đại danh từ hỗ tương 101, 102, 103, 136 

đại danh từ nghi vấn 101, 102, 103, 136 

đại danh từ nhân vật 101, 102, 103, 136 

đại danh từ nhân vật (personal pronoun) 27 

Đại danh từ nhân vật kiểm soát động từ 
88 

đại danh từ quan hệ 101, 102, 103, 136 

đại danh từ sở hữu 101, 102, 103, 136 

đại danh từ tái quy 101, 103, 136 

Đại Việt Thông Sử 47 

đầu 188 

đâu động từ V 280 

đầu thành tố 109 

đâu thì T 280 

Đầu từ vựng (lexical head) 110 

Đề Diễn (Theme-Rheme) 36 

đếm được 118 

điệp ngữ 28 

Điều kiện về tính cục bộ 291 


Độ phức tạp của bình diện (level 
cơmplexr£y) 190 

Đỗ Quang Chính 6 

đối cách 176, 253, 254 

đối cách (accusarive) 86, 294 

đối tượng 4. 17 

Đối tượng chất liệu 4 

Đối tượng của ngôn ngữ học 4, 10 

đối tượng hình thức 4, 5 

đối tượng nghiên cứu 4 

đối tượng vật chất 5 

đối vị 90 

đồng nghĩa 11 

động ngữ 113 

động từ 68, 69, 70, 74, 78, 79, 84, 85, 87, 88, 
94, 95, Ø7, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 
106, 110, 113, 115, 128, 129, 131, 132, 
135, 137 

động từ bất xuyên tính 248, 250, 251, 257, 
263, 269 

động từ bất xuyên tính (intransitive verb) 
128 

Động từ kiểm soát bổ ngữ 87 

Động từ kiểm soát danh từ 85 

Động từ kiểm soát tính từ %5 

Động từ kiểm soát trạng từ 84 

động từ nguyên mẫu (infinitive verb) 69 

động từ nhị xuyên 248, 251, 269 

động từ phụ 25 

động từ phụ (auxilíary verb) 132 

động từ xuyên tính 248, 251, 257, 263, 269 

động từ xuyên tính (transifive verb) 128 

đơn vị cú pháp 76 

đơn vị cú pháp (syntax umif) nhỗ nhất 68 

đơn vị cú pháp nhỏ nhất 99 

đơn vị ký tự có ý nghĩa T5 

đơn vị từ vựng (lexícal ifem) 266 

đúng (true) 19 


F 


Ferdinand de Saussure 4, 9 


G 


giới hạn chọn lựa (selectional restriction) 
258,269 


349 


CHỈ LỤC 


giới hạn tiểu phạm trù hóa 
(subcafegor1zation resfricfon) 258 

giới ngữ I 13 

giới từ 68, I01, 102, 110, 113, 115, 136 

Giới từ 103, 136 

Gleason 4 

Glinz 89 

Goethe 39, 4] 

,gramimnatical compefence l1 


H 


Habermas II 

Haegeman 261 

Hai tham số 248 

hạn chế cục bộ (locality constrain) 169 

Halliday 3 

hàm chọn lựa (selecting ƒunction) 19 

hàm đặc tính (characteristic funcfion) 19 

hàm số 18, 247, 248, 260, 269 

hành động ngôn ngữ 52 

Hậu tố (postfx) 68 

Head-Driven Phrase Structure Qrammar 
(HPSƠG) 16 

hệ chuyên gia (expert system) 8 

hệ hình 90 

hệ nhận điện ngôn ngữ 70 

hệ nhận diện ngôn ngữ (language 
reCognizing system) 8 

hệ thống ký hiệu tự tạo 2 

hệ thống siêu cá thể. 10 

hình học của cây (geometry oƒtree) 143 

hình thái học (norphology) 75 

hình tự (Ideo-sgraph) G7 

hình vị 20, 69 

HJelmslev 10 

Hoa Đào Thi 45, 5l 

hóa trị (valence) 248 

Hồ Xuân Hương 6, 42, 46, 51, 54 

hồi quy 177 

hồi quy (recursive) 137 

Hymes II 


I 


lTnfernet 5 


350 


J 


Jackendoff 173 


K 


Kaplan 16 

khả năng ngôn ngữ 10 

khoa học nhận thức (cognitive science) 
15, 265 

không tận cùng (non-terminal) 111 

khung tiểu phạm trù hóa (subcategorisation 
đưame) 263 

kiểm soát 82, 83 

kiểm tra danh cách 308 


Kiều 6 

Kim Vân Kiểu 48, 56 
Koimé 6 

ký tự 67 


ký tự (character) 10, 67 


L 


La Dictionarium Annamaticum Lusiium ef 
Latinum 7 

langage 10 

langue 10 

Leontev 5,9 

Lewandowski 4, 76, 102 

Lê Công Liệu 47 

Lê Lợi 48 

Lê Quý Đôn 42, 47, 52, 54 

lệ thuộc cấu trúc (structure dependence) 3 

Lê Văn Lý 13 

Lê Văn Đặng 44. 51 

lệnh-C (c-conunand) 150 

Lệnh-C bất đối xứng (asymefric c- 
commmand) 151 

Lệnh-C đối xứng (symetric c-conunand) 
151 

liên từ 53, 68, 91, 103, 136 

loại từ vựng (lexical type) 100 

Lọc cách (Case Fïifer) 295 

logic mờ (fuzzy logic) 15 

lông bổ thể (expletive ínsertion) 267 

lựa chọn 121 

lược từ 53 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


lượng 86 

lưới theta (thetfa gríđ) 261 

Lớp chỉ định từ (determiner class) 102 

Lớp danh từ (noun class) 102 

Lớp động từ (verb class) 102 

Lớp tính từ (adjective class) 102 

lớp từ 110 

Lớp từ (word class) 103 

lớp từ tương đương 102 

Lốp tương đương (equivalenf class) 102 

Lục Vân Tiên 6 

Lyons 2, 3 

Lý Thường Kiệt 42, 43 

Lý thuyết chỉ phối và ràng buộc 
(Government and Binding Theory (GB)) 
16 

1ý thuyết chỉ phối và ràng buộc 
(Goverinnenf and Binding Theory) 151 

}ý thuyết ràng buộc (binding theory) 150 

Lý thuyết tiêu chuẩn (Standard Theory) 16 

Lý thuyết tiêu chuẩn mở rộng (Extended 
Siandard Theory) 16 

Lý thuyết X-gạch (X-Bar Theory) 173 


M 


Marantz 261 

Maurice Durand 46 

mã nhị phân (bimary code) 72 

mạo từ 83, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 117, 118, 120, 136 

mạo từ bất định (non-specfffed article) 
104 

mạo từ xác định (specified artfícle) 104 

mẫu (pattern) 75 

mẫu cấu trúc 12 

mẫu tự (alphabet) 61 

mẫu-trùng hợp (pattern-matching) 72 

mệnh đề (clause) 223 

mệnh đề chính (main clause) 61, 223 

mệnh đề lồng (embedded clause) 223 

mệnh để phụ 95, 222 

mệnh đề phụ (subordinate clause) 39, 61, 
223 

Mô tả cấu trúc (structure description) 
113 

Một tham số 248 


mục tiêu (øgoal) 259 


N 


Nam Quốc Sơn Hà 43 

NoøP 283 

NÑ-gạch (N-bar) 178 

nghịch đảo chủ ngữ/động từ phụ 
(subjecf⁄aux ínversfon) 230 

ngoại chủ thể 54 

ngoại chủ thể (external subject) 33 

ngôn ngữ l 

ngôn ngữ cơ thể (body language) 1 

ngôn ngữ con người 2 

ngôn ngữ con người (humnan language) 67 

ngôn ngữ hình thức (ƒormal language) 1, 
143 

ngôn ngữ học điện toán 7 

ngôn ngữ học điện toán (coimputational 
línguisfics). 75 

ngôn ngữ học sinh học 9 

ngôn ngữ học tâm lý 9 

ngôn ngữ học xã hội 9 

ngôn ngữ lập trình (programming languagse) 
1 

ngôn ngữ lập trình cao 7 

ngôn ngữ máy (machine language) 7 

ngôn ngữ nghịch đảo (version language) 
23 

ngôn ngữ ngoại hóa 12 

ngôn ngữ nội hóa 12 

ngôn ngữ toán 2 

ngôn ngữ tự nhiên (natural language) 1, 67 

ngôn ngữ tuyến tính 21 

ngôn ngữ vũ trụ (universal language) 135 

nguồn gốc (source) 259 

Nguyễn Công Trứ 42, 49 

Nguyễn Du 6, 42, 47, 56 

Nguyễn Kim Thản 14 

Nguyễn Đình Chiểu 6 

Nguyên tắc bình diện 176 

Nguyên tắc chiếu mở rộng (Extended 
Projecton Principle (EPP)) 267 

Nguyên tắc di truyền của đầu trong ngữ 
đoạn 176 

Nguyên tắc đầu (head) X-gạch 174 

Nguyên tắc ngữ đoạn 176 


351 


CHỈ LỤC 


Nguyên tắc ràng buộc A (binding 
principle 4) 167 

Nguyên tắc ràng buộc A (mở rộng) 169 

Nguyên tắc và thông số (Principles and 
Parameters (P&P)) 16 

nguyên tử 112 

Nguyễn Trãi 6, 42, 44, 45, 5I 

ngữ âm 6 

ngữ âm học (phonefics) 75 

ngữ cảnh II 

ngữ cảnh (context) 80 

ngữ nghĩa 6 

ngữ nghĩa học (semanfics) 8, T5 

Ngữ đoạn (phrase) 110 

ngữ đoạn chỉ định từ (determiner phrase) 
219 

Ngữ đoạn danh từ 113 

ngữ đoạn danh từ (noun phrase) 111 

ngữ đoạn danh từ NP 112, 116, 123, 128, 
130, 132, 178, 272, 290, 292, 295, 296, 
297, 299, 300, 304, 310 

Ngữ đoạn giới tìr 1 13 

ngữ đoạn giới từ (prepositional phrase) 40 

ngữ đoạn giới từ PP. 186, 246, 263, 264 

Ngữ đoạn giới từ PP 127 

Ngữ đoạn động từ I 13 

ngữ đoạn động từ VP 128, 132, 182 

ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa 222 

ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa 
(coimplemenfizer phrase) 228 

ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa 
(complemenfizer phrase) CP 276 

Ngữ đoạn tác tử bổ ngữ hóa CP 228 

Ngữ đoạn thì 222 

ngữ đoạn thì (ftense phrase) 240 

ngữ đoạn thì (tense phrase) TP 276 

Ngữ doạn tính tìr 113 

ngữ đoạn tính từ AP 124, 185 

Ngữ đoạn tính từ AP 124 

ngữ pháp 6, 76 

ngữ pháp biến hình tạo sinh (Generative 
Transformation Granunar) 10 

Ngữ pháp biến hình tạo sinh (Generative 
Transformation Grammar) 16 

Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn (phrase 
sfructure gramumnar) 113 


352 


Ngữ pháp cấu trúc ngữ đoạn tổng quát hóa 
(Generalized Phrase Structure Grammar 
(GPSG)) 16 

Ngữ pháp cắm ngữ cảnh (context 
Seisffiyre granunar) 252 

Ngữ pháp chính quy (Tegular granunar) 
252 

Ngữ pháp chức năng từ vựng (Lexical 
Functional Grammar) 16 

ngữ pháp chuẩn hình (well-formed 
grammar) 3l 

ngữ pháp học 15 

Ngữ pháp phi ngữ cảnh (confext free 
granmmmar) 252 

ngữ pháp tạo sinh (Generafive Grammar) 
16, 113 

Ngữ pháp vũ trụ (universal gramimar) 
252,253 

người nói/nghe lý tưởng 10, 65 

nhãn hiệu 123 

Nhấn hiệu (label) 144 

nhánh 111 

Nhánh (branch) 144 

nhìn trước (look ahead) 74 

nhân cách hóa 80 

nhận dạng từ 75 

nhận điện —> nhận thức 18 

nói tắt 30 

nút (node) 110 

Nút (node) 144 

Nút chị em (sisfers) 146 

Nút con (danghter node) 145 

Nút không tận cùng (non-terminal) 144 

Nút mẹ (mother node) 145 

Nút đỉnh (root node) 144 

Nút tận cùng (terminal node) 144 


O 


Object-Verb-Subject (QVS) 277 


P 


performance 10 
P-gạch 186 

P-gạch (P-bar) 178 
phạm trù cú pháp 109 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI - SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


phạm trù cú pháp (synfax cafegory) I01, 
110 

phạm trù gạch (bar-category) 173 

phạm trù ngữ pháp (øgramnatical 
cafegory) 101 

phạm (trù từ vựng (lexícal cafegory) 101 

phạm ví ràng buộc (binding domain) 169 

Phan Khôi 70, 107, 224 

phái sinh 115, 282, 295 

phái tính 20, 86, 253 

phân bố bổ sung (complementary 
distribufion) 218 

phần diễn 38 

phân loại (taxonomy) 12 

phần đề 38 

phân đoạn (segimenf) 89 

phân tích cú pháp (syntax analyse) 70 

Phân tích cú pháp (syntax analyse) 7I 

Phân tích ngữ nghĩa (semantic analyse) 
7I 

phân tích tín hiệu 7I 

phân tích tín hiệu (signal analyse) 70 

Phân tích tín hiệu (signal analyse) 7I 

phần tính (computational componenf) 
265 

phần tử ảnh 18 

phần tử gốc 18 

phần tử đfƒ lập 90 

phép áp 18 

Phép biến hình 95 

Phép biến hình (transformation) 89 

Phép bố trí 91 

Phép bế trí (coordination) 89 

phép chiếu (projection) 178 

phép chiếu phủ định (negation projection) 
283 

Phép hoán vị 94 

Phép hoán vị (permufation) 89 

Phép tỉnh lược 93 

Phép tỉnh lược (reduction) 89 

phép thế (replacemem, substituion) 178 

Phép thế (substitution) 89 

phép thế“ “do so 183 

phép thế““one 179 

phép thế-“so 186 

Phép thử câu hỏi 91 

Phép thử câu hỏi (question test) 89 


phi bản năng 2 

phi tự nhiên (non-natural) 3 
phụ ngữ (adjunci) 52, 85, 193 
phương pháp truyền thông 2 
P-marker 143 

Pollard 16 

Pollock 242, 283 

pragmaric lÌ 

pragmatfical compefence l1 
PROLOG 72 


Q 


quan hệ 247, 248, 258, 260, 268, 269 

quan hệ chủ đề (thematic relation) 258 

Quan hệ chủ động-bj động (active-passive 
relation) 96 

quan hệ lệ thuộc 97, 110 

QUAN HỆ LỆ THUỘC 81 

Quan hệ lệ thuộc (dependency) 82 

quan hệ lệ thuộc của từ 82 

quét (scan) 74 

Quốc Âm Thi Tập 44 

quy tắc biến hình 271, 275, 278, 279, 280, 
301, 309, 310 

quy tắc biến hình (transƒformation rule) 22 

quy tắc cấu trúc ngữ đoạn (phrase structure 
rule) 112 

quy tắc chuyển vị (movemenf rules) 278 

quy tắc suy diễn (deduction rule) 115 

Quy tắc lên cấp động từ (verb raising) V 
>7 280 

quy tắc lông (insertion rules) 27§, 2§9 

quy tắc lông từ vựng (lexical insertion rule) 
262 

quy tắc phạm trù (categorial rule) 262 

quy tắc sản sinh (produetion rule) 112, 
143 

quy tắc tiểu phạm trù phi ngữ cảnh 
(confext free subcatfegory rule) 255 


R 


Radford 175, 271, 272 
Kàng buộc (bínd) 167 
Ries 76 

Robins 4, 6 


353 


CHỈ LỤC 


5 


Sag 16 

sai (ƒalse) 19 

Sanskrit 6 

Sapr 2 

Schiller 41 

Schủtzenberger I13 

Seidel 76 

SELECT 72 

siêu ngôn ngữ (metalanguase) 80 
sinh cách (geniive) 86 

sinh cách tự do (free gemifive) 216 
sính cách- "*%"" 216 

sính cách- "of”” 216 

sinh hoạt ngôn ngữ 57 

sinh học 8 

số lượng 253 

sở hữu 20 

SQL 72 

Stechow 12, 176 
Subject-Object-Verb (SOV) 222 
Subject-Verb-Object (SVO) 222, 276, 309 
sự liên đới (nfterpendency) 88 


T 


tác nhân 60 

tác nhân (actor) 36 

Tác nhân (asent, acfor) 258 

tác tử bổ ngữ hóa (complemenfizer) 134 

tác tử bổ ngữ hóa C_286, 287, 306 

tặng cách 253, 254 

tặng cách (dative) 86 

Tặng cách (dative) 294 

tâm lý học 7, 8 

tận cùng (terminal) 111 

tập hợp gốc 18 

thành thạo ngôn ngữ 77 

thành tế 82, 90, 95, 99 

Thành fổ 109 

thành tố (constituenf) 75, 147 

thành tố cùng loại 90 

Thành tố của (constituenf of) 141 

Thành tố trực tiếp của (nmediate 
constituenf of) 147 

thành tố zéro 54 


354 


thái bị động (passive voice) 32, 40 

thái chủ động (active voice) 32, 40 

thẩm năng ngữ dụng 11 

thẩm năng giao lưu 11 

thẩm năng ngôn ngữ 1, 77 

thấm năng ngôn ngữ (language 
cømpefence) 10 

thể cách 86, 253 

Thế tiền vị (precedenee) 148 

Thế tiền vị trực tiếp (ñmmediate 
precedence) 149 

thì (tense) 25 

thì phi hạn T (non-finite T) 296 

thì 7 hữu hạn (finite T) 295 

thiết lập trình biên dịch (compiler design) 
143 

thiếu chủ ngữ 30 

thông số 12 

thông số (paramefter) 222 

Thông số và thứ tự của Từ 221 

thực thể đếm được 108 

thuẫn cấu trúc 3 

thuần cảm giác 78 

thuần trực giác 14 

thuẫn túy người 1 

thụ nhân (recipien£) 259 

thuyết ràng buộc (binding theory) 163 

tiền danh từ 107 

Tiền ngữ (anteceden£) 164 

Tiền tố (prefx) 6§ 

tiếng 70 

tiếng (sound) 72 

tiếng La tĩnh 42 

tiếng địa phương 10 

tiếng Phạn 6, 42 

Tiếng Việt ngày nay 57 

Tiếng Việt xưa 43 

tiếng xã hội 10 

tiểu phạm trù (subcafegory) 250 

tiểu phạm trù hóa 273, 274 

tiểu phạm trù hóa (subcategorised) 263 

tiểu phạm trù phi ngữ cảnh (context free 
cafegory) 254 

tiểu tập hợp hóa 28 

tìm 72 

tín hiệu đầu vào (inpwt signal) 71 

tinhọc 7 


TIẾNG VIỆT VÀ NGÔN NGỮ HỌC HIỆN ĐẠI ~ SƠ KHẢO VỀ CÚ PHÁP 


Tính cảm đề 32, 54 

tính chỉ phối (dominance) 144 

Tính giàu thông tin cụ thể. 52 

Tính hồi quy 137 

Tính nghiêm ngặt của tiểu phạm trù 256 

tính ngữ 113 

tính ưu thế 144 

tính tỉnh lược 29, 30, 53 

Tính tịnh tiến 21, 50 

tính từ 68, 69, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 
88, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 
110, 112, 113, 115, 121, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 136, 142 

Tính từ kiểm soát tính từ 84 

Tính từ kiếm soát trạng từ §4 

tính tuyến tính (linearity) 82 

Tối thiểu luận (Minimnalism (MP)) 16 

tôn tỉ (hierarchy) 82 

tôn (ty Choinsky (Choimsky s híerarchy) 
252 

tự 70 

tự nhiên 3 

tịnh tiến 26, 127 

Từ 41, 67 

từ (word) 68, 101 

từ dưới lên trên (boftom up) 151 

từ ghép 28 

từ láy 28 

từ nghi vấn 21, 277, 303, 310 

từ đơn (single word) 68 

từ trên xuống dưới (top down) 156 

từ vựng (lexical) 68, 246, 265 

Trần Tế Xương 42, 49 

Trân Trọng Kim 42,48 

trạng từ 82, 101, 102, 103, 113, 116, 124, 
125, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 142 

Travis 222, 345 

trí thông mình nhân tạo (artjficial 
mifelligence) 8, 155 

triết học 8 

trình biên địch 115 

trống 228 

trống (NULL) 72 

trung tâm ý nghĩa 82, 109 

trùng hợp 72 


Trùng ngữ (anaphor) 164 
tuyến chiếu (projection line) 175 
tuyến tính 18 


U 
UNICODE 73 


V 


vai trò theta 290, 291, 294, 297, 304, 306 
vaí trò theta (8 role) 260 

vai trò theta (theta role) 258 
Vai trò theta ngoài 261 

Vai trò thefa trong 26I 
V-gạch 182 

V-gạch (V-bar) 178 

văn bản thánh 6 

văn nói 42, 65 

văn phạm 76 

văn viết 42, 65 

vận dụng thẩm năng 58 

vật lý 7 

vị ngữ 53, 132 

vị ngữ (predicate phrase) 223 
vị từ 32 

vị trí (location) 259, 264 

vị trí từ 82, 97 

Vịnh Bánh Trôi 46 


W 


Wagner 76 


X 


xã hội học 8 
X-gạch hạn chế (constrain X-bar) 246 
xuống cấp động từ (verb lowering) 282 


z 


zero 228, 240 


355 


